TU TUỆ 


BẢN DỊCH MỚI 


(từ chương I đến chương IX) 


Đức Đạt-Lai Lạt-Ma 
Hoang Phong biên địch 


TU TUỆ 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG 


Mục lục 


KốT t0 ThIệuUGÚa:T1EUWOIT/Q10Hi6:16 643 0 64ikkoo9o 5á 6684 
Lời tựa:của THUD†fET TÍN. áic s04 666166 80A 006 15 
Í, 5H THAI ong te xarpglg/1e 8t hffaiiftssida9bfoiei 20 
0y. -B0INPiRhIPHSICHAORspb tin atstrkrsitt30hafeiekii se 29 
2..“ Hai SỬ Ha c0 200 Án Án gà 0c ng 66 
4. Phủ nhận các quan điểm hiện thực 

0đ TI6PITLDIEBiux.ôss tra Đi BMGitaptfngfaAMiolde 114 
5... Các Quan điểm của học phái Duy Thức ............ 166 
6. Tính cách đích thật của Đại Thừa........................ 228 
7. _ Tánh Không theo học phái Trung Quán............. 269 
8... Bản chất và sự hiện hữu của cái "tôi"................ 22 
9... Bản chất của mọi hiện tượng.......................------ 381 
10. Phủ nhận những điều phản đối........................-- 440 
11. Các luận cứ chủ yếu nhằm phủ nhận khái niệm về 

sự hiện hữu nội tại của mọi hiện tượng...................... 
12. Phát huy tâm thức Giác Ngộ ............................ .--- --«-- 


IV NHC 120004 260100 2120145056603 1684556 56x61 134x5 c8 342 6us đi c3 Bi ệy 


Lời giới thiệu của người dịch 


Vào khoảng tiền bán thế kỷ thứ VIII tại 
đại học Na-lan-đà có một nhà sư khác thường 
tên là Santideva, tác giả của một tập thơ được 
xem là một trong những tác phẩm thượng thặng 
và sâu sắc nhất đã được trước tác trên dòng lịch 
sử phát triển của Phật Giáo. 

Santideva là pháp danh do các vị thầy ở 
đại học Na-lan-đà ban cho ông - tiếng Phạn 
sanfi có nghĩa là an bình, đeva có nghĩa là thiên 
nhân - tiếng Hán dịch là Tịch Thiên. Tập thơ 
của ông mang tựa đề là Bodhicaryâvatâra. 
Bodhi có nghĩa là Giác Ngộ, caryâ là sự luyện 
tập, varâra là con đường bước vào, tiếng Hán 
dịch là “Nhập Bồ-đề hành luận", mà chúng ta 
có thể tạm dịch là “Hành trình đến Giác Ngộ". 


Con người và tác phẩm của Tịch Thiên 
mang đầy huyền thoại. Không có một tư liệu 
lịch sử chính xác nảo về tiểu sử của ông. Người 
ta chỉ biết rằng ông sinh vào khoảng cuối thế kỷ 
thứ VII hay đầu thế kỷ thứ VIII, và ngày mất thì 
cũng không ai biết. Tục truyền ông là con của 
vua Kalyânavaraman. Ngày còn nhỏ được một 
nhà tu khổ hạnh truyền cho giáo pháp của Bồ- 
tát Văn Thù (Mansjurhi), theo đó ông tu tập rất 
chuyên cần và đã đạt được Giác Ngộ. Khi vua 
cha qua đời, ông nhất định không lên ngôi kế vị 
và bỏ trốn vào Tu viện Đại học Na-lan-đà xin 
thụ giới tỳ-kheo. Đêm đêm ông thức một mình 
và soạn được hai tập sách: G7ản yếu về Giáo 
Huấn (Siksâmuccaya) và Giản yếu về Kinh 
Điển (Sutrasâmuccaya). Tập thứ hai bằng tiếng 
Phạn đã thất truyền, ngày nay chỉ còn lại bản 
dịch tiếng Hán. Cả tu viện không ai hay biết gì 
về việc ông soạn thảo hai tập sách này, chăng 
qua là vì ban ngày ông ngủ li bì và chỉ thích viết 
lách một mình trong đêm tối. Cũng chính vì thế 
mà các vị thầy và cả các bạn đồng tu đều xem 
ông là người lười biếng và ngu đần và gán cho 


ông biệt danh là bhushuku, có nghĩa là "người 
chỉ biết ăn, ngủ và bài tiết". 

Những người trong tu viện có ý định 
muốn tống khứ ông nên đồng tình dựng lên một 
đàn thuyết giảng còn gọi là ngai thuyết giảng, 
nhưng lại dựng rất cao và rất khó trèo lên. Theo 
thông lệ, tước vị và uy tín của người thuyết 
giảng càng cao thì ngai thuyết giảng cũng phải 
được dựng với chiều cao tương xứng. Sau khi 
đàn được dựng xong, các người trong tu viện 
mời ông lên ngồi để thuyết giảng. Chưa dứt lời 
mời thì mọi người hết sức kinh ngạc khi thấy 
ông đã ngồi chễm chệ trên ngai. Ông liền mở 
lời hỏi cử tọa muốn ông giảng về một bài kinh 
quen thuộc hay mới lạ. Cử tọa yêu cầu ông 
giảng những gì mới lạ xem sao. Ông bèn cất lời 
đọc lên tập thơ Hành trình đến Giác Ngộ 
(Bodhicaryâvatâra) mà mười ba thể kỷ sau 
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đã đem ra giảng lại cho 
những người Tây Phương hôm nay. 

Khi Tịch Thiên giảng đến chương IX và 
đúng vào lúc ông vừa thốt lên: "Khi không còn 
một thể dạng hiện-thực hay phi-hiện-thực nào 


hiện ra trong tâm thức... ", chưa kịp dứt câu thì 
mọi người bỗng thấy ông bay vọt lên không 
trung và đứng lơ lửng bên cạnh Bồ-tát Văn 
Thù. Câu giảng trên đây thuộc vào tiết 34 trong 
chương IX, và cũng là chương mà Đức Đạt-Lai 
Lạt-Ma sẽ bình giảng cho chúng ta trong quyền 
sách này. 


Mặc dù trên đàn thuyết giảng lúc ấy đã 
trống không thế nhưng người ta vẫn tiếp tục 
nghe văng văng tiếng của Tịch Thiên thuyết 
giảng cho đến hết chương X là chương cuối 
cùng của tập thơ. 

Sau đó vì muốn ghi lại bài giảng của ông, 
nên mọi người trong tu viện Na-lan-đà đã họp 
nhau lại và chia thành hai nhóm để cùng chép 
ra giấy những gì mà họ đã nhớ được. Nhóm thứ 
nhất đưa ra một bản gồm 700 câu thơ, nhóm 
thứ hai thì lại chép thành một bản gồm 1000 
câu. Tu viện gửi người đi tìm ông khắp nơi. Họ 
tìm được ông và ngỏ ý mời trở về chùa, thế 
nhưng ông nhất quyết khước từ và chỉ nhận 
duyệt xét lại hai bản thảo. Ông cho rằng bản 
gồm 1000 câu gần với lời giảng của ông hơn. 


Sau khi sửa chữa xong và chỉ chỗ cất dấu hai 
tập sách khác của ông trong chùa thì ông lại lên 
đường tiếp tục cuộc sống của một người du-già 
phiêu bạt. 

Kể từ đó không còn ai biết ông ở đâu nữa. 
Lúc đầu người ta còn đồn rằng ông vẫn thường 
hay xuất hiện khắp nơi để đấu lý với các vị thầy 
ngoài Phật Giáo và thực hiện nhiều phép mầu 
để cứu giúp người hoạn nạn, thế nhưng dần dà 
về sau tiếng đồn cũng thưa dần và không còn 
nghe ai nhắc đến ông nữa. 


Nếu các sự kiện lịch sử có thể mang 
những sự thật nào đó thì huyền thoại cũng có 
những sự thật của nó. Sự thật của một sự kiện 
lịch sử dù có thể chứng nghiệm được đi nữa 
nhưng với thời gian cũng sẽ bị phai mờ đi và 
biết đâu một ngày nào đó cũng sẽ rơi vào hố 
sâu của quên lãng, đấy là chưa nói đến trường 
hợp mà sự thật của ngày hôm qua cũng có thể 
không còn là sự thật của ngày hôm nay. 


Sự thật của huyền thoại tuy khó để biện 
minh bởi vì sự thật ấy chỉ có thể hiện hữu và 


sinh động trong trái tim của con người, thế 
nhưng thật cũng lạ là đôi khi sự thật của huyền 
thoại lại có thể trường tồn qua không gian và 
thời gian. Những bước chân âm thầm của một 
nhà sư phiêu bạt không hề lưu lại một mốc thời 
gian nào trong lịch sử thế nhưng hình như vẫn 
còn vang động trong con tim của chúng ta hôm 
nay. Những vần thơ tuyệt đẹp của ông vọng lại 
từ một đàn thuyết giảng trống không ở đại học 
Na-lan-đà mười ba thế kỷ trước đã tan biến 
trong không gian, thế nhưng dường như vẫn 
còn văng vắng bên tai chúng ta mãi tận hôm 
nay. 


Tập Hành trình đến Giác Ngộ gồm có tất 
cả là mười chương và quyền sách này thì chỉ 
đặc biệt ghi chép lại những lời bình giải của 
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma về chương IX, và cũng là 
chương khúc triết và sâu sắc nhất trong tác 
phẩm của Tịch Thiên. 


Một bản dịch đầu tiên của quyền sách này 
đã được nhà xuất bản Phương Đông ấn hành 
vào năm 2008. Trong lần tái bản này phiên bản 
cũ đã được đọc lại và sửa chữa toàn bộ, thế 


nhưng người dịch cũng không dám tự cho rằng 
mình có thể nắm bắt được hết những gì thâm 
sâu và cao siêu trong các tiết thơ của Tịch 
Thiên và những lời giảng của Đức Đạt-LaIi Lạt- 
Ma. Chăng qua cũng vì tâm nguyện muốn được 
chia sẻ với người đọc một vài hiểu biết nhỏ 
nhoi đã lĩnh hội được, nên người dịch đã liều 
lĩnh chuyển ngữ một tác phẩm vượt xa hơn tầm 
với của mình. Dù lời dịch còn vụng vỀ và sự 
hiểu biết nông cạn của mình có thể làm sai lạc 
ý nghĩa sâu sắc trong nguyên tác của Tịch 
Thiên cùng những lời thuyết giảng của Đức 
Đạt-Lai Lạt-Ma, thế nhưng người dịch cũng xin 
chắp tay hồi hướng công lao nhỏ nhoi này để 
cầu xin cho thế giới vô thường của chúng ta vơi 
bớt hận thù và được hạnh phúc hơn, và cho 
hành tính nhỏ bé này một ngày nào đó sẽ trở 
thành mảnh đất của Trí Tuệ vô biên. 


Người dịch cũng xin mạn phép ghép 
thêm một vài lời ghi chú thắng trong bản dịch 
hoặc đặt bên dưới các trang sách với hy vọng 
giúp phần dịch thuật được sáng tỏ hơn. Những 
lời chú thích ghi thăng trong bản dịch được 


trình bày bằng chữ nghiêng và đặt trong hai dấu 
ngoặc. 


Hoang Phong 
10-04-2013 


Lời tựa 
của Thupten jJinpa (1) 


Tác phẩm Hành trình đến Giác Ngộ của 
Tịch Thiên do Đức Đạt-Lai Lạt-Ma bình giảng 
trong quyền sách này sẽ cho chúng ta thấy một 
cách thật rõ rệt rằng toàn bộ giáo huấn của Đức 
Phật đều chỉ hướng vào một chủ đích duy nhất 
là khuyên chúng ta phải nên trau dôi trí tuệ. 
Tuy chỉ là một lời khuyên thế nhưng thật ra đấy 
lại là một thông điệp thiêng liêng nói lên cả một 
sự hiểu biết thật thâm sâu, biểu trưng cho cốt 
lõi của toàn bộ tín ngưỡng Phật Giáo. Mặc dù 
một số môn đệ sau này của Đức Phật có đưa ra 
một vài phương pháp tu tập mang ít nhiều biến 
dạng, thế nhưng chúng ta cũng đừng quên là 
Đức Phật đã từng dạy rằng việc tu tập bằng 
cách hành xác, cầu xin hay thực thi các nghỉ lễ 
cầu kỳ không thể nào mang lại được Giác Ngộ 


14 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





hoàn hảo, mà phải phát huy và triển khai tâm 
thức của chính mình. Chỉ khi nào ý thức được 
sự vướng mắc trong cõi luân hồi là do vô minh 
tự tại nơi sự hiện hữu của chúng ta gây ra thì 
khi đó chúng ta mới có thể nhận thấy được mục 
đích của mọi việc tu tập là phải xóa bỏ vô 
minh, và cũng chỉ khi đó thì chúng ta mới ý 
thức được vai trò chủ yếu của trí tuệ. 

Tác phẩm của Tịch Thiên được trước tác 
vào khoảng thế kỷ thứ VIII và không lâu sau đó 
đã trở thành một tài liệu học tập quan trọng 
nhằm giúp người bồ-tát đặt những bước chân 
vững chắc trên con đường thật dài để đạt được 
Phật Tính và sự Giác Ngộ hoàn hảo. Các 
chương I đến IV nêu lên các chủ đề như sự 
Tỉnh Thức, Sám Hi, Ý Thức về sự Giác Ngộ 
và các cách Ứng Dụng về sự Ý Thức ấy, nói 
chung đấy là các khía cạnh khác nhau của Bồ- 
đề-tâm (Bodhicitta). Năm chương tiếp theo từ 
chương IV đến chương IX nêu lên các đức tính 
như sự Tinh Tấn, Nhẫn Nhục, Kiên Trì, Thiền 
Định và sự Hiểu Biết Siêu Nhiên, đấy là bốn 
phẩm tính sau cùng trong số Sáu Điều Hoàn 


Tu Tuệ 15 





Thiện (Uực Ba-la-mđi). Toàn bộ chương X và 
cũng là chương kết của tập thơ đã miêu tả thật 
xúc động lòng từ bi của người bồ-tát. 

Ngay sau khi được phổ biến, tập Hành 
trình đến Giác Ngộ đã chinh phục được quảng 
đại quần chúng trên đất Ấn và cả ở Tây Tạng. 
Bản dịch sang tiếng Tây Tạng đã được thực hiện 
rất sớm từ thế kỷ thứ IX (và cũng đã được dịch 
sang tiếng Hán vào năm 985). Suốt trong nhiều 
thế kỷ sau đó tác phẩm này của Tịch Thiên đã 
trở thành một "tập sách căn bản" ảnh hưởng sâu 
đậm đến hầu hết các tông phái lớn. Các vị thầy 
lừng danh ở Ấn cũng như ở Tây Tạng thời bấy 
giờ đã không ngừng đưa ra những lời bình giải 
thật sâu sắc. 

Ảnh hưởng của tập sách đã vượt qua thời 
gian. Ngày nay khi thuyết giảng thì Đức Đạt- 
Lai Lạt-Ma vẫn thường trích dẫn nhiều đoạn 
trong tập thơ trường thiên này. Ngài thường nói 
với mọi người rằng bốn câu thơ sau đây luôn 
mang lại cho Ngài một nguồn hứng khởi vô 
biên và một nghị lực lớn lao: 


Khi nào không gian còn tỏa rộng, 


16 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Khi nào chúng sinh vân côn đáy, 
Thì tôi sẽ còn nguyện cấu được côn đáy, 
Đề làm tan biên những khô đau của thê gian này. 


Những lời thuyết giảng của Đức Đạt-Lai 
Lạt-Ma về chương IX trong tác phẩm của Tịch 
Thiên được dựa vào hai cách bình giải quan 
trọng thuộc thế kỹ thứ XIX đại diện cho hai học 
phái khác nhau. Cách bình giải thứ nhất thuộc 
tường phái Ninhmã (Nymgmapa) do 
Khentchen Kunzang Palden (2) nêu lên trong 
tập luận “Hương vị tuyệt vời trong những lời 
thuyết giảng của Manjushri". Cách bình giải 
thứ hai thuộc trường phái Cách-lỗ (Guélougpa) 
do Minyak Kunzang Seunam (3) đưa ra trong 
tập luận "Ngọn đuốc sáng ngời". Ngoài việc 
phân tích và bình giải trước tác của Tịch Thiên, 
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma còn ghép thêm nhiều suy 
tư riêng của Ngài về Con Đường Đao Pháp nói 
chung. Nhằm để tránh mọi sự lẫn lộn với các lời 
bình giải nên các suy tư này của Ngài sẽ được 
trình bày riêng trong các phân đoạn mang tựa đề 
là "Sự hiểu biết siêu nhiên", và đây cũng là cách 
giúp người đọc theo dõi văn bản gốc của Tịch 


Tu Tuệ 17 





Thiên dễ dàng hơn. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma sử 
dụng cả hai cách bình giải xưa của hai nhà sư 
Tây Tạng trên đây, thế nhưng đồng thời Ngài 
cũng đưa ra các cách bình giải riêng của Ngài 
nhằm giúp chúng ta có thể hiểu sâu hơn nữa một 
trong những tác phẩm giáo huấn và triết học 
quan trọng nhất của Đại Thừa Phật Giáo. 


Đức Đạt-Lai LạtMa đưa ra những lời 
bình giải trên đây trong các buổi thuyết giảng 
tại viện Vajra Yogini ở Pháp do "Hiệp Hội 
những người Phật Giáo Tây Tạng tại Pháp" tô 
chức vào tháng 11 năm 1993. Các buổi giảng 
này chỉ là một phần của một chương trình 
thuyết giảng chung của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma tại 
quốc gia này. Các buôi thuyết giảng đầu tiên đã 
được tổ chức trước đó từ tháng § năm 1991 
trong vùng Dordogne, nhằm giải thích tám 
chương đầu của tập Hành trình đến Giác Ngộ. 
Quyền sách này ghi lại những lời bình giải của 
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma, tuy thật thâm sâu và trong 
sáng nhưng không kém phần xúc động và 
không vượt quá xa tầm với của tất cả mọi 


185 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





người, vê một trong những tác phâm cô điện có 
thê nói là tuyệt vời nhât của Phật Giáo. 


Thupten Jinpa 
Montréal, 2004 


1 
Dẫn nhập 


Phát huy lòng quyết tâm tỉnh khiết 


Suốt trong quyền sách này, với tư cách 
một người thầy tinh thần và vì lợi ích của chính 
quý vị là những người đọc quyền sách này, tôi 
sẽ cố găng phát huy trong tôi lòng quyết tâm 
tỉnh khiết nhất mà tôi có thể thực hiện được. Về 
phần quý vị cũng thế, hãy đến với những lời 
giảng huấn này với tất cả thiện cảm và một tâm 
ý tích cực. Thiết nghĩ đấy là những gì thật cần 
thiết. 

Đối với các độc giả là Phật tử trung kiên 
luôn mang hoài bão đạt được sự Giác Ngộ tối 
thượng, thì điều hết sức hệ trọng là phải cố 


Tu Tuệ 21 





găng tự biến cải lấy mình để trở thành những 
con người thiện cảm và nhiệt tình. Điều ấy sẽ 
mang lại ý nghĩa cho những cô gắng của quý vị 
và giúp quý vị tích lũy được những điều xứng 
đáng hầu tạo ra một sức mạnh tích cực chung 
quanh quý vị. Vì thế trong lúc chuẩn bị để đọc 
quyền sách này, xin quý vị hãy hướng về Tam 
Bảo (Đức Phật, Đạo Pháp và Tăng Đoàn) đề 
biểu lộ một lần nữa lòng quyết tâm thương 
người của quý vị vả tâm nguyện của quý vị 
mong sao đạt được sự Giác Ngộ hoàn hảo hầu 
giúp mình có thể mang lại sự an lành cho tất cả 
chúng sinh. Tu tập Phật Giáo mà không quy y 
thì sẽ không hội đủ được ý nghĩa của nó. 
Không phát động lòng thương người hầu giúp 
mình đạt được thê dạng của Phật để mang lại an 
vui cho chúng sinh thì dù có cố gắng cách mấy 
đi nữa, quý vị cũng sẽ không thể nào xứng đáng 
là một môn đệ Đại Thừa. 

Nếu có độc giả nào không phải là người 
Phật Giáo thuần thành thì cũng nên quan tâm 
hơn đến Phật Giáo. Nếu quý vị là người theo 
một tôn giáo khác, như Thiên Chúa Giáo chắng 


22 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





hạn thì điều đó cũng không phải là một lý do 
ngăn cấm mình cảm thấy răng một vài khía 
cạnh lợi ích nào đó trong các phương pháp và 
các phép luyện tập của Phật Giáo (ý nói đến 
việc thiên định) có thể giúp biến cải được tâm 
linh mình. Nếu đấy là trường hợp của quý vị thì 
cũng xin quý vị nên cô gắng giữ một thái độ cởi 
mở và một mỗi quan tâm tích cực hơn khi đọc 
quyền sách này. Nếu xét thấy có một vài 
phương pháp hay phép luyện tập nào có thể 
chép thêm vào nếp sống tâm linh của mình thì 
thiết nghĩ quý vị cũng không nên e ngại mà 
mang ra áp dụng. Tóm lại nếu không thực hiện 
được những điều tối thiểu trên đây thì tốt nhất 
là xin quý vị đừng bận tâm mà hãy xếp quyền 
sách này lại. 

Riêng về phân tôi thì tôi cũng đơn giản 
chỉ là một nhà sư Phật Giáo với một lòng kính 
phục và ngưỡng mộ sâu xa đối với những lời 
giáo huấn của Đức Phật, cũng như đối với tất 
cả những ai biết hành xử với lòng từ bi và thấu 
hiểu được bản chất sâu xa của hiện thực là gì. 
Mặc dù với tư cách một người đại diện đứng ra 


Tu Tuệ 23 





để nói lên những lời giáo huấn tâm linh vô 
cùng phong phú đó, thế nhưng không phải vì 
thế mà tôi dám phát lộ một mảy may kiêu hãnh 
nào. Dầu sao đi nữa thì ít nhất tôi cũng phải có 
găng làm những gì có thể làm được để đảm 
nhận trọng trách của lịch sử đặt lên vai tôi 
trong công tác chia sẻ với đông đảo mọi người 
những lời bình giải cá nhân của tôi về những 
lời giáo huấn trên đây. 

Tất nhiên là trong số quý vị cũng có 
nhiều người mang hoài bão mong muốn biến 
cải được tâm linh của mình. Vì thế người đứng 
ra thuyết giảng cũng cần phải thấu triệt các 
chủ đề mà mình sẽ thuyết giảng, thế nhưng đối 
với riêng tôi thì tôi cũng không dám tự phụ 
cho rằng mình có thê hiểu biết đầy đủ và trọn 
vẹn các chủ đề mà chúng ta sẽ bàn thảo với 
nhau hôm nay. Dầu sao đi nữa thì tác phẩm mà 
chúng ta cùng nhau nghiên cứu nhất thiết sẽ 
liên hệ đến chủ thuyết Tánh Không, một chủ 
thuyết mà tôi ngưỡng mộ thật sâu xa, và có thể 
nói đấy là cả một sự ràng buộc tình cảm nữa. 


24 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Thật thế mỗi khi có chút thì giờ rảnh rỗi thì tôi 
suy tư ngay về chủ thuyết đó. Theo kinh 
nghiệm hạn hẹp của tôi - hay ít ra thì tôi cũng 
tự cho phép mình tin là đã đạt được những 
kinh nghiệm ấy - thì chủ thuyết Tánh Không là 
một triết thuyết vô cùng sinh động. Thật vậy 
một khi thấu triệt được triết thuyết ấy thì nhất 
định nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta thật 
nhiều hiệu quả. Có thể đây cũng là điều duy 
nhất mà tôi tự cho phép nghĩ rằng tôi có thể 
hiểu được hầu giúp mình căn cứ vào đấy để 
thuyết giảng về tác phẩm của Tịch Thiên. 


Lý trí và đức tin 


Nếu quý vị thật sự muốn tìm hiểu Phật 
Giáo và quyết tâm bước vào con đường tu tập 
tâm linh hầu giúp mình thừa hưởng được cái 
kho tàng phong phú tàng ấn trong những lời 
giáo huấn của Đức Phật, hoặc nễu quý vị chỉ 
mới bắt đầu chú ý đến tín ngưỡng này, thì trong 
cả hai trường hợp cũng xin quý vị đừng để cho 
mình bị choáng ngợp vì đức tin đơn thuần - 


Tu Tuệ 25 





không nên xem đức tin là "vốn liếng" duy nhất. 
Nếu cứ để cho mình hoàn toàn bị chi phối bởi 
đức tin thì quý vị sẽ có thể gặp phải nguy cơ 
đánh mất hết khả năng lý luận của mình. Đối 
tượng của đức tin và lòng mộ đạo phải được 
xác nhận bằng kinh nghiệm bản thân, tức là có 
nghĩa bằng các khả năng lý luận. Chỉ khi nào sự 
suy xét của quý vị mang lại những hiểu biết có 
thể chứng nghiệm được một cách minh bạch thì 
khi ấy đức tin của quý vị mới có thể gọi là vẹn 
toàn được. Khi nào đức tin hay sự tin tưởng 
được phát huy dựa vào lý trí thì chỉ khi đó nó 
mới có thể trở nên vững bền và mang lại hiệu 
quả. Thật vậy nếu không sử dụng đến lý trí thì 
cũng chăng còn biết phải dựa vào một cơ sở 
nảo khác vững chắc hơn để có thể phát động 
lòng tin nơi những lời giáo huấn của Đức Phật. 
Thật hết sức quan trọng là chúng ta phải 
luôn cố gắng học hỏi thêm hầu mở rộng sự 
hiểu biết cá nhân của mình về những lời giảng 
huấn của Đức Phật. Long Thụ (4), một vị đại 
sư người Ấn thuộc thế kỷ thứ II đã nói rằng 
đức tin và trí thông minh cả hai đều là những 


26 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





yếu tô tối cần trong việc phát huy sức mạnh 
tâm linh, tuy đức tin phải giữ một vai trò trội 
hơn. Thế nhưng đồng thời thì Long Thụ cũng 
lại xác nhận thật rõ ràng rằng đức tin chỉ có 
thể hội đủ khả năng hướng dẫn sự thăng tiến 
tâm linh nếu được hỗ trợ bởi trí thông minh, 
vì chính trí thông minh sẽ mang lại cho chúng 
ta khả năng nhận biết được con đường đúng 
đắn hầu giúp mình phát huy được sự hiểu biết 
sâu xa. Dầu sao đi nữa thì cũng không thể 
giới hạn sự quán thấy ở cấp bậc hiểu biết 
mang tính cách trí thức được; bởi vì sự quán 
thấy nhất thiết phải thâm nhập vào con tim và 
cả tâm trí mình hầu tạo ra những tác động có 
thể ảnh hưởng đến cách hành xử của chính 
mình. Nói một cách khác là nếu chỉ biết 
nghiên cứu Phật Giáo trên mặt trí thức đơn 
thuần thì chúng ta cũng sẽ chăng mang lại 
được cho mình một biến cải nào trong cách 
hành xử cũng như phong cách sông của chính 
mình. 


Văn bản cội nguôn 


Tu Tuệ 27 





Phật Giáo Tây Tạng gọi các kinh điển su- 
tra và tan-tra ghi chép những lời thuyết giảng 
của Đức Phật là các "văn bản cội nguồn". 
Ngoài số văn bản này ra còn có cả một kho 
tàng kinh sách mênh mông gọi là Tengyour 
gồm các tập luận do các học giả lỗi lạc người 
Ấn trước tác và hàng ngàn tập bình giải do các 
đại sư Tây Tạng thuộc bốn trường phái Phật 
Giáo biên soạn. Tài liệu mà chúng ta sẽ mang 
ra bàn thảo là chương IX của một tác phẩm 
mang tựa đề Hành trình đến Giác Ngộ 
(Bodhicaryâvatâra) do một vị đại sư người Ấn 
là Tịch Thiên trước tác vào thế ký thứ VII. Tựa 
của chương IX này là Sự hiểu biết siêu nhiên. 

Tôi được thụ giáo về tác phẩm này qua 
ngài Khounou Rinpoché - Tenzin Gyalsen, một 
vị thầy tâm linh và cũng là một vị đại thiền sư 
đã quá vãng. VỊ nảy tu tập bằng cách phát huy 
tâm linh tỉnh thức dựa vào trước tác của Tịch 
Thiên, và chính vị này cũng đã được thụ giáo 
với một vị đại sư lừng danh khác là DJé Patrul 
Rinpoché. 


28 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tôi sẽ thuyết giảng về tập Hành trình 
đến Giác Ngộ dựa vào hai cách bình giải 
trong các kinh sách Tangyour trên đây. Cách 
thứ nhất do Khentchen Kunzang Palden bình 
giải bằng cách sử dụng các thuật ngữ đặc thù 
của học phái Ninh-mã (Nyingmapa) và cách 
thứ hai là do Myniak Kunzang Seunam bình 
giải Tuy vị này là học trò của Patrul 
Rinpoché nhưng lại đứng về phía học phái 
Cách-lỗ (Guélougpa) (5) và đã bình giải bằng 
cách sử dụng các thuật ngữ chuyên biệt của 
học phái này. Trong phần thuyết trình dưới 
đây tôi cũng sẽ nêu rõ sự khác biệt giữa cách 
bình giải của hai vị học giả trên đây. 


2 
Bồi cảnh Phật Giáo 


Khung cảnh lịch sử 


Đức Phật Thích-ca Mâu-nI tức là vị Phật 
lịch sử sống ở Ấn độ vào khoảng hơn 2500 năm 
về trước. Ngài giảng dạy về các phương pháp 
và các phép luyện tập nhằm giúp người nghe 
biến cải tâm linh của họ tùy theo năng khiếu, 
xu hướng và tâm linh của chính mình. 


Từ những lời giảng huấn đó một tín 
ngưỡng thật phong phú mang nhiều nét triết 
học đã được hình thành và đã được các dòng 
đại sư người Ấn - trong số họ có thể kế ra 
Long Thụ và Vô Trước (6) - tiếp tục bảo trì 
và khai triển thêm. Tín ngưỡng này đã đạt đến 
mức phát triển thật cao trên đất Ấn trước khi 
được truyền bá sang các quốc gia khác ở Á 


30 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Châu. Ở Tây Tạng thì Phật Giáo chỉ bắt đầu 
phát triển từ thế kỷ thứ VII và thứ VIII. Nhiều 
nhân vật lịch sử đã góp phần vào công trình 
này, trong số đó có thể kể ra Shantarakshita 
(7), Padmasambhava (8) và một quốc vương 
thời bấy giờ là Trisongdetsen (9). Kế từ đó 
Phật Giáo phát triển cực kỳ nhanh chóng tại 
Tây Tạng. Tương tự như trên đất Ấn, nhiều 
dòng đại sư Tây Tạng đã tích cực quảng bá 
giáo huấn của Đức Phật trên toàn lãnh thô. 
Suốt trên dòng lịch sử của xứ Tây Tạng bốn 
học phái chính đã được hình thành khá biệt 
lập với nhau, lý do là vì lãnh thổ Tây Tạng 
quá hiểm trở và rộng lớn. Sự khác biệt giữa 
các trường phái thật ra chỉ thuộc vào lãnh vực 
thuật ngữ và những cách xác định khác nhau 
về tầm quan trọng của các khái niệm chính 
yếu trong giáo lý cũng như các phương pháp 
và kỹ thuật luyện tập về thiền định. 

Học phái lâu đời nhất là Ninh-mã phái 
(Nymngmapa) còn gọi là học phái của các 
"Người Xưa". Học phái này do Liên-hoa-sinh 
(Padmasambhava) (10) thành lập (/hể kÿ thứ 


Tu Tuệ 31 





VIII). Sau đó và kế từ thời đại của nhà dịch 
thuật kinh sách nổi tiếng của Tây Tạng là 
Rinchen Zangpo (958-/055) người ta lại thấy 
xuất hiện thêm ba học phái mới là Ca-nhĩ-cư 
phái (Kagyupa) ( kỷ XJ, Tátca phái 
(Sakyapa) (ể kỷ XJ và Cáchlỗ phái 
(Guélougpa) (/hế ký XIV). Tất cả ba học phái 
này được gọi chung là "tân học phái". Trong tất 
cả bốn học phái đây trên, mỗi học phái đều có 
thể được xem như một tông phái Phật Giáo 
toàn vẹn, bởi vì mỗi học phái chắng những đã 
phản ảnh trung thực được phần tinh anh trong 
giáo lý nguyên thủy của Phật Giáo Theravada 
mà còn bao hàm toản bộ giáo lý của Đại Thừa 
và Kim Cương Thừa. 


Con dường tu tập Phật Giáo 


Thiết nghĩ có lẽ cũng nên trình bày thêm 
một vài nét đại cương về các đường hướng tu 
tập khác nhau cho những người mới bắt đầu tu 
học hoặc chưa hề biết gì về Phật Giáo. 


32 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Đã là con người thì tất cả chúng ta đều 
hàm chứa tri thức và các khả năng giác cảm 
như nhau, và tất cả cũng đều mong cầu đạt 
được hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau. Tất cả 
mọi người đều bình đẳng với nhau trên phương 
diện đó. Thật vậy, dù bằng cách này hay cách 
khác và dù có đạt được kết quả hay không thì 
mọi lãnh vực sinh hoạt của con người cũng đều 
hướng vào chủ đích thực hiện ước vọng căn 
bản trên đây. Phải chăng đấy cũng là trường 
hợp của các quý vị nào trong số chúng ta hôm 
nay đang ước mong tìm thấy một lối thoát tâm 
linh cho mình, dù đấy là niết bàn hay sự cứu 
rỗi, và dù cho mình có tin hay không tin vào sự 
tái sinh cũng vậy. Thật hết sức hiển nhiên là tất 
cả mọi cảm nhận đau đớn hay thích thú, sung 
sướng hay bất hạnh đều phát sinh từ cách hành 
xử của chúng ta, tức là từ tư duy và xúc cảm 
của chính mình. Thật vậy, có thể nói rằng tất cả 
những thứ ấy đều là những sản phẩm do tâm 
thức tạo ra. Tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới 
đều chủ trương một con đường tu tập tâm linh 
hướng vào chủ đích biến cải con tim và tâm 


Tu Tuệ 33 





thức của mỗi người. Thế nhưng chỉ có giáo 
huấn Phật Giáo là chủ trương cho rằng toàn bộ 
con đường tu tập tâm linh đều xoay quanh một 
nguyên tắc duy nhất: đấy là sự sai lầm căn bản 
giữa sự cảm nhận của chúng ta về hiện thực và 
bản chất đích thật của chính nó (chúng ta cho 
rằng tất cả những gì cảm nhận được từ giác 
cảm và tâm thức của mình là hiện thực, thể 
nhưng bản chất đích thật của hiện thực lại 
hoàn toàn khác hắn với những thứ ấy, và đấy 
cũng chính là nguyên nhân sâu xa nhất mang 
lại khổ đau cho con người). Sự sai lệch đó 
bám sâu vào sự hiện hữu của chúng ta khiến 
cho tâm trí chúng ta lâm vào tình trạng hoang 
mang và tạo ra đủ mọi thứ xúc cảm bắn loạn, 
kế cả những niềm thất vọng và chán chường: 
nói một cách vắn tắt đấy là khổ đau. Trong 
cuộc sông thường nhật, bất cứ lúc nào chúng ta 
cũng có thể rơi vào cảnh huống thất vọng và 
ảo mộng vỡ tan (vì bản chất của hiện thực là 
vô (hưởng). Một trong những liều thuốc hoá 
giải hiệu nghiệm nhất để chống lại tình trạng 
đó là phải phát huy sự hiểu biết, nói cách khác 


34 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





là phải hành xử thật đúng đăn, tức là phải phát 
huy sự quán thấy và mở rộng tầm nhìn của 
mình hầu tạo ra một mối dây thân thiện hơn 
với thế giới chung quanh (có nghĩa là đến gần 
hơn với hiện thực, quản thấy được các quy 
luật tương liên và vô thưởng của mọi hiện 
tượng hầu giúp mình hòa nhập với sự chuyển 
động của hiện thực được dễ dàng hơn). Đấy là 
cách mang lại cho chúng ta nhiều khả năng 
hơn để đối phó với nghịch cảnh và tránh cho 
mình khỏi phải thường xuyên rơi vào những 
cảnh huống bất toại nguyện và ảo mộng tan 
vỡ. 


Trên phương diện tâm linh cũng thế, thật 
hết sức hệ trọng là phải mở rộng tầm nhìn hầu 
giúp mình cảm nhận bản thể đích thật của 
hiện thực chính xác hơn. Nhờ đó mà sự sai 
lầm căn bản - còn gọi là vô minh - từng ăn 
sâu vào sự cảm nhận của chúng ta về thế giới 
và cả sự hiện hữu của chính mình, mới có thể 
xóa bỏ được. Chính vì thế nên Phật Giáo đã 
nêu lên khái niệm về bản chất của hai sự thật 
và xem đấy như là cấu trúc cơ bản của thực 


Tu Tuệ 35 





tại. Các cấp bậc thăng tiến - còn gọi là các địa 
giới (khái niệm "thập địa" của người Bồ-tát, 
tiếng Phạn là dasabhumi) - trên đường tu tập 
tâm linh đều được xác định căn cứ vào trình 
độ hiểu biết về bản chất sâu kín ấy của thực 
tại (ức là các mức độ hay cấp bậc quản thấy 
khác nhau về bản chất của hai sự thát). Tất cả 
chúng ta đều có thể đạt được các cấp bậc 
thăng tiến trên đây nhờ vào thể dạng sâu xa 
của sự hiểu biết (ức là trí tuệ). Do đó khi 
quyết tâm bước vào con đường hướng về thể 
dạng Giác Ngộ thì nhất thiết chúng ta cũng 
phải phát động một sự quán thấy đúng đắn về 
bản thể sâu kín của hiện thực. Nếu không làm 
được điều đó thì nhất định chúng ta cũng sẽ 
không bao giờ hội đủ khả năng để mang lại 
cho mình một sự thực hiện tâm linh cao độ, 
và công trình tu tập của mình thì cũng sẽ là 
phù du mà thôi. 


Quy luật nhân quả và bốn sự thật cao 
quý 


36 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Sau khi đạt được Giác Ngộ hoàn hảo Đức 
Phật liền đưa ra bài thuyết giảng đầu tiên nêu 
lên bốn sự thật cao quý: sự thật về khổ đau; sự 
thật về nguyên nhân mang lại khổ đau; sự thật 
về sự chấm dứt khổ đau và sự thật về con 
đường đưa đến sự chấm dứt đó. 

Giáo lý về bốn sự thật cao quý trên đây 
được lồng trong một nguyên lý chung là quy 
luật nhân quả. Dựa vào quy luật này chúng ta 
có thể phân loại bốn sự thật trên đây thành 
hai cặp, mỗi cặp gồm một nguyên nhân và 
một hậu quả. Cặp thứ nhất nêu lên những gì 
mà chúng ta không mong muốn và hậu quả 
của nó là sự cảm nhận khổ đau. Cặp thứ hai 
liên quan đến hạnh phúc và sự thanh thản 
(trong cặp thứ hai: sự chấm đứt khổ đau là 
hậu quả - sẽ mang lại hạnh phúc, con đường 
đưa đến sự chấm dứt khổ đau là nguyên nhân 
- sẽ khiến cho khổ đau phải chấm dứt). Nói 
một cách khác thì sự thật thứ nhất - tức là sự 
thật về khổ đau - là hậu quả mang lại từ 
nguyên nhân là sự thật thứ hai; cũng tương tự 


Tu Tuệ 37 





như thế, sự thật thứ ba tức là sự chấm dứt của 
khổ đau - một thể dạng giải thoát không còn 
vướng mắc trong khổ đau - là hậu quả mang 
lại từ sự thật thứ tư là con đường mang lại sự 
giải thoát. Làm cho khổ đau phải chấm dứt 
chính là mục đích của việc tu tập tâm linh 
nhằm mang lại hạnh phúc và sự tự do đích 
thật. Những lời giáo huấn trên đây biểu trưng 
cho một sự hiểu biết vô cùng thâm sâu về bản 


chất của hiện thực. 


Ba loại khổ đau 


Sự thật về khô đau không nhất thiết chỉ là 
những thứ khổ đau có thể trồng thấy được hay 
là những sự cảm nhận gây ra sự khó chịu, 
chăng hạn như các thứ đau đớn trên thân xác. 
Đối với các loại khổ đau này thì hàng thú vật 
cũng cảm nhận được và đồng thời chúng cũng 
ý thức được là chúng không muốn phải nhận 
chịu những thứ ấy. Thể loại khổ đau thứ hai 


38 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





gọi là khổ đau phát sinh từ sự đổi thay. Thế 
nhưng thông thường thì chúng ta lại cứ xem 
loại khổ đau này như là một sự thích thú. Phải 
chăng trong cuộc sống thường nhật chúng ta 
vẫn thường nhận thấy tính cách phù du của 
những sự thích thú hay chăng? Sớm muộn 
chúng cũng sẽ mang lại sự bất toại nguyện. 
Phù du và bắt toại nguyện chính là các nguyên 
nhân sâu kín đưa đến thể loại khổ đau thứ hai 
trên đây. 


Loại khổ đau thứ ba gọi là loại khổ đau 
thường xuyên và cùng khắp, loại khỗ đau này 
chỉ có thể nhận biết được bằng cách suy tư sâu 
xa. Chúng ta cưu mang đủ mọi thứ thành kiến, 
thiển cận, sợ sệt và ước mơ. Các thứ tư duy và 
xúc cảm ẫy tất nhiên sẽ mang lại một số thể 
dạng tâm thần nào đó và các thể dạng nảy tất sẽ 
phải phát lộ ra bằng hành động. Hầu hết các 
hành động này đều mang bản chất tàn phá 
khiến cho những sự lầm lẫn tâm thần của chúng 
ta càng trở nên trầm trọng hơn và sau cùng sẽ 
đưa đến mọi thứ lo âu và sợ hãi. Các loại tư duy 
và xúc cảm chính là nguồn gốc của đau buôn, 


Tu Tuệ 39 





và chúng sẽ phát lộ qua hành động trên thân 
xác, hoặc qua ngôn từ hay tâm ý. Tuy nhiên tất 
cả các tư duy và xúc cảm ấy không nhất thiết là 
phải được khích động bởi các thể dạng tâm thần 
tích cực hay tiêu cực, mà thông thường hơn chỉ 
phát sinh từ những thể dạng vô tình hay trung 
hòa (rong cuộc sống thường nhật, tr duy và 
xúc cảm của chúng ta thường chỉ là hậu quả 
phát sinh từ những hành động, ngôn từ và tâm 
ÿ mang tính cách máy móc và quy ước. Tuy 
chúng có thể mang lại đau buôn thể nhưng 
không gây ra những tai hại lớn lao). Các hành 
động này (ức là các hành động phái sinh từ sự 
võ tình và các xúc cảm trung hỏa) không quan 
trọng lắm vì chỉ tạo ra những ảnh hưởng nhỏ. 
Trái lại các hành động phát sinh từ những sự 
khích động và xúc cảm mãnh liệt - dù là tích 
cực hay tiêu cực - sẽ để lại những vết hăn thật 
sâu đậm trong tâm thức và ảnh hưởng đến cả 
cách hành xử của chúng ta (chăng hạn như 
tham lam, đau buôn vì mất mát của cải, hận thù 
chính trị, đam mê tính dục..., hoặc ngược lại là 
lòng từ bi vô biên, sự rộng lượng, quyết tâm hy 


40 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





sinh đời mình vì một lý tưởng cao đẹp..., là 
những thứ xúc cảm rất mạnh). Nhất là đôi với 
các hành động tiêu cực thì các vết hẳn do chúng 
lưu lại trên thân xác và trong tâm thức thường 
rất sâu đậm. Các kinh nghiệm thường nhật cũng 
cho thấy sự tương quan chặt chẽ giữa nguyên 
nhân và hậu quả: thí dụ như tư duy và xúc cảm 
của mình tất sẽ phát lộ qua phong cách hành xử 
của chính mình. Các quá trình tư duy và xúc 
cảm mang lại một thái độ tiêu cực sẽ lôi kéo 
theo với chúng các tư duy khác và xúc cảm 
khác làm nguyên nhân đưa đến những thứ đau 
buồn khác. Các quá trình ấy tự động diễn tiến 
và lôi kéo nhau bất tận, không cần đến một sự 
cô gắng đặc biệt nào của chúng ta cả. Thể loại 
khổ đau thứ ba ấy luôn kết chặt với sự hiện hữu 
của chúng ta, một sự hiện hữu trói buộc vướng 
mắc trong quá trình lôi kéo bất tận của các thể 
dạng bất toại nguyện. Phật Giáo cho rằng khổ 
đau thuộc thê loại thứ ba trên đây có thể loại bỏ 
(đau đớn trên thân xác có thể làm cho vơi bởi 
bằng cách xoa bóp, bôi dầu hay chữa chạy 
được, đau buôn trong tâm thức cũng có thể 


Tu Tuệ 41 





nguôi ngoai không cần đến một sự tu tập nào. 
Tuy nhiên vẫn còn những thứ khổ đau khác 
mang tính cách nội tại, nằm sâu trong từng tế 
bào và trong mỗi tư duy của chúng ta, chẳng 
hạn như những sự bất toại nguyện thường 
xuyên và sâu kín, kể cả sự sinh và cái chết. Đối 
với thể loại khổ đau này thì chỉ có trí tuệ mới 
hóa giải được mà thôi, và trí tuệ thì chỉ cö thể 
phát huy được bằng sự tu tập. Đấy cũng chính 
là quan điểm và mục đích của Phật Giáo). 


Tiềm năng mang lại sự giải thoát 


Chúng ta có thể tự hỏi như sau: "Có thể 
thật sự thay đôi được bản chất của sự hiện hữu 
này của chúng ta hay không, trong khi mà các 
cấu hợp thể xác và tâm thần tạo ra sự hiện hữu 
ấy đã bị ô nhiễm (có nghĩa là thân xác đang 
phải chịu khổ đau, già nua và bệnh tát, và tâm 
thức thì đang rơi vào tình trạng vô mình không 
nhìn thấy được bản chất đích thật của hiện 
thực)? Có thê thật sự thoát khỏi sự hiện hữu trói 
buộc phát sinh từ nguyên nhân và điều kiện này 


42 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





hay không?" Nếu đã nêu lên vấn đề chấm dứt 
khổ đau thì tất nhiên Phật Giáo cũng đã phải có 
sẵn một giải pháp: đấy là cách phải loại bỏ 
hoàn toàn các thể dạng tâm thần tiêu cực hầu 
giúp mình hóa giải mọi khổ đau. Nếu là những 
người tu tập trung kiên thì chúng ta lúc nào 
cũng phải suy tư thật sâu xa về vấn đề này. 


Tuy rằng ngay từ vòng quay thứ nhất 
của bánh xe Đạo Pháp Đức Phật cũng đã nói 
đến sự chấm dứt khô đau, thế nhưng phải chờ 
đến vòng quay thứ hai và thứ ba thì bản chất 
của sự chấm dứt khổ đau và sự giải thoát 
đích thật mới được nêu lên thật đầy đủ qua 
giáo huấn của Đại Thừa. Khi khởi động vòng 
quay thứ hai và nhất là qua bộ kinh Bá-nhã- 
ba-la-mát-đa (Prajnaparamifa-sufra) tức là bộ 
kinh đề cập đến sự hoàn thiện trí tuệ thì Đức 
Phật mới bắt đầu nêu lên thể dạng tinh khiết và 
nguyên sinh của tâm thức. Dựa vào khái niệm 
này chúng ta cũng sẽ hiểu rằng mọi thứ xúc 
cảm và tư duy bấn loạn không phải ngẫu nhiên 
mà có (có nghĩa là được phát sinh từ một số 
điêu kiện nào đó. Bản chất nguyên sinh của 


Tu Tuệ 43 





tâm thức không hê hàm chứa những thứ tư duy 
và xúc cảm mang tính cách bất loạn ấy), có 
nghĩa là chúng không phải là các thành phần 
cô hữu thuộc vào bản thể đích thật của tâm 
thức, và do đó có thê loại bỏ chúng được. 


Là những người tu tập trung kiên chúng ta 
phải luôn suy tư và tìm hiểu các chủ đề 
như: "Các thể dạng tâm thức làm nguyên nhân 
mang lại mọi thứ đau buồn - nhất là các thứ 
cảm nhận sai lầm và thể dạng vô minh ần nấp 
phía sau những cảm nhận sai lầm ấy nhằm thúc 
đây chúng ta bám víu vào ý nghĩ cho rằng mọi 
hiện tượng hiện hữu một cách tự tại - có phải 
thật sự thuộc vào bản chất của hiện thực hay 
không? Phải chăng đấy cũng chỉ là những thứ 
tư duy bắn loạn phát sinh từ những thể dạng 
tâm thần méo mó, không hề mang tính cách 
vững chắc và cụ thể nào và cũng hoàn toàn 
khác hắn với hiện thực hay không?". Nếu biết 
suy nghĩ như thế thì tất chúng ta cũng sẽ hiểu 
rằng trước hết cần phải xem xét xem các hiện 
tượng - tuy thường tỏ ra có vẻ đúng thật như 
thế - có thực sự hàm chứa một thực thể tự tại và 


44 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





độc lập nào hay không? "Nhân dạng và các vật 
thể cũng như các biến cô có phải là những thực 
thể tự chủ có thể tự chúng hiện hữu một cách 
độc lập hay chăng?". Các loại kinh sách đặc 
biệt nêu lên chủ đề về sự hoàn thiện trí tuệ (các 
phép luyện tập để phát huy trí tuệ) đều có đưa 
ra nhiều cách giải thích chi tiết chứng minh sự 
vắng mặt của sự hiện hữu thật của mọi hiện 
tượng, và đồng thời cũng cho thấy rằng mặc dù 
chúng ta có cảm giác hiện thực đúng là như thế, 
tuy nhiên sau khi phân tích cân thận thì chúng 
ta cũng sẽ khám phá ra rằng sự cảm nhận ấy 
hoàn toàn méo mó và sai lầm. Tóm lại chúng ta 
sẽ nhận thấy răng sự cảm nhận trước đây của 
mình là hoàn toàn sai lầm và không mang một 
nên tảng vững chắc nào cả đối với thế giới hiện 
thực (chúng ta nhìn thấy mọi hiện tượng chung 
quanh và cả trong tâm thức mình đúng là như 
vậy, thế nhưng thật ra thì đấy cũng chỉ là 
những thứ ảo giác luôn biến động, lúc thì hiện 
ra lúc lại biến mắt, chúng không hê hàm chứa 
một sự hiện hữu thật nào cả). 


Tu Tuệ 45 





Do đó tất cả các thể dạng tâm thần phát 
sinh từ các cảm nhận sai lầm trên đây, chẳng 
hạn như các thứ xúc cảm bắn loạn - như giận 
dữ, hận thù, ham muốn, ganh ghét, v.v...- 
không hề có một sự tương quan đúng thật nào 
đối với thực tại. Nếu nguyên nhân làm phát 
sinh ra các thể dạng tâm thần đó - tức là sự u 
mê căn bản đưa đến những sự cảm nhận sai lầm 
cho rằng mọi vật thể và hiện tượng hàm chứa 
một sự hiện hữu nội tại - chỉ là hậu quả mang 
lại từ sự cảm nhận méo mó của tâm trí thì nhất 
định sự méo mó đó có thể sửa chữa được nhờ 
dựa vào sự hiểu biết đúng đắn (í ¿uệ). Hơn 
nữa sự sửa chữa ây còn có thể đưa đến cả sự 
chấm dứt hoàn toản chu kỳ lôi kéo của những 
sự hiện hữu thiếu tỉnh thức phát sinh từ vô 
minh của chúng ta. Kết quả mang lại là những 
thứ cấu hợp ô nhiễm thuộc thân xác và tâm 
thức đang trói buộc chúng ta trong kiếp sống 
thiếu tỉnh thức này cũng sẽ được loại bỏ. Khi 
nào đã hoàn toàn thoát khỏi được vòng lần 
quân phát sinh từ những thứ cảm nhận sai lầm 
tự tại ấy thì tất chúng ta cũng sẽ đạt được niết 


46 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





bàn, tức là một thể dạng giải thoát thật sự. Đây 
là những gì mà Đức Phật muốn nói lên khi 
Ngài thuyết giảng về bốn sự thật cao quý. Dù 
sao thì sau đó Ngài cũng còn tiếp tục phân tích 
và triển khai sâu rộng hơn nữa về các chủ đề 
này qua các bài thuyết giảng về mười hai mối 
dây trói buộc của quy luật tương liên (côn gọi 
là thập nhị nhân duyên). 


Nguồn gốc tương liên giữa mọi sự vật 


Trong một bài kinh giải thích về quy luật 
tương liên (côn gọi là lý duyên khởi, nêu lên 
trong Tương Ung Bộ Kinh, Samyutta Nikaya, 
II, 26) Đức Phật có nói như sau: 

Nếu cái này có thì cái kia sinh ra; 

Vì cải này sinh ra nên cái kia sẽ hiển hiện. 

Chỉnh vì thể, nên từ vô mình sẽ phát sinh 

ra tác ÿ... 


Nói một cách khác, nêu muôn cho một sự 
kiện hay một sự cảm nhận có thê xảy ra được 
thì nhât định phải có một sô nguyên nhân nảo 


Tu Tuệ 47 





đó làm phát sinh ra nó, và đồng thời các nguyên 
nhân ấy tự chúng cũng phải là hậu quả phát 
sinh từ các nguyên nhân khác trước đó - nếu 
như nó không phải là hậu quả sinh ra từ một 
nguyên nhân đã có trước đó thì nó cũng sẽ 
không hàm chứa một tiềm năng hay hiệu năng 
nào để nó có thể gây ra bất cứ một hậu quả nào 
khác. Đức Phật có nói rằng nếu đã có một 
nguyên nhân thì nhất định hậu quả phát sinh từ 
nguyên nhân ấy sẽ không sao tránh khỏi phải 
sinh ra. Chăng những nguyên nhân ấy phải 
được sinh ra từ một nguyên nhân khác (đã có 
frước đó), mà chính nó cũng lại phải tương 
quan với hậu quả do chính nó làm phát sinh ra 
(sau này). Nếu cho rằng một nguyên nhân có 
thể làm phát sinh ra bất cứ một hậu quả nào 
cũng được thì đấy là một cách hiểu hoàn toàn 
sai lầm, bởi vì một nguyên nhân nhất định nào 
đó chỉ có thể làm phát sinh ra một hậu quả liên 
hệ và tương quan với nó mà thôi (hậu quả luôn 
luôn tương hợp và liên đới với nguyên nhân đã 
làm phát sinh ra nó). 


48 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Căn cứ trên nguyên tắc này Đức Phật cho 
biết răng vô minh đã ăn sâu nơi mỗi cá thể sẽ 
làm phát sinh ra nghiệp tức là các "hành động". 
Những thứ cảm nhận khổ đau mà chúng ta 
không hề mong muốn, chăng hạn như đau đớn, 
sợ sệt và cái chết, tất cả đều là hậu quả phát 
sinh từ những nguyên nhân liên đới với chúng. 
Nếu muốn loại bỏ những khổ đau đó thì nhất 
thiết chúng ta phải làm cho chuỗi dài lôi kéo 
giữa nguyên nhân và hậu quả phải chấm dứt. 
Đức Phật cho biết rằng trong số mười hai mối 
dây trói buộc g1ữa nguyên nhân và hậu quả (10) 
thì thành phần thứ nhất sẽ làm phát sinh ra 
thành phần sau cùng (mối dây thứ nhất sẽ tuần 
tự đưa đến sự hình thành của mười một mối 
dây tiếp theo sau). Ngoài ra Đức Phật lại còn 
nêu thêm một quá trình khác ngược lại với quá 
trình trên đây và có thê hóa giải hoàn toàn được 
mười hai mỗi dây trói buộc của quá trình ấy. 
Nói cách khác là nếu chúng ta loại bỏ được mối 
dây xảy ra trước thì cũng có nghĩa là sẽ loại bỏ 
được mối dây sẽ phải xảy ra sau đó. Khi nào 
nhồ bỏ được tận rễ nguyên nhân thứ nhất của 


Tu Tuệ 49 





quá trình trên đây - tức là vô minh nguyên thủy 
đã ăn sâu vào sự hiện hữu của mình - thì khi đó 
chúng ta cũng sẽ tự giải thoát cho mình khỏi 
mọi thứ khổ đau và cả nguồn gốc của khổ đau. 


Trong số mười hai mối dây tương liên 
giữa nguyên nhân và hậu quả thì vô minh được 
xem là nguyên nhân đầu tiên đứng ra khởi động 
chuỗi dài níu kéo của mười hai nguyên nhân 
tạo nghiệp. Theo tôi thì sự kiện này đã nói lên 
cả một sự thật vô cùng quan trọng nhằm chứng 
minh cho thấy từ bản năng mỗi người trong 
chúng ta đều mong cầu đạt được hạnh phúc vả 
tránh khỏi khô đau (sự trói buộc của mười hai 
mối dây tương liên sở dĩ phát sinh là vì chúng 
ta luôn mong cẩu đạt được hạnh phúc và trảnh 
khỏi khổ đau, thể nhưng sự mong cầu ấy thật ra 
chỉ là một sự bám víu phái sinh từ tác động của 
võ mình, tức có nghĩa là không được hướng 
dân bởi trí tuệ). Sự mong cầu này mang tính 
cách nội tại nơi mỗi con người, không cần bất 
cứ ai dạy bảo cả. Dù rằng chúng ta lúc nào 
cũng ấp ủ những ước vọng thật tự nhiên ấy thế 
nhưng đồng thời thì chúng ta cũng nhận thấy 


50 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





rằng niềm phúc hạnh lâu bền lúc nào cũng vượt 
thoát khỏi tầm tay của mình và mình thì cũng 
cứ vẫn tiếp tục bị rơi vào mạng lưới kiềm tỏa 
của khô đau. Đấy chính là bằng chứng cho thấy 
có một thứ gì đó không được suông sẻ trong sự 
hiện hữu của chúng ta, và chúng ta thì lại không 
tìm thấy được một phương pháp nào khả đĩ có 
thể giúp mình thực hiện được ước vọng tự 
nhiên ấy hầu mang lại hạnh phúc cho mình. 
Chính vì lý do đó mà giáo huấn về mười hai 
mỗi dây tương liên giữa nguyên nhân và hậu 
quả đã được nêu lên nhằm mang lại một sự hiểu 
biết đích thật nhằm giúp chúng ta nhận thấy 
rằng vô minh chính là nguyên nhân đầu tiên tạo 
ra đủ mọi thứ khô đau cho con người. 


Vô minh căn bản hay nguyên thủy là một 
chủ đề đã từng được các vị luận sư Phật Giáo 
như Vô Trước (Asanga) và Pháp Xứng 
(Dharmakirii, 6002-6660, một đại luận sư thuộc 
học phái Duy Thức) giải thích với ít nhiều khác 
biệt. Dù sao thì chúng ta cũng không nên hiểu 
vô minh như là một sự thiếu-hiểu-biết (hay 
không hiểu biết) đơn thuần mà phải xem nó như 


Tu Tuệ 51 





là cả một sự lầm lẫn trong sự quán thấy của 
mình - thí dụ như chúng ta tưởng là mình hiểu 
đúng, thế nhưng thật ra thì mình hiểu sai. Vô 
minh căn bản phát sinh từ sự tiếp cận méo mó 
về hiện thực của chúng ta và cũng vì thế đã 
khiến chúng ta nghĩ rằng mỗi vật thể và mỗi sự 
kiện xảy ra tự chúng đều hàm chứa một sự hiện 
hữu nội tại và độc lập. 


Sự hiểu biết là gì 

Theo cách hiểu thông thường thì vô zminh 
có nghĩa là các thể dạng tâm thức hoặc tiêu cực 
hoặc trung hòa. Thế nhưng vồ minh căn bản 
(cội rễ hay nguyên thủy), ít ra với ý nghĩa là 
nguyên nhân đầu tiên trói buộc chúng ta trong 
chu kỳ hiện hữu, phải được hiểu như là một thể 
dạng tâm thức méo mó (øói văn tắt nguyên 
nhân sâu xa nhất trói buộc chúng ta trong chu 
kỳ hiện hữu chính là thể dạng vô minh của tâm 
thức. Thể dạng vô mình đó không nhất thiết chỉ 
đơn giản có nghĩa là "không-hiểu-biết" hay 
"thiếu-hiểu-biết" về hiện thực mà đúng hơn là 
một sự "hiểu biết lệch lạc" và kết quả mang lại 


52 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





là một sự quán thấy hoàn toàn sai lâm về bản 
chất của hiện fhực). Vì tâm thức bị méo mó nên 
sự nhận biết về bản chất của hiện thực cũng 
theo đó mà trở nên lệch lạc. Do đó chỉ có một 
cách duy nhất có thể sửa chữa được sự lệch lạc 
đó: đấy là cách phải tái tạo lại sự hiểu biết đúng 
thật về bản chất của hiện thực hầu giúp mình 
tránh khỏi những sự quán thấy lừa phỉnh do vô 
minh tạo ra. Sự hiểu biết ấy chỉ có thể đạt được 
khi nào chúng ta đã ý thức được sự quán thấy 
của mình là hoàn toàn sai lầm và vô căn cứ. 
Nếu chỉ biết cầu nguyện suông: "Xin cho tôi 
loại bỏ được vô minh cội rễ" thì nhất định 
chúng ta sẽ không bao giờ có thể thực hiện 
được mục đích mong cầu. Tóm lại chúng ta 
phải đạt cho bằng được chính sự hiểu biết ấy 
(sự "hiểu biết" ở đây có nghĩa là "trí tuệ", bởi 
vì trong các ngôn ngữ lây Phương không có từ 
nào tương đương với thuật ngữ "trí tuệ” 
(prajnaq) trong giáo lý Phát Giáo). 

Chỉ khi nào phát huy được sự hiểu biết 
giúp mình tìm hiểu thật sâu xa bản chất của 
hiện thực thì khi đó chúng ta mới có thê hội đủ 


Tu Tuệ 53 





khả năng đánh tan những cảm nhận sai lầm cội 
rễ mà thôi. Thay vì gọi đấy là sự hiểu biết hay 
trí tuệ (ong nguyên bản là sagesse / wisdom. 
Các từ này trong các ngôn ngữ Táy Phương 
thường được dùng để dịch chữ "trí tuệ" trong 
Phật Giáo, thế nhưng thật ra đấy chỉ là một 
cách dịch gượng ép, bởi vì các từ này chỉ có 
nghĩa là sự khôn ngoan, khôn khéo, thận 
trọng..., do đó không thể nào nói lên được ÿ 
nghĩa của thuật ngữ "trí tuệ” (prqjnd) trong 
Phật Giáo), thì tôi nghĩ rằng nên sử dụng một 
thuật ngữ đặc thù khác của Phật Giáo để gọi 
đấy là sự hiểu biết Tánh Không (nên hiểu rằng 
trí tuệ trong Phật Giáo không nhất thiết chỉ là 
sự hiểu biết sáng suốt mà đúng hơn là một sự 
hiểu biết siêu nhiên giúp quản thấy được bản 
chất đích thực của hiện thực tức là Tánh 
Không) tức có nghĩa là không-có-cái-tôi hay vô 
ngã, một khái niệm được giải thích khác nhau 
tùy theo các học phái triết học. Trong trường 
hợp mà chúng ta đang bàn thảo với nhau thì tôi 
chỉ muốn nói đến sự trồng không của sự hiện 
hữu nội tại (exisftence Imfrinsèque / Inirinsec 


54 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





existence / sự hiện hữu nội tại hay tự tại. Các 
hiện tượng luôn biến động và đổi thay, chúng 
hiện ra và biến mắt, vì thế chúng không hê hàm 
chứa một sự hiện hữu thật mang tính cách nội 
tại và trường tôn nào cả, và đây cũng chính là 
Tánh Không của mọi sự hiện hữu mà Đức Đạt- 
Lai Lạt-Ma muốn nói đến trong trường hợp 
này). Nếu cứ tin rằng mọi vật thể và hiện tượng 
hiện hữu thật sự và mang tính cách độc lập 
(mọi hiện tượng sở dĩ hiện hữu là đo nhiễu 
nguyên nhân và điều kiện tác tạo ra chúng, sự 
hiện hữu ấy còn gọi là sự tạo tác do điều kiện 
mà có. Vì thể nên chúng không thể nào độc lập 
được, có nghĩa là không thể nào tự hiện hữu 
được nếu bị tách rời ra khỏi các nguyên nhân 
và điểu kiện đã tạo ra chúng) thì đây chính là 
vô minh căn bản. Ngược lại, sự hiểu biết sâu xa 
về sự vắng mặt của sự hiện hữu nội tại 
(imtrinsec existence) sẽ được chỉ định bằng 
thuật ngữ "sự /(hật của con đường” (cũng xin 
mạn phép mượn dịp này để lưu ỷ người đọc là 
"sự thật của con đường” chính là trí tuệ giúp 
chúng ta quán thấy được bản chất đích thật của 


Tu Tuệ 55 





hiện thực. Sự thát ấy của con đường chính là sự 
Giác Ngộ và giải thoát. Tất cả các hình thức 
màu mè khác chỉ biểu trưng cho một vài khải 
niệm luân lý thường tình và sơ đẳng - không có 
øì là Phát Giáo cả - hoặc là những phương tiện 
thiện xảo giúp chúng ta đến gân hơn với con 
đường do Đức Phát nêu lên mà thôi). 


Trong lần chuyên bánh xe Đạo Pháp thứ 
hai, nhất là qua các kinh sách nói về sự hoàn 
thiện trí tuệ, Đức Phật có giảng rằng vô minh 
chính là nguyên nhân chủ yếu nhất làm phát 
sinh ra tất cả những thứ xúc cảm bắn loạn và 
mọi sự hoang mang - nói cách khác là các thứ 
tư duy và cảm nhận tiêu cực cũng như mọi thứ 
khổ đau do chúng gây ra. Đức Phật khẳng định 
rằng vô minh căn bản và các sự bấn loạn do nó 
tạo ra không phải là bản chất đích thật của tâm 
thức. Các khả năng giúp nhận biết mọi vật thể 
và sự kiện cũng chỉ là một sự vận hành tự 
nhiên (sự nhận thức sai lâm của chúng ta về 
hiện thực không phải là bản chất nội tại hay 
có sẵn của tâm thức mà đúng hơn chỉ là kết 
quả vận hành tự nhiên của tâm thức mỗi khi 


56 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





lục giác - gốm ngũ giác và tri thức - tiếp xúc 
với các đổi tượng của chúng. Sự hiểu biết do 
chúng mang lại có vẻ hoàn toàn “tự nhiên”, 
thể nhưng sự "tự nhiên” ấy thật ra là một sự 
lệch lạc và méo mó, không hê phản ảnh được 
bản chất đích thật của hiện thực). Tầm thức 
nguyên sinh mang bản chất tinh khiết phải 
được hình dung như một thể dạng "rạng ngời 
và tràn đây trí tuệ". Cách mô tả tâm thức trên 
đây được nêu lên trong các kinh sách nói về sự 
hoàn thiện trí tuệ (chính yếu nhất là bộ kinh 
Bát-nhã-ba-la-mát-đa). Các kinh sách này mô 
tả bản chất chủ yếu của tâm thức như một /h£ 
dạng ánh sảng trong suốt. (Kim Cương Thừa 
cũng mô tả Tánh Không hay Phát Tĩnh, Chân 
Như... là một thể dạng ánh sáng trong suốt 
hiện ra trong giai đoạn trung gian giữa hai 
kiếp sống tức trong quá trình của cái chết khi 
ngũ uấn đã tan biến hết). 


SỰ HIẾU BIẾT SIÊU NHIÊN 


Tu Tuệ 57 





Nền tảng mang lại sự thành công 


Mục đích tu tập của người Phật Giáo là 
nhằm đạt được niết bàn, tức là thực hiện được 
một thể dạng tâm thức đã loại bỏ được mọi sự 
nhận thức sai lầm và bắn loạn. Việc tu tập nhất 
thiết phải mang lại một sự thăng tiến tuần tự 
thì mới mong đạt được mục đích trên đây, do 
đó yếu tố thời gian thật cần thiết. Nếu quý vị 
thật sự mong muốn mang lại cho mình một sự 
thăng tiến trên đường tu tập tâm linh thì ngay 
khi mới bắt đầu bước vào con đường hướng 
đến niết bàn và sự giải thoát, phải nhìn lại 
chính mình xem phong cách hành xử và 
phương tiện sinh sống của mình có phù hợp 
với việc tu tập Đạo Pháp hay không (có nghĩa 
là phải tự xét xem cuộc sống của mình có thật 
sự phù hợp với Con Đường của Tám Điễu 
Đúng Đắn - tức là Bát Chỉnh Đạo - hay không. 
Nói một cách đơn giản hơn là hãy tự nhìn lại 
xem mình có sống xa hoa, lòe loẹt, thèm khát, 
mưu đồ, tính toán, tham lam, ăn nói hô đổ... 
hay không? Phương kế sinh nhai của mình có 


58 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





lương thiện hay không? Trong từng giáy phút 
mình có suy nghĩ và hành động ngay thát và 
biết giữ sự yên lặng cân thiết để suy tư hay 
không ?). 


Trong tập luận "Bốn trăm tiết 
(Catushafaka) của Thánh Thiên (Aryadeva, là 
một đệ tử của Long Thụ, sống vào khoảng từ 
giữa thế kỷ thứ II đến giữa thế kỷ thứ IH) có 
đưa ra một phương pháp tu tập thật cụ thể mang 
lại một sự thăng tiễn tuần tự trên đường Giác 
Ngộ. Việc tu tập này được quy định bởi các cấp 
bậc thăng tiến rõ rệt. Trước hết là không được 
phạm vào các hành động tiêu cực và phải noI 
theo một cuộc sống đạo đức. Thánh Thiên còn 
cho biết thêm răng trong giai đoạn đầu tiên này, 
tức là khi vừa mới đặt chân vào con đường, thì 
nhất thiết chúng ta phải tránh các cách hành xử 
có thể mang lại cho mình những thể dạng tâm 
thức tiêu cực và bấn loạn, đấy là cách giúp 
mình không tái sinh trong những điều kiện bất 
thuận lợi khiến cho việc thăng tiến trên đường 
tâm linh phải bị chậm lại. Giai đoạn tiếp theo là 
phải thực hiện sự quán nhận vẻ tính cách vô 


Tu Tuệ 59 





ngã hay là Tánh Không (cua “cải tôi” và cái 
“của tôi"). Giai đoạn cuối cùng là phải loại trừ 
các thứ chướng ngại tinh tế ngăn chận không 
cho phép mình đạt được sự hiểu biết (ức /à 
phát huy trí tuệ và Tánh Không ở các cấp bậc 
cao hơn nữa). 


Nếu thấu triệt được giáo lý về bốn sự thật 
cao quý (7⁄ Diệu Để) thì chúng ta cũng sẽ hiểu 
được dễ dàng hơn sự cần thiết của Tam Bảo là 
Đức Phật, Đạo Pháp và Tăng Đoàn. Khi đã nắm 
vững được căn bản đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu 
được rằng niết bàn và sự giải thoát đích thật là 
những gì mà mình có thể đạt được. Khi nào 
hiểu được rằng các thể dạng tâm thức tiêu cực 
và bắn loạn là những øì có thể loại bỏ được thì 
khi đó chúng ta cũng sẽ hiểu rằng mình có thể 
thực hiện được sự giải thoát đích thật - sự giải 
thoát đó không phải chỉ mang ý nghĩa bao quát 
mà còn có nghĩa là sự giải thoát khỏi cái ngã 
của chính mình (sự giải thoát không chỉ có 
nghĩa là một thể dạng tâm thức thảnh thơi và 
tràn đây hạnh phúc, mà đúng hơn sự giải thoát 
do Phật Giáo nêu lên là để nhắm vào một mục 


60 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





đích thật rõ rệt và cụ thể: đó là sự giải thoát 
khỏi sự kiểm tỏa của "cái tôi" và cái "của tôi"). 
Với tư cách cá nhân con người tất chúng ta sẽ 
cảm thấy rằng sự tự do đó không vượt quá tầm 
với của mình và nhất thiết chỉ tùy thuộc vào 
việc thực hiện sự hiểu biết của chính mình (ức 
là việc phát huy trí tuệ của mình). Khi nào đã 
quán nhận sâu xa được sự thật ấy thì chúng ta 
cũng sẽ nhận thấy rằng mình có thể tự tháo gỡ 
các sơ đồ quen thuộc phát sinh từ những ý niệm 
sai lầm (chúng ta quen nhìn hiện thực qua 
những "sơ đô quen thuộc" tức là những hình 
tưởng biến động và xem đấy là thật. Khi nào 
phát huy được trí tuệ đề nhận biết được các "sơ 
đồ quen thuộc" ấy chỉ là ảo giác, nghĩa là 
những thứ "cấu hợp" phát sinh từ điều kiện - 
conditioned production - thì khi đó chúng ta 
cũng sẽ thảo gỡ được các điễu kiện trói buộc sự 
hiện hữu tạm thời của chúng để nhìn thấy 
chúng thật ra chỉ là trống không. Sau đó nếu 
quay nhìn vào các thứ cấu hợp tạo ra chính 
mình - từ thân xác đến tâm thức - thì chúng ta 
cũng sẽ hiểu rằng chúng cũng chỉ là trồng 


Tu Tuệ 61 





không. Quán thấy được sự trồng không toàn 
điện và mênh mông đó chính là sự Giác Ngộ). 
Nhờ đó chắc chắn chúng ta sẽ đạt được sự Giác 
Ngộ hoàn hảo. Khi nào đã vững tin vào sự quán 
thấy ấy thì khi đó chúng ta cũng sẽ hiểu được 
việc quy y nơi Đức Phật, Đạo Pháp và Tăng 
Đoàn thật hết sức là quan trọng (rên hiểu rằng 
quy y tam bảo là cách nương tựa vào Đức 
Phật, Giáo Huấn của Ngài và sự giúp đỡ của 
Tăng Đoàn hấu giúp mình đạt được trí tuệ, và 
đấy cũng là cách xem hành động quy y của 
mình là "nguyên nhân" sẽ góp phần mang lại 
"hậu quả” là sự Giác Ngộ của mình). 


Sau khi đã quy y Tam Bảo thì phải thực 
hiện ngay lời nguyện thứ nhất tức là phải sống 
một cuộc sống đạo đức, phải luôn nhớ đến quy 
luật nguyên nhân hậu quả để tránh tạo nghiệp 
và đồng thời phải tự nhắc nhở mình không 
được vi phạm vào mười hành vi thiếu đạo hạnh 
là: ba hành vi thuộc thân xác - sát sinh, trộm 
cắp, phạm vào những hành vi tính dục bất 
chính; bốn hành vi thuộc ngôn từ - nói dối, dềm 
pha, nói những lời làm tôn thương người khác, 


62 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





thốt ra những lời thô bỉ, hay nịnh hót hoặc ăn 
nói ba hoa vô tích sự; và ba hành vi thuộc tâm 
thức - tham lam hay thèm muốn, ác ý và nuôi 
dưỡng những quan điểm sai lầm. Sau hết là 
phải tự giải thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của "cái 
tôi" tức là cái ngã của mình, nói cách khác là 
vượt thoát khỏi cảm tính về sự hiện hữu nội tại 
của mình. Tóm lại có tất cả ba cấp bậc luyện 
tập thuộc vào ba giai đoạn khác nhau: trước hết 
là tuân thủ giới luật ( giới), sau đó là luyện 
tập thiền định (uw định: để thoát ra khỏi "cái 
£ôi”) và sau cùng là phát huy trí tuệ tôi thượng 
(u tuệ: để quán thấy Tánh Không của hiện 
thực). Trong giai đoạn thứ ba và cũng là giai 
đoạn cuối cùng chúng ta phải nhất thiết khắc 
phục được tất cả các thể dạng tâm thức bấn 
loạn và tiêu cực, và cả những xu hướng cũng 
như những thói quen phát sinh từ sự sai lầm của 
các thê dạng tâm thức ấy. 

Kết quả cao nhất mang lại từ việc tu tập 
thuộc vào giai đoạn thứ ba là sự hiểu biết Tánh 
Không - tức là bản chất tối hậu của thực tại - kết 
hợp với lòng từ bị rộng lớn. Nhằm đạt được mục 


Tu Tuệ 63 





đích đó chúng ta còn cần phải ghép thêm vào 
việc thực hiện Tánh Không một số các yếu tố 
khác nữa, chăng hạn như ước nguyện đạt được 
Phật Tính hầu hội đủ khả năng mang lại an vui 
cho tất cả chúng sinh có giác cảm, hoặc phải phát 
lộ lòng từ bi rộng lớn và tình nhân ái, v.v... Chỉ 
khi nào sự hiểu biết siêu nhiên được hỗ trợ thêm 
bởi các yếu tô trên đây thì khi đó chúng ta mới có 
thể thật sự đạt được một trí tuệ khả dĩ đủ sức giúp 
chúng ta loại bỏ được các xu hướng và thói quen 
phát sinh từ những thứ tư duy và xúc cảm bấn 
loạn của mình. Kết quả mang lại từ những cố 
găng trên đây sẽ giúp chúng ta đạt được thê dạng 
cuối cùng, tức là thể dạng của một vị Phật. 


Khi đã đạt được thể dạng Tánh Không nhờ 
vào toản bộ các phép luyện tập sơ khởi trên đây 
thì khi đó thể dạng Tánh Không ấy cũng sẽ trở 
thành một liều thuốc hóa giải hiệu nghiệm giúp 
loại trừ tất cả những thứ u mê cản trở sự Giác 
Ngộ hoàn hảo của mình. Ngay trong đoạn đầu 
của chương IX, Tịch Thiên cũng đã cho biết 
rằng Đức Phật đã nêu lên đầy đủ tất cả các khía 
cạnh khác nhau trong việc tu tập Đạo Pháp, và 


64 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





tất cả cũng đều hướng vảo việc thực hiện trí 
tuệ. Do đó dù mục đích tu tập của quý vị chỉ 
nhắm vào việc loại trừ khổ đau đi nữa thì nhất 
thiết quý vị cũng phải thực hiện được sự hiểu 
biết Tánh Không (sự hiểu biết Tánh Không chỉ 
có thể thực hiện được bằng trí tuệ). 


THIÊN ĐỊNH 


Chủng ta hãy thiên định (suy tr) để tìm 
hiểu về bốn sự thật cao quý đúng theo những gì 
đã được trình bày trên đây. Quan trọng hơn hết 
là nên suy tư về phương cách vận hành của vô 
mình để hiểu rằng nó trói buộc mình như thể 
nào trong chu kỳ của khổ đau, và động thời 
cũng nên suy tư về phương cách vận hành của 
sự hiểu biết về bản chất đích thật của hiện thực 
hấu giúp mình loại bỏ được các thứ tư duy và 
xúc cảm tiêu cực trong tâm thức mình. Sau hết 
là nên suy tư về phương cách vận hành của sự 
hiểu biết Tánh Không sau khi đã kết hợp nó với 
lòng từ bi và ước vọng thương người, vì đấy 
chính là cách giúp mình loại trừ các xu hướng 


Tu Tuệ 65 





tỉnh tế thúc đẩy mình vi phạm vào những hành 
động tIỂU cực. 


3 
Hai sự thật 


BÌNH GIẢI 


Trước hết tôi xin trình bày về cách phân 
chia chương IX trong tác phẩm của Tịch Thiên 
thành ba phân đoạn để theo đó mà bình giải. 
Chương này mang tựa đề là Sự hiểu biết siêu 
nhiên. Theo cách bình giải của cả hai vị 
Khentchen Kungzang Palden và Minyak 
Kungzang Seunam thì chương này gồm các 
phân đoạn sau đây: 
I. Tại sao cần phải phát huy sự hiểu biết 
trực tiếp về Tánh Không [tiết 1] 

2. Phải làm thế nào để phát huy sự hiểu 
biết trực tiếp về Tánh Không [tiết 2 
đến 150] 


Tu Tuệ 67 





3. Cách giải thích ngăn gọn về phương 
cách giúp thực hiện Tánh Không [tiết 
151 đến 167] 


Sự cần thiết phải hiểu được Tánh Không 
Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu tiết thứ 
nhất. Trong tiết này Tịch Thiên khăng định 
rằng phải đạt được bằng mọi cách sự hiểu biết 
siêu nhiên: 
Tiết 1. Tất cả những lời giảng dạy của 
Đức Phật đều nhằm vào chủ đích thực 
hiện sự hiểu biết siêu nhiên. Vậy nếu 
mong cầu loại bỏ được khổ đau thì phải 
phát huy sự hiểu biết ấy. 


Nói một cách ngắn gọn là toàn bộ giáo 
huấn của Đức Phật đều nhằm vào chủ đích 
giúp tất cả mọi người đạt được thể dạng Giác 
Ngộ hoàn hảo. Tất cả những lời giáo huấn của 
Ngài đều hướng vào mục đích đó. Tóm lại 
những lời giáo huấn ấy đều trực tiếp hay gián 
tiếp liên hệ đến con đường mang lại trí tuệ. 
Điều này cho thấy tại sao Tịch Thiên đã khăng 


68 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





định rằng những lời giảng dạy của Đức Phật 
đều nhằm vào việc thực hiện sự hiểu biết siêu 
nhiên. 

Chắng phải học phái Trung Quán của Đại 
Thừa Phật Giáo khi nêu lên sự thực hiện Tánh 
Không là nhằm vào việc giúp mang lại sự giải 
thoát khỏi chu kỳ của sự hiện hữu hay sao? Chủ 
đích này thường xuyên được nhắc đến trong tập 
Hành trình đến Giác Ngộ. Khi nêu lên việc loại 
bỏ khổ đau thì cũng thật hết sức quan trọng là 
phải hiểu rằng khổ đau không nhất thiết chỉ là 
những thứ cảm giác đau đớn trên thân xác. Chữ 
"khổ đau" (ong Phật Giáo) còn bao hàm cả 
hậu quả và nguyên nhân của khổ đau nữa, tức 
có nghĩa là bao gồm cả những thứ xúc cảm và 
tư duy bấn loạn (khổ đau trên thân xác rất dễ 
nhận thấy chẳng hạn như những cảm giác đau 
đớn, sự nhọc nhằn, bệnh lật..., trong khi đó 
những khổ đau xảy ra trong tâm thức tương đổi 
khó nhận biết hơn: ngoài những thứ xúc cảm 
như lo âu, sợ sệt, thất VỌNG, buôn bực, giận 
dữ... còn phải kế thêm những thể dạng xúc cảm 
phức tạp và tỉnh tẾ hơn, chẳng hạn như yêu 


Tu Tuệ 69 





thương, thù hận, ghét bỏ, ganh tị, hy vọng, 
thèm muốn, đam mê, chờ đợi, sỉ tình, thích thu, 
tiếc nuối... Phật Giáo xem tất cả những thứ ấy 
là những tư duy và xúc cảm bắn loạn, là biểu 
hiện trực tiếp của khổ đau và cũng là nguyên 
nhân sẽ mang lại những khổ đau khác nữa). 


Phân đoạn chính yếu thứ hai (ế/ 2 đến 
tiết 150) sẽ giải thích thật chi tiết các phương 
pháp thực hiện Tánh Không. Phân đoạn này 
cũng lại được phân chia thành ba phân đoạn thứ 
yếu. Phân đoạn thứ yếu thứ nhất (ér 2 đến 39) 
lại được phân chia thành ba phân đoạn nhỏ hơn 
nữa nhằm nêu lên ba khía cạnh đặc thù của hai 
sự thật như sau: 


1. Sự khác biệt và cách định nghĩa về hai sự 
thật [tiết 2]. 


2. Sự khác biệt trong cách quán nhận về 
hai sự thật giữa các cá thể [tiết 3 đến 
4b] 

3. Các cách lập luận chống lại các quan 
điểm bác bỏ cách nhận định về hai sự thật 
[tiết 4c đến 39]. 


70 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Định nghĩa 


Sau đây là định nghĩa về hai sự thật theo 
quan điểm của Tịch Thiên [tiết 2]: 


Tiết 2. Có hai sự thật: sự thật tương đối và 
sự thật tuyệt đối. Sự thật tuyệt đổi vượt ra 
ngoài lãnh vực trí thức; vì lãnh vực này 
được xem là u mê. 


Như đã nói đến trên đây, giữa sự cảm 
nhận của chúng ta về sự hiện hữu của mọi sự 
vật và phương cách hiện hữu đích thật của 
chúng có một sự sai biệt hết sức chủ yếu, và 
cũng chính vì thế nên sự cảm nhận về sự hiện 
hữu của chính chúng ta và của thế giới cũng chỉ 
tương tự như ảo giác mà thôi (sự quán nhận về 
chính mình và thể giới chung quanh không 
đúng với cách hiện hữu đích thật của những 
thứ ấy). Do đó nếu muốn đạt được sự hiểu biết 
đích thật về bản chất tối hậu của hiện thực thì 
nhất thiết phải thấu triệt được hzi sự fhật, bởi vì 
chúng biểu trưng cho bản chất nhị nguyên 
(duality / sự hai mặt, đối ngẫu, hay tương 
phản) của hiện thực. Dù sao khái niệm về hai 
sự thật cũng đã được nêu lên trong các tư liệu 


Tu Tuệ 71 





ngoài Phật Giáo, chắng hạn như trong các tập 
luận của một số học phái triết học xưa ở Ân độ, 
và chính các học phái nảy cũng có nói đến các 
khái niệm về sự giải thoát tâm linh. Chủ thuyết 
về hai sự thật mà Tịch Thiên đề cập trong trước 
tác của ông là do một học phái Phật Giáo Ấn 
Độ là Trung Quán (Madhyamika) đã đưa ra, 
một cách chính xác hơn là do chi phái Trung 
quán - Cụ Duyên Tông (Madhyamika- 
Prasangika, một trong hai chỉ phái của học 
phái Trung Quán) chủ xướng. 

Các tư tưởng gia Phật Giáo xưa giải thích 
có phần khác nhau về cách phân chia hiện thực 
thành hai sự thật khác biệt nhau. Một số cho 
rằng sự phân chia đó đơn giản chỉ là sự phản 
ảnh từ các kinh nghiệm cảm nhận quy ước của 
chúng ta về thế giới. Một số khác, chăng hạn 
như Bouteun Rinpoché (1290-1364 một nhà sư 
và học giả lỗi lạc của Tây Tạng) lại cho rằng sự 
phân chia thành hai sự thật phải được dựa vào 
chính sự thật trong sự toàn diện của nó: hai sự 
thật chỉ là hai thể dạng khác nhau của một sự 
thật chung duy nhất mang ý nghĩa tổng quát 


72 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





hơn. Ngoài ra lại còn có thêm một nhóm thứ ba 
nữa, nhóm này nghiên cứu các đối tượng có thể 
nhận biết được và phân chia chúng thành hai 
nhóm: một nhóm biểu trưng cho sự thật quy 
ước và một nhóm biểu trưng cho sự thật tối hậu 
hay tối thượng, còn gọi là sự thật tuyệt 
đối. Phương cách đề cập thứ ba này được thiết 
lập căn cứ vào các tư liệu của Phật Giáo Ấn Độ 
đã từng tạo được nhiều uy tín, chẳng hạn như 
tập Giản yếu về Giáo Huấn của Tịch Thiên. 
Trong tập luận này tác giả đã khắng định một 
cách dứt khoát rằng các đối tượng có thể nhận 
biết được là một cơ sở căn bản giúp vào việc 
phân loại hai sự thật (căn cứ vào các đối tượng 
nhận biết được bằng lục giác nhự là một 
phương tiện chủ yếu để phân biệt với các đối 
tượng chỉ có thể quán nhận được bằng tri tuệ). 
Theo cách bình giải của Minyak 
Kungzang Seunam thì hai sự thật biểu trưng 
cho hai góc nhìn khác nhau. Trên phương diện 
nhận biết căn cứ vào những kinh nghiệm cảm 
nhận thường nhật của chúng ta thì thực thể của 
thế giới đơn thuần biểu trưng cho sự thật quy 


Tu Tuệ 73 





ước và tương đối. Trên phương diện bản chất 
tối hậu của mọi sự vật thì hiện thực chính là 
Tánh Không, tức là sự thật tối hậu hay tuyệt đối 
của chúng. Tóm lại trong trường hợp trên đây 
hai sự thật chỉ biểu trưng cho hai cách tiếp cận 
khác nhau về một thế giới chung duy nhất (hể 
giới mà chúng ta nhận biết được nhờ vào lục 
giác - gầm ngũ giác và tâm thức - nhất thiết chỉ 
thuộc vào lãnh vực của sự thật quy ước và 
tương đối. Sự thật tuyệt đối và tối hậu của thế 
giới là Tánh Không, sự thật này vượt ra ngoài 
lãnh vực nhận biết của lục giác và chỉ có thể 
quản nhận được bằng trí tuệ do sự tu tập mang 


lại). 


Trong tập Dân Nhập về Con Đường Trung 
Quán (Madhyamakavatara / Nhập Trung 
Luận), Nguyệt Xứng xác nhận rằng tất cả mọi 
vật thể và sự kiện đều mang hai bản thể hay hai 
khía cạnh khác nhau. Một khía cạnh mang tính 
cách quy ước hay tương đối có thể nhận biết 
được qua các kinh nghiệm cảm nhận của chúng 
ta về mọi hiện tượng; và một khía cạnh khác thì 
mang tính cách tuyệt đối và chỉ có thể nhận biết 


174 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





được khi nào chúng ta đã đạt được một sự quán 
thấy tôi thượng (í zu¿). Tóm lại thật hết sức rõ 
ràng là theo cách hiểu trên đây thì hai sự thật 
được định nghĩa như là hai cách nhìn khác nhau 
về hiện thực, cách thứ nhất liên quan đến các 
kính nghiệm cảm nhận thường nhật của chúng 
ta và cách thứ hai liên quan đến khả năng hiểu 
biết đích thật về bản chất tối hậu của hiện thực. 


Khi chúng ta khảo sát bản chất hiện thực 
của mọi sự vật và biến cô - chăng hạn như các 
vật thể trong cuộc sống thường nhật: thí dụ như 
cái bàn, cái phế, lọ hoa, cánh hoa... - thì mức độ 
hiện thực mà chúng ta có thể nhận biết được 
bằng các kinh nghiệm cảm nhận của mình chỉ 
có thể nói lên được cấp bậc của sự thật tương 
đối. Cho đến khi nào bối cảnh mang lại từ 
những cảm nhận ấy tỏ ra chăng có gì nghịch lý 
đối với sự hiểu biết của mình thì khi đó chúng 
ta vẫn còn ở vào cấp bậc của các kinh nghiệm 
cảm nhận và sự vững chắc mang tính cách quy 
ước mà chúng ta cô tình áp đặt cho mọi hiện 
tượng. Chỉ khi nào bối cảnh mang tính cách 
quy ước trên đây tỏ ra không còn phù hợp với 


Tu Tuệ 75 





sự hiểu biết của chúng ta nữa thì khi đó chúng 
ta mới sẽ hiểu rằng còn cần phải cải thiện sự 
hiểu biết của mình thêm nữa, và sự kiện đó 
cũng cho thấy răng chúng ta đang cô gắng tìm 
hiểu sâu xa hơn về thực thể hay bản chất của 
các sự vật mà mình đang cảm nhận được. Nhờ 
vào sự phân tích trên đây chúng ta sẽ nhận thấy 
rằng trên thực tế không có cách nảo có thể giúp 
xác định được các vật thể và sự kiện (tắt cả mọi 
vật thể và sự kiện đều thường xuyên biển động, 
chúng hiện ra và biến mất sau đó. Trong tâm 
thức của chúng ta cũng thế: các tư duy và xúc 
cảm này chưa kịp chấm dứt thì các tư duy và 
xúc cảm khác đã hiện ra và thay thể vào vị trí 
của chúng. Trong bồi cảnh chung quanh, thí dụ 
như trên mặt địa cầu các mảng lục địa trôi dạt 
trên nên đá nóng và chảy lỏng, chúng va chạm 
vào nhau và dân ép đất đá trầm tích tạo ra núi 
non. Núi non lại bị bào mòn để trở thành bình 
nguyên). Nếu tiếp tục suy luận theo phương 
cách trên đây thì chúng ta cũng sẽ có thể hình 
dung được các vật thể và sự kiện ở vào cấp bậc 
tối hậu của chúng, tức là sự trỗng không hoàn 


76 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





toàn của chúng. Sự trống không ấy cũng có 
nghĩa là sự trống không của sự hiện hữu nội tại, 
là sự vắng mặt của bất cứ một bản thể tự tại 
nào, và cũng có nghĩa là không có một sự vật 
hay biến cố nảo tự nó hiện hữu cả (/á/ cả mọi 
vật thể và sự kiện đếu chỉ có thể hiện hữu duy 
nhất bằng cách lệ thuộc vào các vật thể và sự 
kiện khác). Do đó tất nhiên chúng ta sẽ hiểu 
rằng hai sự thật rõ ràng chỉ là hai cách quán 
nhìn khác nhau về các vật thể và sự kiện tạo ra 
thế giới. 

Cách bình giải (/hứ hai) của Khentchen 
Kuzang Palden phản ảnh rõ rệt quan điểm của 
Ninh Mã Phái. Một trong các nét đặc thù của 
cách bình giải này cũng đã được Tịch Hộ 
(ShantarakshUa, 750-802, một đại luận sư 
người Ấn) nêu lên thật rõ ràng từ trước trong 
một tập luận mang tựa là Trang trí cho Con 
Đường Trung Quán (Madhyamakalankara), và 
cũng đã được Mipham (I1) đem ra bình giải 
thêm. Mipham phân tích và nêu lên sự khác 
biệt giữa các cách giải thích về hai sự thật của 
hai chi phái Trung Quán - Cụ Duyên Tông 


Tu Tuệ 77 





(Madhyamika-Prasangika) và Trung Quán - Y 
Tự Khởi Tông (Madhyamaka-Svatantrika). Ông 
cũng cho biết thêm là cả hai chi phái này đều 
chủ trương rằng sự thật tối hậu vượt khỏi khả 
năng trí thức, nói cách khác là không thể nào 
xem nó như là một đối tượng có thể quán nhận 
được bằng sự hiểu biết trí thức: bất cứ một đối 
tượng nào nhận biết được bằng trí thức đều phải 
được xem là mang tính cách tương đối và quy 
ưỚc. 


Hiện thực và sự hiểu biết trí thức 


Trong số các cách bình giải của Tây Tạng, 
người ta nhận thấy có hai cách giải thích về câu 
thơ của Tịch Thiên sau đây: “5 fhật tuyệt đối 
vượt ra bên ngoài lãnh vực trí thức”. Cách giải 
thích thứ nhất hình dung sự thật tuyệt đối hay 
tối hậu căn cứ vào hai góc nhìn khác nhau (khía 
cạnh quy ước và khía cạnh tuyệt đối) và khẳng 
định rằng sự thật (/„yệi đối hay tôi hậu) vượt 
khỏi lãnh vực trí thức, và cũng có nghĩa là vượt 
khỏi khả năng hiểu biết của những người bình 


78 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





dị: đây là cách giải thích của Khentchen 
Kungzang Palden (/m lại: trước hết Tịch Hộ 
thế kỷ thứ VIH, sau đó là Tịch Thiên cũng vào 
thể kỷ thứ VII và sau cùng là Khentchen 
Kungzang Palden thế kỷ XIX đêu giải thích về 
hai sự thật theo cách trên đáy). Cách giải thích 
thứ hai được nêu lên trong các trước tác của 
Tông Khách Ba (12). Theo vị nảy thì sự thật tối 
hậu không thê là một đối tượng có thê nhận biết 
được bởi các khả năng trí thức mang tính cách 
nhị nguyên, bởi vì các đối tượng của sự nhận 
biết ấy tất nhiên phải mang tính cách tương đối 
và quy ước (Sự kiện này cho thấy quan điểm 
của Kim Cương Thừa qua sự nhận định của vị 
Lạt-ma Tông Khách Ba về sự thật tối hậu hay 
Tánh Không rất gần với cách giải thích của 
Thiên Học). Trái lại sự thật tối hậu chỉ có thể là 
đối tượng của sự cảm nhận trực tiếp hay là sự 
quán thấy đã hoàn toàn thoát khỏi mọi sự tạo 
dựng của tâm thức và các khái niệm nhị 
nguyên. Tóm lại Tông Khách Ba cũng định 
nghĩa hai sự thật dựa vào hai góc nhìn (ẩm nhìn) 
khác nhau. 


Tu Tuệ 79 





Theo ông tiết thứ hai trong chương IX 
(của tập Hành Trình đến Giác Ngộ) là nhằm 
vào chủ đích định nghĩa hai sự thật. Hiện thực 
tuyệt đối vượt cao hơn cấp bậc của sự hiểu biết 
trí thức và được định nghĩa như là sự thật tối 
hậu, và Tịch Thiên xem sự thật này là một 
(trong số hai) thê dạng của hiện thực, và sự thật 
ấy chỉ có thể nhận biết được bằng sự quán thấy 
trực tiếp đã hoàn toàn vượt thoát khỏi mọi ảnh 
hưởng của những thứ tạo dựng nhị nguyên và 
khái niệm. Một thể dạng khác (&ía cạnh thứ 
hai) của hiện thực là thể dạng thuộc vào cấp 
bậc của sự nhận biết nhị nguyên và được xem 
là sự thật tương đối và quy ước. Những gì vừa 
trình bày trên đây (về tiết 2 trong chương 1X) 
cho thấy rõ ràng là phần định nghĩa về hai sự 
thật. 


Khi bình giảng tác phẩm Trang trí cho 
Con đường Trung Quán của Tịch Hộ, Mipham 
cũng có nêu lên tiết thơ “Sự thật tuyệt đối vượt 
ra bên ngoài lãnh vực trí thức” và cũng đã xắc 
nhận rằng mặc dù việc phủ nhận sự hiện hữu 
nội tại của mọi hiện tượng là đối tượng của sự 


S0 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





hiểu biết trí thức, thế nhưng Tánh Không biểu 
trưng cho sự kết hợp giữa các biểu hiện bên 
ngoàải và cả hiện thực thì lại không thể nào có 
thể nắm bắt được bằng trí thức. Cũng xin lưu ý 
là trong trường hợp này, thật hết sức quan trọng 
là phải hiểu răng ý nghĩa của Tánh Không nêu 
lên trong tập Hành Trình đến Giác Ngộ đã 
được căn cứ vào cách định nghĩa chính thức 
trong các kinh sách su-tra (ức là các kinh sách 
bằng tiếng Phạn của Đại Thừa Phật Giáo). Bởi 
vì nếu chúng ta tìm hiểu khái niệm này theo 
cách định nghĩa chính thức nêu lên trong các 
kinh sách tan-tra (ức là các kinh sách của Tan- 
tra Thừa hay Kim Cương Thừa), thì sự hiểu 
biết trí thức (illecr) hay là sự nhận thức 
(cogniion) sẽ mang ý nghĩa khác hơn. Kinh 
sách tan-tra phân tích việc thực hiện Tánh 
Không (đức là phép suy tr, thiên định và phát 
huy sự quản thấy Tánh Không) theo nhiều cấp 
bậc tinh tế khác nhau, và nếu suy rộng ra thì 
cũng sẽ hiểu rằng các cấp bậc ấy tương quan 
với các khả năng khác nhau giữa mỗi cá thể 
trong việc loại bỏ những thứ tạo dựng nhị 


Tu Tuệ g1 





nguyên trong tâm thức của mình (nói một cách 
văn tắt là việc tu tập và thực hiện được Tánh 
Không theo Kim Cương thừa được xác định 
hay phân chia theo nhiễu cấp bậc khác nhau 
tùy thuộc vào khả năng quản nhận - trí thông 
mình - của mỗi cá thê). 


Cũng thật hết sức là quan trọng là cần phải 
lưu ý rằng hai sự thật liên quan đến tất cả mọi 
vật thể và sự kiện - có nghĩa là bao hàm toàn bộ 
hiện thực. Nói một cách khác là không thể có 
một sự thật thứ ba nào khác hơn. Trong thế giới 
hiện thực không thể có một sự thật nào khác 
hơn ngoài hai sự thật trên đây. 


Các giai đoạn diên tiên tuân tự trong việc 
tìm hiệu hai sự thật 


Nhằm có thể giúp tìm hiểu quá trình diễn 
tiến giúp định nghĩa khái niệm về hai sự thật 
được dễ dàng hơn chúng ta hãy thử nêu lên 
một thí dụ về một vật thể thật đơn giản, chẳng 
hạn như một cánh hoa. Trước hết cánh hoa 
hiện ra như là một đối tượng trong tâm thức, 


82 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





và căn cứ vào sự hiển hiện đó trong tâm thức 
chúng ta sẽ khảo sát xem bản chất đích thật 
của nó là gì. Tập Giản Yếu về Giáo Huấn của 
Tịch Thiên nêu lên đầy ắp những trích dẫn từ 
các kinh sách su-tra ghi chép những lời thuyết 
giảng của Đức Phật về các tác động của quy 
luật nguyên nhân hậu quả trong bối cảnh thiên 
nhiên - và đã cho thấy rằng một sự kết hợp 
giữa một số nguyên nhân và điều kiện nhất 
định nào đó tất sẽ phải mang lại một số hậu 
quả hay đưa đến một số cảnh huống nhất định 
nào đó. Các kinh sách này (/ức là các kinh 
sách đã được Tịch Thiên trích dân) phân tích 
thật chi tiết khía cạnh quy ước của hiện thực. 
Nếu cứ tiếp tục phân tích để tìm hiểu tại sao 
một số các nguyên nhân và điều kiện cá biệt 
nào đó lại chỉ có thể làm phát sinh ra các sự 
kiện cá biệt liên hệ với chúng, thì chúng ta 
cũng sẽ quen dần với sự vận hành của thế giới 
đa dạng này, và các kinh nghiệm thu nhận 
được cũng sẽ trực tiếp tác động đến sự cảm 
nhận của chúng ta (nốếu quán xét tường tận và 
suy tư thường xuyên về sự vận hành của các 


Tu Tuệ 83 





hiện tượng xảy ra xuyên qua quy luật nguyên 
nhân hậu quả thì đến một lúc nào đó chúng ta 
cũng sẽ quán thấy được sự vận hành chung 
của cả thể giới này. Khi đã thấu triệt được sự 
vận hành đó thì chúng ta cũng sẽ bớt hoặc 
không còn thắc mắc nữa trước những biến 
động thật äẩa dạng xảy ra quanh ta). Chỉ khi 
nào chúng ta hiểu được mọi sự vật vận hành 
như thế nào trong thế giới hiện tượng tức thế 
giới của hiện thực quy ước, thì khi đó chúng 
ta mới nên nghĩ đến việc tìm hiểu bản chất tối 
hậu của hiện thực là gì (fất nhiên là như thế, 
bởi vì nếu chưa hội đủ khả năng để nhận thấy 
được bản chất lôi kéo và biến động của thể 
giới hiện tượng này thì làm thế nào chúng ta 
có thể quán nhận được bản chất tối hậu của 
nó là Tánh Không). Và cũng chỉ khi đó thì 
chúng ta mới có thể hội đủ khả năng để nhận 
thấy được sự sai lệch (non-coincidence / sự- 
bắt-trùng-hợp) giữa sự cảm nhận của mình về 
thế giới và bản chất đích thật của mọi sự vật. 


Nêu muôn suy đoán được mức độ sai lệch 
giữa sự cảm nhận của mình và hiện thực quan 


84 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





trọng như thế nảo thì nhất thiết cần phải nhìn 
lại xem thói thường chúng đã áp đặt khái niệm 
thực thể về hiện thực (noion de réalié 
concrète / concrete nofion oƒ reality / tức là 
những kinh nghiệm cảm nhận thông thường của 
mình về thế giới và xem nó đúng thật như thể) 
đề áp đặt lên mọi sự vật và biến cố như thế nào 
(đem gán cho các vật thể và biến cô những gì 
mà mình cảm nhận được bằng lục giác và cho 
đấy là hiện thực). Thật vậy sự tin tưởng 
(conviction / sự đoan chắc, sự cả tin hay sự tin 
tưởng cho là đúng như thể) cho rằng các kinh 
nghiệm cảm nhận của mình là đúng sẽ khiến 
cho mình nhìn thấy mọi sự vật và biến cố tự 
chúng hiện hữu một cách tự tại và hàm chứa 
một thực thể hay là một sự hiện hữu nội tại nào 
đó (khi nhìn vào một vật thể, một con người, 
một sự kiện, một tư duy hay xúc cảm thì chúng 
ta tin rằng chúng đúng thật là như vậy, thể 
nhưng thật ra thì đấy chỉ là kết quả mang lại từ 
sự kết hợp của thật nhiễu nguyên nhân và điều 
kiện. Bản chất đích thật của chúng chỉ là hậu 


Tu Tuệ 85 





quả hay một sự cấu hợp tạm thời gồm nhiễu 
thành phân và điều kiện để hiện hữu. Chẳng 
những các nguyên nhân và điễu kiện tạo tác ra 
chúng đêu vô thường mà ngay cả chúng cũng 
vô thường và cũng đang biến động để tạo ra 
những nguyên nhân và điểu kiện khác nhằm 
làm phát sinh ra các vật thể, sự kiện, con người 
cũng như các tư duy và xúc cảm khác. Sự biến 
động liên tục đó cho thấy thật rõ ràng là các 
hiện tượng không hàm chứa một sự hiện hữu cô 
định, tự tại hay nội tại nào cả, nói một cách 
khác là chúng "không thật”, chỉ là "ảo giác” và 
luôn tìm cách để "lừa phính" chúng ta). Chỉ khi 
nào hội đủ khả năng để phủ nhận sự tin tưởng 
(ức là không còn cố tình tin rằng mọi hiện 
tượng có thật và hiện hữu đúng như thể) thì khi 
đó chúng ta mới có thể đạt được sự hiểu biết 
sâu xa hơn về sự thật tối hậu hay là Tánh 
Không. 


Sự tương tự và khác biệt 


S6 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Đến đây biết đâu chúng ta có thể cũng 
thắc mắc muốn được biết hai sự thật là một thứ 
hay hai thứ khác nhau? Thắc mắc này cũng đã 
từng đưa đến nhiều quan điểm khác biệt nhau. 
Thí dụ như Bouteun (Boufeun Rinpoché, I290- 
1364 là một nhà sư và học giả Tây Tạng rất lỗi 
lạc và cũng đã được nhắc đến trên đây) quả 
quyết răng hai sự thật phải mang hai bản chất 
khác nhau, trong khi đó Tông Khách Ba thì lại 
cho răng nếu căn cứ theo quyên Öình giải về 
tâm thức Giác Ngộ (13) của Long Thụ thì hai 
sự thật phải có cùng một bản chất như nhau, tuy 
rằng trên phương diện quy ước thì mỗi sự thật 
mang một thể tính (identité / identity) riêng 
biệt. Tương tự như trường hợp khi triết học 
Phật Giáo xác định một thứ gì đó bao gồm 
chung cả hai thể dạng, vừa là vô thường lại vừa 
là một sản phẩm (một vật thể vừa là kết quả 
phát sinh từ sự tạo tác do điễu kiện để hiện hữu 
- tức là một sản phẩm - đông thời tự nó cũng lại 
mang bản chất vô thường và làm nguyên nhân 
để tạo ra những điểu kiện khác). Hơn nữa, hai 
sự thật cũng chỉ là hai cách diễn đạt dựa trên 


Tu Tuệ S7 





hai quan điểm (cách nhìn) khác nhau về cùng 
một thực thể (eniry). Hai sự thật chỉ biểu trưng 
cho một thế giới duy nhất. Chấp nhận hai tầm 
nhìn (cách nhìn, góc nhìn) khác nhau như trên 
đây chính là cách giúp chúng ta phân biệt được 
bản chất (zz/ure) và thê tính (demfity) của mỗi 
sự thật. 


Trong Tâm Kinh cũng có nói đến thê tính 
và bản chất chung của hai sự thật. Chúng ta hãy 
nêu lên một câu rất nổi tiếng sau đây (rong 
Tâm Kinh): "Hình tướng là trống không, trông 
không là hình tướng; ngoài hình tướng, không 
hề có trông không; ngoài trống không, không hề 
có hình tướng". Bài Kinh này còn cho biết thêm 
là tất cả mọi vật thể và sự kiện đều hàm chứa 
đặc tính của Tánh Không. Khi đề cập đến Tánh 
Không của hình tướng cũng như các hiện tượng 
khác thì chúng ta không nên nghĩ răng Tánh 
Không là một thứ đặc tính từ bên ngoài được 
đem áp đặt lên các sự vật. Đúng hơn chỉ nên 
xem Tánh Không của các sự vật thuộc vào bản 
chất tự tại của chúng và bản chất ấy chính nó 
cũng bị chi phối bởi hiện tượng tạo tác tương 


S8 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





liên (Tánh Không là bản chất tự tại và đích thật, 
thuộc "bên trong” của mọi sự vật, thể nhưng 
đồng thời bản chất ấy cũng bị chỉ phối bởi hiện 
tượng tạo tác tương liên khiến làm phát sinh ra 
đủ mọi hình tướng tức là các biểu hiện "bên 
ngoài" của chúng, và đấy cũng chỉnh là nguyên 
nhân tạo ra tình trạng đa dạng của thể giới). 


Nếu phân tích thật cần thận thì chúng ta 
cũng sẽ nhận thấy rằng sự hiện hữu vật chất của 
một hình tướng và kể cả thể tính (idemriry) của 
nó đều nhất thiết lệ thuộc vào những yếu tố 
khác, chắng hạn như tổng thể các nguyên nhân 
và điều kiện đã tạo tác ra nó. Chỉ khi nào đã hiểu 
được điều ấy thì khi đó chúng ta mới sẽ hiểu 
rằng không thể nào còn có thể nêu lên sự hiện 
hữu hay thể tính độc lập và tự chủ của bất cứ 
một hiện tượng nào nữa. Tuy nhiên không phải 
vì thế mà hình tướng không hề hiện hữu, bởi vì 
thật hết sức rõ ràng là chúng ta vẫn cảm nhận 
được nó, nhận biết được nó, và riêng về phần nó 
thì nó vẫn tiếp tục gây ra tác động đối với chúng 
ta. Trong lãnh vực đa dạng tức là ở cấp bậc 
thuộc vảo lãnh vực của các kinh nghiệm cảm 


Tu Tuệ 89 





nhận thường nhật thì đúng là có hình tướng, thế 
nhưng các hình tướng ấy không hề hàm chứa 
một sự hiện hữu nội tại nào, cũng không hề 
mang một thực thể riêng biệt và độc lập nào cả. 
Các hình tướng đó chỉ có thể hiện hữu nhờ vào 
sự tương kết với các yếu tô khác, chắng hạn như 
các nguyên nhân và điều kiện đã làm phát sinh 
ra chúng, hoặc là các thành phần cấu hợp đã tạo 
ra chúng. Tóm lại hình tướng hoàn toàn không 
mang một vị thế tự chủ nào cả: nhất thiết nó 
phải lệ thuộc vào các yếu tô khác (để có rhể 
hiện ra như là một hình tướng). Vì lỹ do luôn ở 
trong tình trạng bị biến đổi và lệ thuộc vào sự 
tác động của các yếu tố khác cho nên hình tướng 
mang rất nhiều đặc tính (sắc /hái) khác nhau 
(tùy theo các thành phần và điều kiện đã tạo tác 
ra chúng, và đấy cũng chính là tính cách đa 
dạng của thể giới như vừa được giải thích trên 
đáy). Sự vắng mặt của bản chất độc lập - tức là 
sự trống không về mọi sự hiện hữu nội tại - của 
mọi hình tướng là sự thật tối hậu của chúng. 
Cũng chính vì lý do đó mà Đức Phật đã nêu lên 


90 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





trong Tâm Kinh răng "Hình tướng là trống 
không, trống không là hình tướng". 


Hai loại vô ngã 


Sự thật tối hậu chính nó cũng gồm có 
hai thứ: vô ngã của con người (có ñ0ghĩa4 là 
không có “cải tôi” và cải "của tôi”) và vô ngã 
của mọi hiện tượng (Tánh Không của hiện 
thực). Trong tập Giẩn nhập về Con Đường 
Trung Quán (Madhyamakavatara / Nhập Trung 
Luận, một quyền sách của Nguyệt Xứng bình 
giải về tập Trung Quán Luận Tụng của Long 
T) Nguyệt Xứng xác nhận rằng sự phân chia 
trên đây (vô ngã của cá thể con người và vô 
ngã của mọi hiện tượng) không hề được căn cứ 
vào hai loại vô ngã hoàn toàn khác biệt nhau, 
mà đúng hơn là dựa vào khái niệm cho rằng thế 
giới gồm có hai thể loại hiện tượng chính yếu - 
một làm chủ thể và một làm đối tượng (“cái 
tôi" là hiện tượng giữ vai trò chủ thể, "hiện 


tượng" nhận biết được bởi "cái tôi” giữ vai trỏ 


Tu Tuệ 0 





đối tượng, cả hai đều là vô ngã tức là Tánh 
Không). Do đó trong trường hợp trên đây thuật 
ngữ "hiện tượng" sẽ chỉ định cho thế giới tức 
cho mọi vật thể và sự kiện, và thuật ngữ "con 
người" sẽ chỉ định tất cả các sinh linh có giác 
cảm (chúng sinh). Kinh sách cũng đã dựa vào 
cách phân chia hiện thực thành hai thể loại như 
trên đây để nêu lên hai loại sự thật mang tính 
cách tối hậu khác nhau (Tánh Không của cá thể 
con người và Tánh Không của thể giới hay là 
của tất cả mọi hiện tượng khác). 

Quan điểm trên đây là do chi phái Trung 
Quán - Cụ Duyên Tông đưa ra. Chi phái Trung 
Quán - Y Tự Khởi Tông (xin nhắc lại Trung 
Quán Tông được phân chia thành hai chỉ phái 
là Trung Quán - Cụ Duyên Tông và Trung 
Quán - Y Tự Khởi Tông) và các tông phái triết 
học khác của Phật Giáo thì lại chủ trương cho 
rằng có một sự khác biệt thật căn bản giữa vô 
ngã của con người và vô ngã của mọi hiện 
tượng, trong khi đó Trung Quán - Cụ Duyên 
Tông chỉ xác nhận rằng có nhiều cấp bậc nhận 


92 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





thức tinh tế khác nhau về tính cách vô ngã của 
con người tùy theo khả năng hiểu biết của mỗi 
cá thể và cho biết thêm rằng nếu phân tích đến 
chỗ cùng cực thì tính cách vô ngã của cá thê 
con người cũng như vô ngã của mọi hiện 
tượng tất cả sẽ đều ở vào một cấp bậc tinh tế 
tương tự như nhau. Sự thật tôi hậu đôi khi còn 
được phân chia thành bốn, mười sáu hay hai 
mươi thể loại Tánh Không khác nhau. Các 
cách phân loại này cho thấy là có nhiều 
phương pháp xác định Tánh Không khác nhau, 
chăng hạn như phân biệt Tánh Không thành 
các thể loại thuộc bên trong và bên ngoài, hoặc 
vừa bên trong và vừa bên ngoài..., vả tiếp tục 
như thế cho đến chỗ tột cùng, và ở cấp bậc này 
thì Tánh Không thường được gọi là Tánh 
Không của Tánh Không. Cách quy định Tánh 
Không của Tánh Không như là một thể loại 
riêng biệt tỏ ra rất hữu ích, bởi vì Tánh Không 
nếu chỉ được định nghĩa như là một sự thật tối 
hậu thì cũng sẽ dễ gây ra sự hiểu lầm cho rằng 
Tánh Không là một thực thể tuyệt đối (khi nêu 
lên "Tánh Không của Tánh Không" thì đấy là 


Tu Tuệ 93 





cách cho thấy Tánh Không thật sự là trồng 
không và không hê hàm chứa hay biểu trưng 
cho một "giả trị tHyỆt đối" hay một "thực thể 
tối hậu" nào cả. Tánh Không chỉ là một “sự 
trồng không" và Tánh Không của Tánh Không 
tức là sự "trồng không" của "sự trồng không" 
ấy). Chính vì thế mà Đức Phật đã xác nhận 
rằng Tánh Không tự nó không hàm chứa một 
sự hiện hữu nội tại nào cả. 

Quy ước đúng và sai 


Sự thật quy ước hay tương đối được phân 
chia thành hai thứ quy ước: đúng và sai. Dầu 
sao đi nữa theo chi phái Trung Quán - Cụ 
Duyên Tông thì khi nào sự hiện hữu tự tại hay 
nội tại đã bị bác bỏ, ngay cả trên phương diện 
quy ước, thì sự phân loại thành hai sự thật quy 
ước đúng và sai chỉ có thể hình dung theo một 
quan điểm cá biệt nào đó mà thôi - bởi vì trên 
thực tế trong lãnh vực của thế giới quy ước 
không thể có sự phân loại thật sự nào cả. Thế 
nhưng quan điểm này lại có thể giúp chúng ta 
đề cập đến các vấn đề liên quan đến sự cảm 


94 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





nhận đích-thật và không-đích-thật, và đánh giá 
một số kinh nghiệm cảm nhận nào đó là đúng, 
và một số khác là sai (/hí dụ như những kinh 
nghiệm cảm nhận quy ước về những đối tượng 
thông thường là những cảm nhận không-đich- 
thật, thế nhưng cũng có những cảm nhận quy 
ước có thể cho là đích-thật khi đối tượng của 
nó là Tánh Không chẳng hạn. Dầu sao thì đây 
cũng chỉ cách lý luận thuộc vào lãnh vực thuật 
ngữ. Phân đoạn dưới đáy sẽ giải thích rõ hơn 
vỀ sự kiện này). 


Vấn đề thuật ngữ 


Đến đây chúng ta hãy thử tìm hiểu hai sự 
thật trên phương diện thuật ngữ xem sao. Khi 
nào một chủ thể, tức có nghĩa là một chủ thể 
nhận biết quy ước, đứng ra để nhận biết một sự 
thật ở một mức độ nào đó dựa vào sự tin tưởng 
sai lầm cho rằng các vật thể hàm chứa một sự 
hiện hữu thật sự, thì khi đó sự thật ấy sẽ được 
xem như là "sự thật quy ước". Chính vì thế nên 
đối với chỉ phái Cụ Duyên Tông thì thuật ngữ sự 


Tu Tuệ 95 





thật trong lãnh vực quy ước sẽ hoàn toàn không 
có gì liên quan đến phương cách hiện hữu đích 
thật của mọi sự vật. Š⁄ fhát ấy chỉ là một thứ sự 
thật tạo dựng dựa vào quan điểm cá biệt phát 
sinh từ sự cảm nhận - hoàn toàn lệch lạc - của 
chúng ta về thế giới, và do đó đã khiến cho 
chúng ta xem tất cả mọi hiện tượng như hàm 
chứa một thứ hiện thực nội tại nào đó. Sự quán 
thấy sai lầm ấy cũng đã khiến cho chúng ta nhìn 
vào mọi con người, sự vật và biến cô và cho rằng 
chúng hiện hữu thật sự. Xuyên qua các kinh 
nghiệm cảm nhận quy ước của chúng ta các sự 
vật sẽ hiện ra rất thật, rất rõ ràng, đúng là như 
thế, và chúng tỏ ra như hàm chứa một sự hiện 
hữu khách quan, độc lập và tự chủ (khi nhìn vào 
một cánh hoa, một cái bản, một con mèo, một 
con người..., chúng ta cho những thứ ấy đúng là 
như vậy, thể nhưng thật ra thì đấy chỉ là những 
sự thật quy ước, bản chất đích thật của những 
thứ ấy là Tánh Không). Sự thật quy ước cũng 
được chỉ định bởi các thuật ngữ như sự (hát bị 
che lấp hay phủ kín. 


96 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Các cách giải thích dựa vào các thuật ngữ 
trên đây, ở một mức độ nào đó, dường như 
cũng có thể là cách giúp chứng minh cho thấy 
các sự lầm lẫn trong các thể dạng tâm thức của 
chúng ta. Tuy nhiên đấy cũng chỉ là cách giải 
thích bằng thuật ngữ mà thôi. Trên thực tế, qua 
tầm nhìn lầm lẫn trên đây dù các sự vật hiện ra 
đúng thật là như thế, thế nhưng không nhất 
thiết là sự thật ấy cũng phải là một sự thật 
tương đối. Thí dụ đối với Tánh Không, nếu nó 
được xem là vững chắc bởi quan điểm lầm lẫn 
(tức sự quán thấy quy ước) trên đây thì cũng 
không có nghĩa là có thể xem nó là một sự thật 
quy ước hay tương đối. Sự kiện xem các hiện 
tượng là thật không thể được chấp nhận như là 
một sự quán thấy xác đáng (perinemr / 
apposite, suitable, righ, ƒi../ thích đảng, chính 
xác, hợp lý... Câu trên đáy có nghĩa là cách 
quản thấy quy ước của chúng ta về mọi sự vật 
và cho chúng đúng là như vậy, thế nhưng đấy 
không có nghĩa là tất cả những thứ ấy bắt buộc 
luôn luôn phải là những sự thật tương đổi, thí 
dụ như trường hợp của Tánh Không mà chúng 


Tu Tuệ 97 





ta hiểu được bằng sự suy luận quy ước thể 
nhưng không thể bảo vì thể mà Tánh Không bắt 
buộc phải là một sự thật tương đối). Do đó cần 
phải phát huy một tầm nhìn khả dĩ có thể giúp 
chúng ta thiết lập được sự vững chắc của thế 
giới hiện tượng. Dầu sao đi nữa thì trong bất cứ 
trường hợp nào tầm nhìn đó không thể nào phát 
sinh được từ một thể dạng tâm thức lầm lẫn hay 
méo mó. 

Tiếp theo đây chúng ta sẽ đề cập đến ý 
nghĩa của sự thật thuộc lãnh vực sự fhật tối 
hậu. Nguyệt Xứng trong tập luận mang tựa 
Các ngôn từ trong sảng (Prasannapada 
MadhyamakavrtfI / Les Paroles Claires / Clear 
words) cho biết rằng thuật ngữ fồi hậu (ultime 
/ultimate / tối hậu hay tôi thượng) là nhằm để 
chỉ định cùng một lúc vừa là đối tượng - tức 
Tánh Không - vừa là kinh nghiệm cảm nhận 
trực tiếp về đối tượng ấy. Vì thế thuật ngữ ứối 
hậu trong trường hợp của sự thật tối hậu, sẽ 
chỉ định đồng loạt cùng một lúc kinh nghiệm 
cảm nhận chủ quan và cả đối tượng của nó - 
tức là Tánh Không. Nói một cách sâu xa hơn 


98 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





nữa thì Tánh Không vừa là sự tối hậu lại vừa 
là sự thật mà người ta muốn nói đến khi đề cập 
đến sự thật tối hậu (7ánh Không là một “sự 
thật" và thể dạng tối hậu là một "kinh nghiệm " 
cảm nhận về sự thật đó). Nguyệt Xứng nói 
rằng Tánh Không là "ý nghĩa" (của sự trồng 
không) hay là "sự thật" (tiếng Tây Tạng là 
don) và đồng thời cũng có nghĩa là "tối hậu" 
(tiếng Tây Tạng là đømpa). Tóm lại chúng ta 
nhận thấy có một sự hội tụ (rùng hợp) giữa tối 
háu và sự thát. 


Nếu không đủ sức hiểu được bản thể của 
hai sự thật - sự thật quy ước và tối hậu - là gì 
thì cũng sẽ rất khó cho chúng ta có thể hình 
dung trọn vẹn được sự khác biệt giữa những 
biểu hiện bên ngoài và hiện thực, tức là sự lệch 
lạc giữa những nhận thức của chúng ta và 
phương cách hiện hữu thật sự của mọi vật thể; 
và như thế cũng có nghĩa là chúng ta không hội 
đủ khả năng để nhồ bỏ tận gốc rễ thể dạng vô 
minh căn bản của mình. 


Tu Tuệ 099 





Tánh Không và lòng Từ bi 


Tất nhiên là sẽ phải có những phương 
thuốc thích nghi giúp hóa giải các thứ tư duy 
bấn loạn, thí dụ như thiền định (SMy ft, Suy 
nghiệm) về tình thương yêu sẽ ngăn chận được 
hận thù, thiền định về bản chất ô nhiễm của 
thân thể sẽ ngăn chận được sự thèm khát (đe 
fính), và đại loại như thế. Các phép luyện tập 
trên đây có thê khiến cho nhiều thứ xúc cảm và 
tư duy bấn loạn phải suy giảm. Tuy nhiên 
Nguyệt Xứng cũng có nói đến trong tập Giản 
Yếu về những Phương Tiện Hiểu Biết Vững 
Chắc (Compendum des moyen de 
connaissance valides / Compendum oƒ the 
Means øƒ True Knowledges ⁄ 
Pramanasamuccaya. Táp luận này thật ra là do 
Dignaga (Trần Na, 440-520) biên soạn, và sau 
đó đã được Nguyệt Xứng (thế kỷ thứ VI) bình 
giải) rằng các phép luyện tập trên đây chỉ có 
hiệu quả đối với những hình thức biểu lộ có thể 
quan sát được của những xúc cảm ấy, có nghĩa 
là chúng chỉ tác động một cách gián tiếp đến 


100 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





các xúc cảm ấy cũng như các thể dạng vô minh 
tiềm ân phía sau những xúc cảm ấy (có nghĩa là 
các phép luyện tập trên đây chỉ là những liễu 
thuốc tạm thời hóa giải các thứ tư duy bắn 
loạn, chúng không có khả năng loại bỏ được 
tận gốc các nguyên nhân sâu xa đã làm phát 
sinh ra chúng). Các phép luyện tập này (ức là 
các phép thiên định về lòng từ bi nhằm giúp 
hóa giải các tư duy bắn loạn) không có khả 
năng tác động như một sức mạnh nhằm trực 
tiếp sửa đổi những cảm nhận sai lầm căn bản 
của chúng ta. Chỉ khi nào phát huy được sự 
hiểu biết về bản chất tối hậu của hiện thực thì 
khi đó chúng ta mới hội đủ khả năng quán thấy 
được nguyên nhân cội rễ của sự lầm lẫn - tức là 
cách cảm nhận lệch lạc - của mình và những 
thứ khổ đau do nó gây ra. Nếu không phát huy 
được sự hiểu biết toàn vẹn về hai sự thật thì 
chúng ta cũng sẽ không thể nào hiểu được bản 
thể đích thật của hiện thực là gì; khi nào đã đạt 
được sự hiểu biết ấy thì chúng ta cũng sẽ nhận 
thấy được sự lệch lạc trong cách cảm nhận của 
mình về thế giới cũng như sự nhận thức và các 


Tu Tuệ 101 





xúc cảm của mình. Vì thế sự hiểu biết ấy sẽ góp 
phần làm gia tăng thêm sức mạnh cho những 
thể dạng tâm thân tích cực, chẳng hạn như lòng 
từ bi, tình thương yêu và lòng rộng lượng; và 
đồng thời nó cũng sẽ làm suy giảm sức tác 
động của những thể dạng tâm thần bắn loạn và 
tiêu cực, chăng hạn như giận dữ, hận thù, ganh 
ghét và bám víu. Các thể dạng lừa phỉnh và bắn 
loạn ấy đã bám rễ quá sâu vào sự tin tưởng của 
chúng ta về sự hiện hữu nội tại của thế giới vì 
thế chỉ có sự hiểu biết đích thật về Tánh Không 
mới có thể giúp chúng ta hội đủ khả năng hầu 
nhồ bỏ tận gốc rễ những thứ ấy. Và cũng nhờ 
đấy chúng ta mới có thể phát huy được tiềm 
năng tích cực tàng ấn trong tâm thức mình cũng 
như giúp chúng ta giới hạn, hoặc cũng biết đâu 
có thê loại bỏ được hắn các thứ xúc cảm và tư 
duy bấn loạn và tiêu cực. Đây cũng là một 
trong những điều lợi ích thiết thực nhất mang 
lại từ sự hiểu biết sâu xa về hai sự thật. 
Kentchen Kunzang Palden trong phần 
bình giải cũng có trích dẫn câu sau đây của 
Long Thụ: "Sự hiểu biết trực tiếp Tánh Không 


102 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





và sự bùng dậy của lòng từ bị luôn đi đôi với 
nhau". Theo ông (ức Kentchen Kungzang 
Palden) nếu sự hiểu biết Tánh Không ngày 
càng trở nên sâu xa hơn thì lòng từ bi đối với 
chúng sinh cũng theo đó mà càng gia tăng thêm 
(khi đã cảm nhận được Tánh Không của thể 
giới thì chúng ta cũng sẽ không sao cẩm lòng 
được khi trông thấy các chúng sinh khác đang 
phải gánh chịu khổ đau chỉ vì bảm víu vào 
danh vọng, của cải và những thứ bản năng sơ 
đẳng khác của con người). Quả khá khó để có 
thể nhận thấy được sự tương liên tự động giữa 
việc thực hiện Tánh Không và sự bùng dậy của 
lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh có giác cảm. 
Tuy nhiên hình như thật hết sức rõ ràng là khi 
việc thực hiện Tánh Không ngày càng trở nên 
sâu sắc hơn thì chúng ta cũng nhận thấy khả 
năng làm chấm dứt khố đau của mình cũng 
càng trở càng nên sâu xa hơn. Khi nào chúng ta 
phát huy được ngày càng vững chắc hơn lòng 
tin tưởng cho rằng tất cả các sinh linh có giác 
cảm đều hàm chứa tiềm năng tự giải thoát cho 
mình khỏi khổ đau, thì khi đó lòng từ bi của 


Tu Tuệ 103 





mình cũng sẽ dần dần gia tăng theo. Nếu nhận 
thấy được rằng nhất định sẽ có một lối thoát thì 
lòng từ bi của mình đối với các chúng sinh có 
giác cảm - còn bị vướng mắc trong chu kỳ hiện 
hữu chỉ vì không biết cách để tự giải thoát cho 
mình - cũng sẽ đương nhiên gia tăng thêm. 
Theo tôi nghĩ nếu sự hiểu biết Tánh Không 
ngày càng trở nên sâu xa hơn thì sức mạnh của 
lòng từ bi của chúng ta đối với kẻ khác cũng sẽ 
càng được gia tăng hơn. 

Trong khi tu tập tất nhiên chúng ta cũng sẽ 
có thể cảm thấy sự hiểu biết của mình về Tánh 
Không được gia tăng hơn, thế nhưng đồng thời 
nếu lòng từ bi của mình đối với kẻ khác lại 
không gia tăng theo một cách tương xứng thì 
đấy là dấu hiệu cho thấy sự hiểu biết Tánh 
Không của mình chưa được sâu xa và đích thật 
cho lắm. Tôi vẫn thường nói rằng nếu chỉ biết 
đơn giản suy tư về Tánh Không thì đấy cũng 
chăng phải là một điều đáng để khâm phục. Đối 
với mọi sự giao tiếp trong cuộc sống thường 
nhật, thật hết sức quan trọng là phải tạo ra 
những môi dây liên hệ dựa trên đạo đức và lòng 


104 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





từ bi. Nếu sự hiểu biết Tánh Không của mình 
chăng mang lại một sự tiến bộ nào trong chiều 
hướng đó thì sự hiểu biết ấy cũng sẽ chăng lợi 
ích gì. Phải chăng lòng từ bi vô biên là điều 
tuyệt vời nhất mà sự thực hiện Tánh Không có 
thê mang lại hay không? 


Chúng ta không nên hình dung Phật Tính là 
một thể dạng hoàn toàn nhu nhược, vô cảm, 
không biết xúc động là gì và thiếu hăn lòng thiện 
cảm đối với các chúng sinh có giác cảm. Nếu 
đúng như thế thì Phật Tính cũng chăng có gì để 
gọi là đặc sắc cả. Suy tư về Tánh Không nào 
phải là cách tìm lấy cho mình một lối thoát và 
cũng chăng phải là một sự lẫn trốn hay tránh né 
không dám nhìn thắng vào sự đa dạng và phức 
tạp của thế giới quy ước và tương đối. Suy tư về 
Tánh Không đúng hơn chính là cách mang lại 
cho chúng ta nhiều khả năng hơn hầu giúp chúng 
ta tiếp cận với thế giới hiện tượng một cách 
chính xác và mang nhiều ý nghĩa hơn. 

Trên đây là phần trình bảy sơ lược về bản 
chất và vai trò của hai sự thật. 


Tu Tuệ 105 





Hai thể loại cá thể con người 


Sau phần trên đây thì tác phẩm của Tịch 
Thiên nêu lên quan điểm về các thê loại cá thể 
khác nhau liên quan đến khả năng lĩnh hội của 
họ cả về lý thuyết cũng như thực hành trong 
phép tu tập Phật Giáo về hai sự thật. 


Tiết 3-4b. Có hai thể loại người tương quan 
với nhau: thể loại thứ nhất gôm những 
người biết suy tư và thể loại thứ hai gồm 
những người bình dị. Những người biẾt suy 
tư trội hơn hắn so với những người bình di, 
và đối với những người biết suy tư thì họ lại 
còn được phân chia theo nhiều đẳng cấp 
khác nhau căn cứ vào trí thông mình của 


họ. 


Như đã nói đến trên đây, thật hết sức hệ 
trọng là phải thấu triệt được hai sự thật là gì. 
Tập Hành trình đến Giác Ngộ nêu lên hai nhóm 
người với các phản ứng khác nhau khi phải đối 
đấu với khái niệm về hai sự thật: một nhóm là 
những người biết suy tư và một nhóm là những 


106 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





người bình dị. Tiếng Tây Tạng gọi những 
người bình đị là jigfenpa, và những người biết 
suy tư là majorpa có nghĩa là những người 
quán thấy được mọi sự vật qua một tầm nhìn 
sâu xa hơn. Từ Jig (rong chữ jigtenpa) có 
nghĩa là phù du và nhằm để nói lên một thứ gì 
đó đang bị hủy hoại, và từ £em có nghĩa là nền 
tảng hay cơ sở. Tóm lại chữ 7¡gfen có nghĩa là 
sự vắng mặt của sự trường tôn, và jigfenpa là 
thuật ngữ chỉ định một nhân dạng hay một 
chúng sinh phù du. Chữ 7g nói lên sự suy thoái 
và sự phủ nhận mọi thể dạng bất biến hay 
trường tồn (éfernité / eternity, infinity). Suy tư 
về ý nghĩa của thuật ngữ trên đây sẽ giúp chúng 
ta hiểu rằng không có một "cái tôi" (hay cái 
ngã) mang tính cách nhất thể, tuyệt đối và bất 
diệt (éfernel / eternal, perpefual) nào cả. 


Khi nêu lên những người bình đị theo như 
trên đây thì đấy là cách nhăm để chỉ định 
những người chấp nhận một tầm nhìn mang 
tính cách thực thể (perspective réaliste / 
realisfic view) nào đó về bản chất tối hậu của 
hiện thực. Trong số này gồm có các môn đệ của 


Tu Tuệ 107 





tất các học phái (+ ngưỡng) xưa của Ấn độ 
ngoài Phật Giáo, và một một số môn đệ của 
một vài chi phái nhỏ thuộc các học phái Phật 
GI1áo, chăng hạn như chi phái Đại-tì-bà-sa luận 
(Vaibhashica). Chi phái này cho rằng thế giới 
mang bản chất "nguyên tử" tức là được cấu tạo 
bởi các hạt nguyên tử (đơ» vị) không thể phân 
cắt nhỏ hơn được nữa, và thế giới đó mang tính 
cách khách quan và độc lập (xem thế giới bên 
ngoài là thật). Tóm lại là chỉ phái này tin vào 
tính cách thực thể (réalié substenielle / 
substantial reality) của mọi vật thê và sự kiện. 
Quan điểm này đã bị chi phái Kinh Lượng Bộ 
(Sautantrika) bác bỏ hoàn toàn, bởi vì theo chị 
phái này thì một số thể dạng nào đó của hiện 
thực - chăng hạn như các tạo tác tâm thần gồm 
toàn những thứ câu hợp trừu tượng - chỉ có thể 
hình dung được trong lãnh vực tư duy và khái 
niệm mà thôi. Điều này cho thấy rằng không 
thể nào gán cho tất cả các vật thể và sự kiện bất 
cứ một quy chế tuyệt đối và khách quan nảo cả 
(thí dụ như tư duy và khải niệm không thể nào 
là những thứ cấu hợp gôm những hạt nguyên tử 


108 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





ẩược). Các quan điểm trên đây cũng được các 
học phái Phật Giáo khác đưa ra bàn thảo, và sự 
tranh luận cứ tiếp tục tiếp diễn như thế. Đấy 
cũng chính là những gì mà Tịch Thiên muốn 
nêu lên để chứng minh quan điểm của ông cho 
rằng chủ trương của trường phái này cũng có 
thể bị phủ nhận hay bác bỏ bởi trường phái 
khác. Ngay cả đối với những người biết suy tư 
đã đạt được nhiều trình độ tu tập khác nhau thì 
quan điểm của những người thuộc các cấp bậc 
cao vẫn vượt xa hơn quan điểm của những 
người thuộc các cấp bậc kém hơn. 


Vậy chúng ta hãy thử phân tích cần thận 
hơn sự nhận định cho rằng quan điểm của 
những người bình dị thiếu vững chắc và không 
thể theo kịp được quan điểm của những người 
biết suy tư. Theo tôi thì sự đối chiếu các quan 
điểm như trên đây cũng chỉ nằm trong khuôn 
khổ hạn hẹp của sự so sánh giữa các cấp bậc 
suy luận khác nhau. Đương nhiên, trong việc 
bàn thảo về các quan điểm do các học phái Phật 
Giáo đưa ra đôi khi cũng cần phải căn cứ vào 
tính cách chính thống trong các kinh sách ghi 


Tu Tuệ 109 





chép những lời giảng huấn của chính Đức Phật. 
Dầu sao đi nữa thì chúng ta cũng phải dựa vào 
sự lý luận; và do đó tất nhiên là quan điểm của 
những người biết suy tư sẽ vượt xa hơn và 
vững chắc hơn so với quan điểm của những 
người bình dị, bởi vì sự suy luận của họ được 
cân nhắc cần thận hơn. Chẳng hạn như một số 
người chấp nhận vài nguyên tắc giáo lý do các 
chi phái, chăng hạn như Kinh Lượng bộ và Đại 
Tì Bà Sa Luận, đưa ra và cho đấy là đúng, thì 
thật ra họ cũng chỉ lựa chọn và trích dẫn các tác 
phẩm nảo đưa ra các luận cứ phù hợp với lập 
trường của họ mà thôi. Dầu sao đi nữa ngay cả 
trường hợp nếu chấp nhận kinh sách như là nền 
tảng chính thống duy nhất và bắt buộc phải căn 
cứ vào đấy để phát biểu đi nữa thì chúng ta 
cũng có thể nhận thấy vô số lập trường khác 
nhau (ủy theo trình độ hiểu biết, xu hướng, 
giáo dục và xung năng có săn - tức là những gì 
ảnh hưởng từ nghiệp - mà mỗi cá thể sẽ diễn 
đạt hay đánh giá với ít nhiều khác biệt về 
những gì đã được ghỉ chép trong kinh sách). 


110 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Đối với Phật Giáo nói chung và nhất là đối 
với Đại Thừa Phật Giáo thì thật hết sức quan 
trọng là phải phân biệt được hai loại kinh sách 
của Đức Phật. Một loại gồm các kinh sách có 
thể hiểu thắng như thế - có nghĩa là hiểu một 
cách từ chương và không cần phải suy xét gì cả 
- và một loại gồm các kinh sách cần phải được 
bình giải tường tận hơn. Một khi đã chấp nhận 
có sự khác biệt trên phương diện chú giải các 
văn bản cô xưa thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ 
lý do để phủ nhận sự thật ghi chép bằng chữ 
nghĩa của một văn bản, nhất là nếu văn bản ấy 
đi ngược lại với những kinh nghiệm cảm nhận 
của chính mình, dù đấy là những lời giáo huấn 
của Đức Phật cũng thế (6ếu nhận thấy rằng 
khoa chú giải các kinh sách cô mang tính cách 
thiêng liêng - hermaneutic - đưa ra nhiễu cách 
diễn đạt khác nhau về một chủ đề ghi chép 
trong cùng một văn bản thì chúng tfq cũng có 
thể căn cứ vào sự kiện đó như là một bằng 
chứng để không chấp nhận một sự giải thích 
hay một quan điểm nào đó đã được ghi chép 
bằng chữ viết trong các kinh sách chỉnh thống). 


Tu Tuệ III 





Điều này cho thấy vai trò vô cùng chủ yếu của 
sự suy luận và hiểu biết trong việc tu tập Phật 
Giáo (thật vậy nếu muốn tu tập Phật Giáo một 
cách nghiêm chỉnh thì phải thấu hiểu tường tận 
và sâu xa giáo huấn của Đức Phật, nếu không 
thì chẳng những việc tu tập của mình không có 
lợi ích gì mà còn có thể mang lại cho mình 
thêm nhiều hoang mang. Thí dụ như làm lễ cầu 
an, cầu siêu... mà tụng niệm câu sau đây trong 
Tâm Kinh: "hình tướng là trồng không, trồng 
không là hình tướng" thì có phải là mâu thuẫn 
và khôi hài lắm chăng?). Trong một quyên 
Kinh Đức Phật có giảng rằng người tu tập 
không nên chỉ vì kính trọng Ngài mà chấp nhận 
những lời thuyết giảng của Ngài. Người tu tập 
phải biết đăn đo cần thận với một tinh thân chỉ 
trích cao độ và phải căn cứ vào các kinh 
nghiệm cảm nhận của chính mình, tương tự như 
người thợ kim hoàn nhiều kinh nghiệm đem 
vàng ra để thử bằng các phương pháp gắt gao 
nhất như rạch, nung hay chà xát. 


Chăng hạn như khi Tịch Thiên cho rằng 
quan điểm của những người tu tập ở cấp bậc 


112 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





thấp sẽ bị phủ nhận và vượt lên trên bởi quan 
điểm của những người tu tập ở bậc cao hơn, thì 
trường hợp này có thể hiểu như là một sự thật 
hiển nhiên dựa vào những kinh nghiệm nhận 
biết cá nhân của chính mình. Nếu ước tính về 
sự hiểu biết hiện nay của mình về các chủ đề 
như vô thường hay vô ngã của mọi vật thể và 
sự kiện nhằm để so sánh với khả năng lĩnh hội 
trước đây của mình thì sự hiểu biết hiện nay 
của mình nhất định là phải thâm sâu hơn, kế cả 
trường hợp có thể hoàn toàn thay thế được sự 
hiểu biết trước đây của mình. Vì thế khi đã đạt 
được một tầm nhìn mới thì nó cũng sẽ mang lại 
cho chúng ta những kinh nghiệm cảm nhận mới 
và cả những sự hiểu biết mới về thế giới. 


THIÊN ĐỊNH 


Đến đây chúng ta nên suy tư về sự thật 
của khổ đau và nguyên nhân làm phát sinh ra 
khổ đau. Nguyên nhân của khổ đau là nghiệp, 
và nghiệp thì bị kích động và thúc đẩy bởi các 
thể dạng tâm thức nhằm xui khiển chủng ta 


Tu Tuệ 113 





phạm vào sai lâm, chẳng hạn như rơi vào các 
thứ tư duy và xúc cảm bấn loạn. Chúng ta hãy 
tự vấn như thế này: khi có một xúc cảm bắn 
loạn bùng lên thì chúng ta sẽ cảm thấy như thể 
nào? Nguyên nghĩa của chữ klesa là xúc cảm 
bắn loạn (kinh sách tiếng Việt dịch chữ này từ 
tiếng Hán và gọi là phiên não, do đó không 
được sát nghĩa lắm), ngay cả trên phương diện 
từ nguyên thuật ngữ này cũng đã cho thấy phải 
có một thứ gì đó bùng lên trong tâm thức và từ 
đó sẽ làm phát sinh ra sự bắn loạn. Chúng ta 
hãy dành ra vài phút để suy tư về chủ để này và 
tự hỏi xem mình sẽ cảm thấy như thể nào khi 
bùng lên những thứ tư duy và xúc cảm bắn 
loạn, chẳng hạn nhự giận dữ, hận thù, ganh tỊ, 
và vô số những thứ xúc cảm khác khiến cho 
chúng ta bị rồi loạn. Chúng ta hãy tập trung 
thật mạnh để theo dõi sự tàn phá của các thứ tư 
duy và xúc cảm ấy. 


4 
Phủ nhận quan điểm hiện thực của 


Tiêu Thừa (¡5› 
SỰ HIẾU BIÉT SIÊU NHIÊN 


Suy tư. về vô thường 


Đức Phật giảng rằng tất cả ba lãnh vực 
hiện hữu (ức là tam giới: dục giới, sắc giới và 
vô sắc giới) đều vô thường, tương tự như ảo 
ảnh hay những tia chớp trên bầu trời. Tất cả các 
hiện tượng, vật thể vàsự kiện đều hoàn toàn chỉ 
là những sản phẩm phát sinh từ sự kết hợp giữa 
nhiều nguyên nhân và điều kiện. Vì thế chúng 
đều mang bản chất tạm thời - phù du và không 
trường tồn. Sự sống của chúng sinh có giác cảm 
cũng chắng khác gì một dòng thác chảy xiếc và 
không bao giờ ngưng nghỉ dù chỉ trong một 


Tu Tuệ 115 





phút giây ngắn ngủi. Đời sống của chúng sinh 
kéo dài bao lâu không ai biết được, sự hiện hữu 
của tất cả chúng ta đều rất mong manh và tạm 
thời. Mỗi giai đoạn trong kiếp sống ngăn ngủi 
đó được biểu trưng bởi một trong mười sáu 
thuộc tính (16) (afribufs / attributes / các đặc 
tính riêng biệt và đặc thù) của Bỗn Sự Thật 
Cao Quý (7 Diệu Đề): trong số này bốn thuộc 
tính thứ nhất thuộc vào Sự Thật của Khổ Đau, 
và thuộc tính thứ nhất trong số bốn thuộc tính 
ấy chính là vô thường. 


Như đã nói trên, con đường tu tập tâm linh 
khởi đầu bằng hai giai đoạn: trong giai đoạn 
thứ nhất người tu tập phải làm giảm bớt đi 
những hành động tiêu cực phát sinh từ các thể 
dạng tâm thức sai trái của mình. Trong giai 
đoạn này, cách suy tư về vô thường dưới những 
thể dạng thô thiển nhất cũng đủ giúp ngăn chận 
các hành động tiêu cực (/hí dụ nếu ý thức được 
tiễn của, danh vọng, thân xác tất cả đều phù du 
thì chúng ta cũng sẽ tránh bớt được sự bảm víu 
vào các hành động tai hại như tham lam, mưu 
đồ, tính toán, lường gạt...). Trong giai đoạn thứ 


116 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





hai thì phải suy tư về các thể dạng tinh tế hơn, 
có nghĩa là phải thiền định thật sâu xa về bản 
chất năng động và thường xuyên biến đổi của 
hiện thực. Việc suy tư hay thiền định này là liều 
thuốc hóa giải công hiệu nhất giúp chúng ta 
ngăn chận các thể dạng tâm thần và các cảm 
nhận sai lầm tàng ẩn bên trong các hành động 
tiêu cực của mình. 


Thật hết sức hiển nhiên, mục tiêu (ïnali:é 
⁄ purpose, ƒfinality, am / cứu cánh, chủ đích) 
của sự sinh là cái chết, và cái chết thì nào có ai 
mong muốn đâu. Dù sao đi nữa thái độ bướng 
bỉnh không nhìn thắng vào cái chết nhất định 
không phải là một thái độ đúng đắn. Dù muốn 
hay không thì cái chết vẫn là một sự kiện hiển 
nhiên của sự hiện hữu. Trước bản chất không 
thể khắc phục được của một sự kiện chúng ta 
chỉ biết bó tay mà thôi. Đấy là một hiện tượng 
mà sớm muộn tất cả chúng ta đều phải nhận 
lãnh. Nếu so sánh giữa một người không chấp 
nhận suy tư về cái chết và một người thường 
xuyên biết giữ một mối tương giao thân thiện 
với nó và nhìn thăng vào nó thì chúng ta cũng 


Tu Tuệ 117 





sẽ nhận thấy ngay phản ứng của cả hai người sẽ 
khác nhau như thế nào khi cái chết đến với họ. 
Do đó khi đã hiểu được tại sao Đức Phật dạy 
chúng ta phải biết ý thức về cái chết và vô 
thường thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng không 
nên hình dung Đạo Phật như là một con đường 
tâm linh yếm thế, phát sinh từ những ám ảnh 
bệnh hoạn. Trái lại chúng ta nên xem Phật Giáo 
như là một sự cổ vũ lớn lao thúc dục chúng ta 
phải biết giữ một mối dây thân thiện với cái 
chết và chấp nhận nó như một sự kiện hiển 
nhiên của sự hiện hữu. Đến một lúc nào đó khi 
phải đương đầu với nó thì chúng ta sẽ không 
cảm thấy mình bị chấn động một cách quá 
đáng, hay cảm thấy một thứ gì đó thật phi lý và 
kinh hoàng xảy đến với mình một cách bất ngờ, 
khi mình không hề mong đợi. Nếu biết nhìn 
thẳng vào cái chết lúc còn khoẻ mạnh thì chúng 
ta cũng sẽ giữ được sự bình tĩnh và thanh thản 
và tránh khỏi những lo âu vô ích khi những 
giây phút cuối cùng xảy đến với mình. Nhờ vào 
sự thăng tiến tuần tự trên đường tu tập tâm linh, 
rồi biết đâu đến một ngày nào đó nhờ may mắn 


118 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





bỗng nhiên chúng ta cảm thấy mình đã chiến 
thắng được mọi thứ lo âu về cái chết và vượt 
lên trên cả cái chết (sự Giác Ngộ xảy đến tuần 
tự theo từng cấp bậc một và đôi khi rất bất ngờ, 
nó xảy đến trong những lúc mà chúng ta không 
hệ mong đợi). 


Khắc phục tình trạng bất toại nguyện dai 
dẳng 


Kinh sách nêu lên bốn loại ma vương biểu 
trưng cho bốn sức mạnh đày đọa con người. 
Con ma đứng đầu là cái chết. Con ma thứ hai là 
sự tan rã của các cầu hợp vật chất và tâm thần 
(theo Phật Giáo Tây Tạng cái chết theo cách 
hiểu thông thường hay cách thẩm định của y 
khoa chỉ là giai đoạn đầu của một quả trình 
kéo dài từ khi hết thở, tim hết đập, năm thứ cầu 
hợp - ngũ uấn - tan rã, cho đến khi bắt đẫu một 
sự cấu hợp mới đưa đến một sự hình thành mới, 
đánh dấu một "sự sinh" mới - còn gọi là thụ 
thai). Con ma thứ ba biểu trưng cho sự tiếp nối 
liên tục (continuum) của các cấu hợp tâm thần 


Tu Tuệ 119 





tồn lưu từ kiếp sống này sang kiếp sống khác 
(ức là nghiệp ghi khắc trên dòng trí thức). 
Nguyên nhân tạo ra sự luân lưu đó chính là các 
thứ xúc cảm và tư duy bắn loạn của chúng ta 
(các xúc cảm và tư duy bắn loạn tác động và 
ghỉ khắc dấu vết của chúng trên dòng tri thức 
của môi cá thể chính là nguyên nhân tạo ra 
vòng luân hồi của cá thể ấy, và đấy là tên ma 
vương thứ ba và cũng là tên ma vương kín đáo 
nhấi). Con ma thứ tư là sự bám víu làm gia tăng 
thêm sức mạnh cho các yếu tố bắn loạn mang 
lại các khổ đau trên đây. Nếu muốn tu tập Phật 
Giáo thì trước hết phải phát huy được lòng ước 
vọng chân thành chiến thắng bốn thứ ma ấy. 
Khi nào thực hiện được điều này thì tự nhiên 
người tu tập cũng sẽ phát lộ được lòng quyết 
tâm bước vào con đường đưa mình đến sự 
thành công. 


Tóm lại người tu tập chính là phải phấn 
đấu chống lại các thứ xúc cảm và tư duy bắn 
loạn tức là các nguyên nhân đầu tiên tạo ra vô 
minh căn bản của chính mình - nói cách khác 
thì đấy là tình trạng bám víu vào các vật thể và 


120 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





sự kiện và xem chúng như hàm chứa một hiện 
thực tự tại. Nếu muốn loại trừ thể dạng tâm 
thần đó thì nhất thiết phải bước vào con đường 
tâm linh gồm ba phép tu tập chủ yếu là: giữ 
giới, thiền định và phát huy sự hiểu biết thượng 
thặng (u giới, tu định và tu tuệ). 


Phép luyện tập thứ nhất nhằm mục đích 
mang lại cho mình một lối sống phù hợp với 
đạo đức, nhờ biết suy tư về vô thường. Khi 
còn bám víu vào các cảm tính về sự trường tồn 
thì chúng ta vẫn sẽ không sao hội đủ được các 
khả năng cần thiết hầu mang lại cho mình một 
cuộc sông đạo đức (&hi nào vẫn còn cảm thấy 
MỌI Sự VỮng bên và mang một giả trị nào đó 
thì khi ấy chúng ta cũng sẽ còn tiếp tục bám 
víu vào đấy và xem chúng là "cái tôi" và "cái 
của tôi". Mọi thứ xúc cảm bắn loạn theo đó sẽ 
phát sinh và khổ đau sẽ xảy đến không sao 
tránh khỏi được). Tóm lại điều quan trọng hơn 
cả là phải luôn suy tư về bản chất phù du của 
sự hiện hữu này của chính mình. Chúng ta 
không nên chỉ biết đơn giản sử dụng các thuật 
ngữ liên quan đến vô thường để bàn thảo với 


Tu Tuệ 121 





nhau về cái chết mà phải nêu lên các khía cạnh 
thật tỉnh tế của nó hầu quán thấy bản chất biến 
đổi liên tục của các hiện tượng, nhằm khám 
phá ra sự vắng mặt của sự hiện hữu độc lập nơi 
các vật thể và sự kiện. Sự vận hành của bất cứ 
một hiện tượng nào cũng đều bị chỉ phối bởi 
sự kết hợp giữa một số nguyên nhân và điều 
kiện nào đó. Hiện tượng này tỏ ra hết sức đúng 
đối với các thứ cấu hợp vật chất và tâm thần 
của chúng ta, bởi vì chúng luôn bị chi phối và 
điều khiến bởi nghiệp và các nhân tô bấn loạn 
của chúng ta (xinh đẹp hay xấu xí, thông mình 
hay đân độn, hung dữ hay hiển lành, rộng 
lượng hay keo kiệt... tất cả đếu do nghiệp và 
các nhân tổ tâm thân - tác ý - của mình tạo ra, 
chúng không hàm chứa một sự hiện hữu tự tại 
nào cả. Các phẩm tính cũng như các khuyết 
điểm ấy đêu mang tính cách tạm thời, và do đó 
có thể loại bỏ được chúng, hoặc ngược lại có 
thể làm cho chúng tăng thêm sức mạnh hay 
biến đổi khác đi). 

Do đó những cảm nhận sai lầm, tức là vô 
minh của mình là những gì sẽ chi phối và điều 


122 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





khiến sự hiện hữu của chúng ta, một sự hiện 
hữu phải nhờ vào nhiều điều kiện mà có. Vì thế 
hễ còn bị khống chế bởi các thể dạng tâm thần 
méo mó ấy thì chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục bị 
đày đọa trong cảnh giới luân hồi, và cuộc sống 
cũng chỉ gồm toàn các thể dạng bất toại nguyện 
và khổ đau mà thôi. Chính vì thế sự thiếu hiểu 
biết căn bản (ức là vó minh) trên đây chính là 
nguyên nhân chính yếu nhất làm phát sinh ra tất 
cả mọi thứ xúc cảm và tư duy bấn loạn (uô 
mình không phải là một sự đần độn mà đúng 
hơn là một sự hiểu biết sai lâm về hiện thực. 
Thí dụ một người rất thông mình thể nhưng tâm 
thức của người ấy mang đây lo âu, sợ hãi, nuôi 
dưỡng những mưu đồ, tính toán... thúc đẩy 
người ấy phạm vào những việc xăng bậy. 
Những thứ xúc cảm bắn loạn ấy sẽ trở nên nguy 
hiểm và đưa đến những tai hại rộng lớn hơn 
nhiễu đối với những người thông mình so với 
những người đân độn. Một vị lãnh đạo thông 
mình nhưng tàn bạo và biển lận có thể húy hoại 
cả một quốc gia, còn những kẻ đân độn thì 
cùng lắm là chỉ biết đánh nhau ngoài đường 


Tu Tuệ 123 





phố. Cả hai đêu vô mình). Khi đã ý thức được 
sự kiện đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng một 
khi chúng ta vẫn còn bị thống trị bởi tên bạo 
chúa ấy (ức là vô minh) thì nhất định chúng ta 
cũng sẽ không sao tìm thấy được một khoảng 
trống nảo trong tâm thức hầu giúp cho sự an 
bình và thanh thản (ức ià trí tuệ) có thể nây nở 
và tồn tại lâu bền hơn. Chính vì thế chúng ta 
phải luôn khơi động lòng ước vọng chân thành 
mong sao đạt được sự giải thoát từ nơi sâu kín 
nhất trong tim mình. 


Mong cầu hạnh phúc và lẫn tránh khổ đau 
là những gì thật tự nhiên và sâu kín nơi mỗi con 
người, thế nhưng sự hiện hữu của chúng ta thì 
lại mang đầy khổ đau. Trong chuỗi dài níu kéo 
của khổ đau ấy hạnh phúc chỉ thoáng hiện thật 
mong manh. Tại sao chúng ta lại phải gánh chịu 
tình trạng ấy? Chăng qua vì đấy là tình trạng 
phát sinh từ vô minh căn bản của mình. Vậy 
phải làm thế nào đề có thể quán nhận được răng 
sự thiếu hiểu biết ấy (ức vô minh) chính là 
nguồn gốc mang lại mọi thứ khổ đau, và phải 
luyện tập như thế nào để có thể loại trừ được 


124 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





nó? Tất nhiên là không thể nào chỉ hy vọng 
rằng một ngày nào đó nó sẽ tự biến mất, và 
cũng không thể chỉ biết cầu nguyện rồi đây 
mình sẽ có đủ khả năng làm cho nó tan biến đi. 
Cô gắng giữ vững tâm thức trong trạng thái 
trung hòa, phi khái niệm (có nghĩa là tìm cách 
lần trốn hoặc không nghĩ đến hay quan tâm đến 
thể dạng vô mình của mình) cũng không đúng. 
Chỉ khi nào ý thức được là các thứ ảo giác đều 
phát sinh từ những thể dạng méo mó tâm thần 
thì mới có thể xóa bỏ được tắm màn vô minh 
mà thôi. Vì thế sau khi đã giảng về vô thường 
thì Đức Phật mới giảng về bản chất của khô đau 
hay sự bất toại nguyện là gì, và sau cùng thì 
Ngài mới giải thích thế nào là không có cái tôi 
(vô ngã). 

Sau đây là bốn thuộc tính (z/ribufes / các 
đặc tính) của khổ đau: thuộc tính thứ nhất là vô 
thường, khi đã thấu hiểu được vô thường là gì 
thì sau đó chúng ta sẽ hiểu được dễ dàng hơn 
tầm quan trọng của thuộc tính thứ hai là sự bất 
toại nguyện (Đát toại nguyện là khổ đau sâu kín 
và dai dẳng nhất, và nguyên nhân tạo ra nó 


Tu Tuệ 125 





chính là vô thưởng); thuộc tính thứ ba là Tánh 
Không (@ì không chấp nhận tính cách vô thực 
thể của mọi sự vật nên chúng ta bám víu vào 
đấy và để tự mang lại khổ đau cho mình); và 
thuộc tính thứ tư là bản chất vô ngã của con 
người, của mọi vật thể và sự kiện (không chấp 
nhận vô ngã nên "cái tôi” và cải "của tôi” sẽ 
hành hạ mình). Nễu muôn quán triệt được ý 
nghĩa của bốn thuộc tính của khổ đau thì phải 
suy tư theo một quá trình diễn tiến theo nhiều 
cấp bậc tuần tự: cấp bậc đầu tiên là phải quán 
nhận minh bạch về thuộc tính thứ nhất (vô 


thường). 


Khi nào phát huy được sự hiểu biết Tánh 
Không (/huộc tính thứ ba) thì khi đó chúng ta 
cũng sẽ ngăn chận được sức tác động của vô 
minh nguyên thủy. Dầu sao sự hiểu biết đó còn 
phải cần đến sự hỗ trợ của một số yếu tố hữu 
hiệu khác nữa, chăng hạn như lòng từ bi và tình 
nhân ái (bodhicitta / bô-để tâm). Chỉ có sự kết 
hợp chặt chẽ giữa hai yếu tô trên đây - sự hiểu 
biết siêu nhiên (í /z¿) và phương pháp luyện 
tập (hiên định) - thì mới có thể mang lại cho 


126 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





chúng ta khả năng loại trừ hoàn toàn các thể 
dạng méo mó tâm thần và cả các thói quen 
mang tính cách bản năng, phát sinh từ những tư 
duy bấn loạn. Đối tượng của sự hiểu biết tối 
thượng ấy chính là Tánh Không và cũng là chủ 
đề chính yếu nhất trong chương thứ IX tác 
phẩm của Tịch Thiên (xin ưu ý đến ÿý nghĩa của 
câu này: "đổi tượng của trí tuệ chỉnh là Tánh 
Không "). 


BÌNH GIẢI 


Phú nhận các biểu hiện hình tướng bên 
ngoài 

Trước đây Tịch Thiên đã từng nêu lên cho 
thấy căn bản giáo lý và quan điểm của các 
trường phái yếu kém trong Phật Giáo cũng có 
thể bị các trường phái cao siêu hơn chăng hạn 
như Trung Quán Tông (Madhyamaka) sử dụng 
các phương pháp lập luận để đánh đồ. Tuy 
nhiên nếu muốn cho các phương pháp lập luận 
ấy được vững chắc thì nhất thiết phải dựa vào 
các dẫn chứng mang tính cách tương đồng 


Tu Tuệ 127 





(analogy) và các thí dụ đã được công nhận một 

cách rộng rãi. 
Tiết 4c,d. Dâu sao thì cả hai thể loại ấy bắt 
buộc phải mang tính cách tương đồng và 
thuộc vào cùng một lãnh vực so sánh, và 
cho đến khi nào chưa có một sự phán tích 
khác (chứng mình cho thấy sự so sảnh ấy là 
Sđa1). 


Khi Tịch Thiên nêu lên việc sử dụng phép 
so sánh tương đồng thì đấy cũng chính là cách 
ông muốn nói lên rằng ngay cả trong lãnh vực 
quy ước thường nhật, một số hiện tượng cũng 
phải được xem là không thật hay là nhằm lẫn: 
chăng hạn như ảo ảnh hay những gì hiện ra 
trong giấc mơ, bởi vì không có một bằng chứng 
nào có thể chứng minh được tính cách hiện 
thực của chúng. Nhóm Trung Quán sử dụng 
phép tương đồng để chứng minh rằng các hiện 
tượng ngay cả trên phương diện quy ước (/ức 
thuộc vào thế giới cảm nhận được bằng giác 
cảm) đều mang tính cách sai lầm, nhằm mục 
đích nêu lên tính cách không thật của các hiện 
tượng (nói chưng), lý do là mỗi khi muốn 


128 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





chứng minh bản chất đích thật (n»zure) của các 
vật thể hay sự kiện thì nhất định chúng ta cũng 
sẽ không sao tìm thấy được chúng (í dự 
chúng ta không thể nào chứng mình được tính 
cách xác thực của một vật thể hay một sự kiện 
hiện ra trong giấc mơ. Ngoài các giấc mơ, có 
nghĩa là trong trong thể giới quy ước của cuộc 
sống thường nhật, chúng ta cũng không sao tìm 
thấy được tính cách hiện thực hay xác thực của 
một vật hay một sự kiện nào đó, bởi vì chúng 
luôn chuyển động và đổi thay, hiện ra và biến 
mắt với tốc độ nhanh hay chậm mà thôi. Cả thể 
con người, cảnh vật, mùa màng, cây cỏ, vẻ xinh 
đẹp hay xấu xí, các xúc cảm - chẳng hạn như 
yêu thương, oán hờn, lo âu, sợ sệt, yêu thích, 
ghét bỏ... - là các quy ước và thể tỉnh diễn đạt 
mà chúng ta đem áp đặt cho các hiện tượng, và 
dựa vào các hiện tượng đó chúng ta tự tạo ra 
hay hình dung ra cho mình một thể giới riêng. 
Cái thế giới đó của riêng mình khác với cải thể 
giới riêng của một người khác, thế nhưng cả 
hai đêu có thể hiểu được nhau với một mức độ 
nào đó và động thời cả hai cùng hình dung ra 


Tu Tuệ 129 





một thế giới chung nhờ vào các quy ước hiểu 
ngâm với nhau. Thế giới riêng hiện ra với từng 
người và thế giới chung hiện ra với nhiễu 
người, nó tùy thuộc vào các quy ước mà số 
người ấy đã áp đặt cho nó, nói rộng ra là 
chúng ta sống trong một thể giới chung do con 
người tạo dựng ra bằng quy ước. Vì thể một khi 
con người còn hiện hữu thì thế giới chung ấy 
vẫn còn hiện hữu. Khi sự hiện hữu của một cá 
thể chấm dứt thì thế giới riêng của hắn cũng 
như thể giới chung mang tỉnh cách quy ước mà 
hắn cảm nhận được bằng lục giác của chính 
hắn cũng sẽ tan biến đi trong quá trình của cải 
chết và chấm dứt với hắn. Đấy là tính cách vô 
thực thể - hay là Tánh Không - của cái thể giới 
riêng của mỗi người trong chúng ta và của cả 
thể giới chung mà mình cảm nhận được). 


Khi mới tu tập tuy rằng chúng ta cũng có 
thể hiểu được thế nào là Tánh Không nhờ vào 
sự suy diễn (iz/erfrence) - chắng hạn như nhờ 
vào một quá trình suy tư (processus infellectuel 
/ intellectual process) bằng cách sử dụng lý trí 
(reason) hay phép lập luận (argumentation / 


130 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





argumenf), hoặc bất cứ một phương tiện nảo - 
thế nhưng sau cùng thì sự hiểu biết Tánh 
Không nhất định cũng chỉ có thể thực sự đạt 
được bằng kinh nghiệm trực tiếp (bí dụ như 
khi tôi đang đánh các dòng chữ này, tuy là tôi 
đang gõ vào bàn phím thể nhưng thật ra không 
có một câu nào có sẵn trên bàn phím cả, tác ÿ 
trong đầu tôi điểu khiển các ngón tay để gõ vào 
bàn phím, động tác của các ngôn tay chỉ là 
những phản ứng điểu khiển bởi tâm ý, và 
những øì hiện ra trên màn hình của máy vì tính 
thì cũng chỉ là hậu quả phát sinh từ sự kết hợp 
của vô số nguyên nhân gôm có nghiệp và tâm ý 
của tôi kết hợp với vô số những điều kiện khác 
tức là cơ duyên, chẳng hạn như chiếc máy vi 
tính, bàn phím, màn hình, hệ thống internet, 
cha mẹ tôi sinh ra tôi, tôi lớn lên nhở cơm gạo 
của không bao nhiễu người nông dân làm ra, 
lớn lên được đi học và biết chữ, v.v. và v.v.. Tắt 
cả những điều kiện ấy liên kết với nhau xuyên 
qua sự vận hành của ngũ uấn đang tạm thời tạo 
ra "cải tôi" của tôi mà thôi. Nếu có một độc giả 
nào đó mở máy và đọc các đòng chữ này thì 


Tu Tuệ 131 





người ấy cũng sẽ không thể nào biết tôi là ai và 
đang ở đâu, bởi vì "cải tôi" viết ra những dòng 
chữ này đã không còn nữa. Lý do rất dễ hiểu 
bởi vì nghiệp, cơ duyên, và ngũ uấn tạo ra "cải 
tôi" hiện ra trong lúc gõ vào bàn phím để "viết 
ra" những dòng chữ này đã biến mắt, "cải tôi" 
của tôi đang hiện ra với tôi trong lúc này - tức 
là khi người đọc đang đọc các dòng chữ này - 
chỉ là hậu quả mang lại từ "cải tôi” của tôi 
trước đây mà thôi. Nếu bạn là người đang đọc 
thì nhất định đấy cũng chỉ là kết quả từ một sự 
kết hợp của vô số nghiệp và cơ duyên liên hệ 
đến chính bạn, đang "điều khiển" và "chỉ phối" 
bạn nhằm tạo ra cho bạn một số điều kiện hay 
cơ duyên thích nghỉ giúp bạn đọc được các 
dòng chữ này. Ý thức được sự kiện đó là cách 
cảm nhận được Tánh Không một cách trực tiếp 
xuyên qua từng hành động thật nhỏ nhặt và 
bình thường. Nghiên cứu và tìm hiểu Tánh 
Không nhờ sách vở hay bằng cách nghe giảng 
chỉ biểu trưng cho một quả trình suy diễn mang 
tĩnh cách trí thức, không liên hệ gì cả với thí dụ 
vừa nêu lên). Vì thế kinh sách thường so sánh 


132 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





sự hiểu biết dựa vào phép suy diễn 
(connaissance déductive ⁄ deducfive 
knowledge) cũng tương tự như một người mù 
dò đường bằng một chiếc gậy màu trắng (dù 
chiếc gậy được sơn bằng màu nào đi nữa thì 
việc dò đường cũng chỉ là một sự dọ dâm. Suy 
diễn nhờ vào phép lập luận nào hay các thi dụ 
nào thì cũng chỉ là một sự suy diễn đơn thuần). 
Sự hiểu biết ấy không phải là một kinh nghiệm 
hiểu biết trực tiếp mà chỉ là một thứ gì đó nhờ 
vào lý luận và phán đoán mà có, và vì thế nó 
chỉ có thể được xem như tương tự với kinh 
nghiệm hiểu biết trực tiếp mà thôi. Dầu sao 
trong giai đoạn khởi đầu, sự suy diễn đơn thuần 
đôi khi cũng đủ để giúp chúng ta bắt đầu cảm 
nhận được Tánh Không hay bản chất tối hậu 
của hiện thực là gì. 


Trong khi khái niệm cho rằng mọi hiện 
tượng hàm chứa một sự hiện thực khách quan 
ngày càng trở nên lung lay thì khoa học hiện 
đại - chăng hạn như ngành vật lý nghiên cứu về 
các hạt vi thể cơ bản (có nghĩa là ngành vật lÿ 
nghiên cứu về các hạt vật chất cực vì như: 


Tu Tuệ 133 





quartz, lepton, bozon...) - cũng bắt đầu chuyên 
hướng nhằm quan tâm nhiều hơn đến việc tìm 
hiểu bản chất đích thật của hiện thực. Tất nhiên 
là sự hiểu biết khoa học không trực tiếp liên hệ 
đến lãnh vực giáo lý Phật Giáo, thế nhưng các 
khoa học gia tức là các chuyên gia thuộc các 
ngành nghiên cứu trên đây, khi dựa vào các kết 
quả mà họ đã khám phá được, thì gần như hầu 
hết đều đưa ra cùng một kết luận như nhau là 
đành phải chấp nhận khái niệm về tính cách vô- 
thực-thể của mọi sự vật và biến cố (có nghĩa là 
các khoa học gia không sao chứng mình được 
bản chất hiện thực của vật chất, nói cách khác 
là Tánh Không đã được chứng mình bằng các 
phương pháp khoa học). Dầu sao theo Tịch 
Thiên thì quan điểm đó (ức là tính cách vồ- 
thực-thể của mọi sự vật và biển cố) cũng có thê 
chứng minh được bằng nhiều cách: bằng lý 
luận (reason) hay bằng các luận cứ (argumeni). 
Trái lại không có một tiền đề hiển nhiên 
(prémisse / prermise) nào để chúng ta có thể dựa 
vào đó mà chứng minh được là các vật thể và 


134 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





sự kiện hàm chứa một sự hiện hữu nội tại, 
khách quan và tự chủ. 

Trên đây cũng là cách gợi ý của tác giả tập 
Hành trình đến Giác Ngộ để nói đến những 
người chủ trương hiện thực luôn tìm cách 
chống lại chủ thuyết của nhóm Trung Quán, khi 
nhóm này phủ nhận sự hiện hữu nội tại của mọi 
vật thể và sự kiện. Bởi vì theo họ (những người 
hiện thực) nêu không có gì hiện hữu nội tại thì 
làm thế nào một người tu tập lại có thê đạt được 
sự giải thoát („ếu không có gì hiện hữu đích 
thật thì tu tập cải gì và để đạt được cái øì?). 
Đấy chính là cách mà những người thuộc nhóm 
Kinh Lượng Bộ (Sautrantika) cho rằng nếu hiểu 
Tánh Không một cách từ chương (ức là trồng 
không và không có cái gì cả) thì ngay cả quy 
luật nguyên nhân hậu quả cũng phải bác bỏ. 


Nhóm Trung Quán phản biện lại rằng giáo 
lý Tánh Không và khái niệm về nguyên nhân 
hậu quả thuộc hai lãnh vực khác nhau và do đó 
không có gì tương đồng để mà so sánh. Những 
gì mà những người Trung Quán phủ nhận là 
tính cách vững chắc của quy luật nguyên nhân 


Tu Tuệ 135 





hậu quả trong lãnh vực của sự thật tối hậu (Đối 
với Tánh Không hay sự thật tối hậu thì ngay cả 
niết bàn hay cõi luân hồi cũng là trồng không. 
Đạt được Tánh Không có nghĩa là đạt được 
Giác Ngộ và sự giải thoát, nói cách khác là 
tháo gỡ được tất cả các quy luật của cõi luân 
hồi, trong đó bao gôm cả quy luật nguyên nhân 
hậu quả. Điều này tỏ ra hợp lý vì khi đã đạt 
được sự giải thoát thì quy luật nguyên nhân 
hậu quả sẽ không còn hiệu lực nữa, và đó cũng 
là một trong nhiều cách định nghĩa về thể dạng 
niết bàn). Họ chỉ công nhận sự vững chắc của 
quy luật này duy nhất trong lãnh vực quy ước. 
Những người Trung Quán chấp nhận thế giới 
quy ước đúng là như thế, không cần phải phân 
tích bản chất tối hậu của mọi sự vật hay tìm 
hiểu ý nghĩa tàng ấn phía sau các ngôn từ và 
khái niệm (rong lãnh vực của sự thật tương 
đối), và đôi với họ quy luật nguyên nhân hậu 
quả cũng chỉ là một thành phần của lãnh vực 
quy ước, và vì thế nên họ cũng chấp nhận quy 
luật này một cách giản dị như những thành 
phần khác thuộc lãnh vực quy uớc của cuộc 


136 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





sông thường nhật. Tóm lại trong lãnh vực của 
sự thật tương đối và quy ước, việc tu tập có thể 
mang lại sự giải thoát và Phật Tính. 


Tịch Thiên còn cho biết thêm: 


Tiết 5. Những người bình đị nhìn vào các sự 
vật. và cho rằng chúng đúng thật là như thể, 
và không nghĩ rằng chúng chỉ là ảo giác. Và 
đấy chính là điểm bất động chính kiến giữa 
những người suy tw và những người bình đị. 


Trước hết Tịch Thiên nêu lên cách lập 
luận của những người chủ trương hiện thực và 
sau đó là các cách phản biện lại của những 
người Trung Quán: "Nếu quý vị chấp nhận sự 
vững chắc của thế giới quy ước trong đó gồm 
có quy luật nguyên nhân hậu quả, và đối với 
chúng tôi thì chúng tôi lúc nào cũng cho rằng 
sự vững chắc đó hoàn toàn đúng thật, vậy nếu 
căn cứ vào sự hiển nhiên đó thì chúng tôi có thể 
kết luận răng nguyên nhân cũng như hậu quả 
phải hàm chứa một sự hiện hữu nội tại. Vậy thì 
sự tranh luận giữa chúng ta phải đặt trên cơ sở 
nào đây (những người Trung Quán chấp nhận 


Tu Tuệ 137 





quy luật nguyên nhân hậu quả trong lãnh vực 
sự thật quy ước, những người Duy Thực cũng 
cho rằng sự vững chắc đó đúng thật, vậy đâu 
có gì để mà tranh luận)? Chẳng lẽ sự tranh luận 
chỉ đơn giản căn cứ vào việc định nghĩa các 
thuật ngữ hay sao?". Nhóm Trung Quán phản 
kháng lại như sau: "Không hắn là như thế. 
Chắng qua vì quý vị là những người chủ trương 
Duy Thực nên quý vị chăng những tin vào sự 
vững chắc của quy luật nguyên nhân hậu quả ở 
cấp bậc quy ước mà hơn thế nữa còn tin có một 
thực thể nội tại và khách quan nơi mọi sự vật 
và biến có, và vì thế nên quý vị xem chúng như 
hàm chứa một quy chế độc lập, khách quan và 
tự chủ (ức không cần tương kết với các nguyên 
nhân và hậu quả khác tức là các hiện tượng 
khác). Tiếp theo đó nhóm người Trung Quán 
còn giải thích thêm như sau: "Dù cho sự suy 
nghĩ của chúng tôi có sai lầm và các vật thể 
cũng như sự kiện có hiện ra như hàm chứa một 
sự hiện thực nội tại, tự chủ và vượt khỏi khả 
năng cảm nhận của chúng tôi đi nữa, thì chúng 
tôi vẫn tin rằng đấy cũng chỉ là những hình 


138 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





tướng bên ngoải hay ảo giác mà thôi. Theo 
chúng tôi nghĩ thì có một sự tách biệt nào đó 
giữa phong cách hiện hữu của các sự vật và 
phương cách mà chúng ta cảm nhận được 
chúng. Những gì vừa được nêu lên nào có liên 
hệ gì đến cách định nghĩa các thuật ngữ đâu!". 


Tiết 6a,b. Hình tướng và các đổi tượng giác 
cảm khác (xúc cảm, âm thanh, cứng, mêm, 
nóng, lạnh...) tỏ ra thật hiển nhiên theo sự 
hiểu biết thông thường, thế nhưng đấy 
không phải là một sự hiểu biết đích thật. 


Những người chủ trương Duy Thực và 
những người thuộc Trung Quán đều chấp nhận 
sự hiện hữu của mọi hình tướng, các vật thể và 
sự kiện. Sự khác biệt giữa quan điểm của hai 
nhóm là hình tướng có phải thật sự hiện hữu 
đúng với phong cách mà chúng hiện ra như thế 
hay không. Những người Duy Thực tin răng 
không những hình tướng hiện hữu mà còn hiện 
hữu đúng theo cách mà chúng ta cảm nhận 
được chúng. Theo họ thì sự cảm nhận của 
chúng ta về mọi sự vật và biến cố đều vững 
chắc. Họ khẳng định rằng chúng đều hàm chứa 


Tu Tuệ 139 





một sự hiện thực khách quan và nội tại (cái 
nhìn của những người Duy Thực quả là cứng 
nhắc, do đó họ thấy mọi vật thể và sự kiện 
dừng lại trong không gian và thời gian và 
mang một thực tại nào đó. Thế nhưng thật ra 
chúng "dính liên" và "buộc chặt" vào hai yếu 
tô bắt khả phân là không gian và thời gian. 
Hai yếu tô "vật lý" này luôn luôn chuyển động 
và kéo theo với chúng mọi vật thể và sự kiện, 
tất cả đêu cùng nhau biến động: thời gian, 
không gian, các vật thể và sự kiện đều níu kéo 
nhau, tương tác với nhau và đổi thay liên tục. 
Không có bất cứ gì có thể gọi là một thực thể 
tự tại cả. Đấy là chưa nói đến một sự vật duy 
nhất sẽ hiện ra dưới những hình tướng khác 
nhau đổi với mỗi người quan sát cùng một sự 
vật đó, bởi vì các hình tướng ấy hiện ra tùy 
thuộc vào góc nhìn và sự bén nhạy của cơ 
quan giác cảm của môi người, đấy là chưa kể 
đến nghiệp của họ tác động đến sự diễn đạt 
của họ về vật thể ấy khi họ cảm nhận được 
nó). 


140 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Các người Trung Quán đáp lại rằng nếu 
thật sự các vật thể và sự kiện dưới các thể dạng 
hình tướng được nhận biết một cách vững chắc 
đúng như sự cảm nhận bằng các giác quan của 
chúng ta đi nữa, thì điều đó không có nghĩa là 
các sự cảm nhận ấy cũng sẽ phải vững chắc 
dưới tất cả mọi khía cạnh. Các sự nhận biết ấy 
chỉ vững chắc khi quán nhận các đối tượng, thế 
nhưng chúng sẽ hoàn toàn lầm lẫn khi cho rằng 
các đối tượng ấy hàm chứa một sự hiện hữu nội 
tại, độc lập và khách quan (nhận biết một sự vật 
đơn thuần bằng giác quan thì đúng, bởi vì nó 
đang "có” và đang "phù hợp” với sự cảm nhận 
của mình vào chính lúc ấy, thế nhưng nếu sử 
dụng trì thức đề diễn đạt sự cảm nhận ấy vả 
cho rằng đúng là nó "có thật" và còn tiếp tục 
"hiện hữu” thì không đúng). 


Tóm lại theo quan điểm của nhóm Trung 
Quán thì sự cảm nhận mang hai khía cạnh 
khác nhau. Một khía cạnh mang tính cách 
vững chắc và một khía cạnh mang tính cách 
lừa phỉnh và sai lầm. Khi đã nhận thấy được 
điều đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu răng một sự 


Tu Tuệ 141 





nhận thức duy nhất cũng có thể mang hai khía 
cạnh hiểu biết khác nhau. Sự kiện nhận biết 
trực tiếp và vững chắc được các đối tượng 
không có nghĩa bắt buộc là chúng cũng phải 
hàm chứa một sự hiện hữu nội tại và khách 
quan. Sự bất đồng chính kiến trên đây là điểm 
then chốt nhất trong cuộc tranh luận giữa 
Thanh Biện (Bhavaviveka, 500-576, một vị đại 
luận sư người Ấn về lô-gic học thuộc Trung 
Quán Tông) và Nguyệt Xứng (Chandrakirti), và 
cũng từ đó đã làm phát sinh hai chi phái là Y 
Tự Khởi Tông (Svatrantika) và Cụ Duyên Tông 
(Prasangika) trong Trung Quán Tông. Cuộc 
tranh luận giữa hai vị trên đây xoay quanh chủ 
đề nêu lên thắc mắc: có thể có một số đối tượng 
nào đó được thiết lập chung cho cả hai quan 
điểm Duy Thực và Trung Quán hay không, tức 
có nghĩa là các đối tượng hàm chứa một sự hiện 
hữu nội tại và một bản thể đích thật? (nhớ 
Duy Thực cho rằng các đổi tượng hiện hữu 
thật, nhóm Trung Đạo cho rằng chúng chỉ thật 
trên phương điện hình tướng nhưng không thật 
trên phương điện tối hậu, vậy có đối tượng nào 


142 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





có thê hiện hữu thật và nội tại trên cả hai lãnh 
vực hình tướng và sự thật tuyệt đối hay 
không ?). 


Tiết 6 tiếp tục nêu lên như sau: 


Tiết 6c,d. Dâu sao thì các cách hiểu biết 
thông thường đêu sai lầm, tương tự như cho 
những gì ô nhiễm là tỉnh khiết. 

Nhóm Duy Thực đáp lại như sau: nếu 
các vật thể và biến cố không có một thực thể 
tự tại và một bản chất riêng biệt cho chúng, và 
nếu như chúng không hàm chứa một sự hiện 
hữu nội tại và khách quan, thì tại sao tất cả 
chúng ta lại nhận biết ngược lại (ức là trông 
thấy hay nhận thấy được các vật thể và sự kiện 
sở sở trước mặt và chúng đêu tỏ ra hàm chứa 
một bản chất thật và một sự hiện hữu thật) 
Theo cách nhận biết thông thường thì các vật 
thể và sự kiện có vẻ như là có thật, ít nhất là 
trong lãnh vực cảm nhận. Đối với sự kiện này 
nhóm người Trung Quán cho rằng một sự thỏa 
thuận chung (có nghĩa là thông thường thì mọi 
người đêu công nhận như thể) không phải là 
một bằng chứng để xem đây là sự thật. Thí dụ 


Tu Tuệ 143 





như hầu hết những người bình dị đều cho rằng 
thân xác tinh khiết, thế nhưng thật ra thì nó ô 
nhiễm và không tinh khiết, bởi vì nó được câu 
hợp bởi các thành phần uế tạp (đột gan, 
xương tủy, máu mủ, các chất bài tiết, mùi hồi, 
bệnh tật, và trong tâm thức thì đây mọi thứ khổ 
đau, hung đữ, lo buôn, tham lam, hận thù, mưu 
tính, v.v...). Trên đây là các luận cứ mà những 
người Trung Quán nêu lên để giữ vững lập 
trường của mình trước cách lập luận của 
những người Duy Thực. Một trong các phương 
pháp mà nhóm Trung Quán sử dụng để bảo vệ 
quan điểm của mình là cách chứng minh sự tin 
tưởng vào một sự hiện hữu nội tại sẽ mâu 
thuẫn với các kinh nghiệm cảm nhận thường 
nhật (rong cuộc sống thường nhật chúng ta 
thưởng xuyên nhận thấy các vật thể và sự kiện 
hiện ra và biến mất: người già qua đời, một 
vật nào đó bị hủúy hoại, một ft duy hay xúc 
cảm thoáng hiện ra trong tâm thức và biến mất 
sau đó, một cách cụ thể hơn chẳng hạn như 
một con gà bị giết, nhồ lông, chặt nhỏ để nấu 
nướng và mang ra ăn, "con gà” trước đáy còn 
đang chạy ở sản, nay không côn nữa). 


144 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tiết dưới đây nêu lên phương cách mà 
nhóm Trung Quán sử dụng để bảo vệ quan 
điểm triết học về Tánh Không của mình, nhằm 
chống lại sự bài bác của nhóm Duy Thực khi 
họ đưa ra những luận cứ dựa thăng vào kinh 
điển ghi chép những lời giáo huấn của Đức 
Phật. 

Tiết 7a,b,c. Sở dĩ Đức Phật giảng rằng các 
sự vật hàm chứa một thực tại, ấy chỉ là 
cách giúp chúng sinh bước vào con đường 
(tu tập). lrong lãnh vực của sự thật tuyệt 
đối, chúng không hiện hữu, dù chỉ là tạm 
thời. 


(Nên hiểu rằng Đức Phật giảng cho nhiêu 
người nghe ở các trình độ khác nhau. Ngài nêu 
lên các quy luật chỉ phối sự vận hành của thể 
giới, ngũ uẩn, tam giới, lục đạo, niết bàn, cối 
luân hồi, v.v... trong lãnh vực của sự thật tương 
đối, và Ngài giảng về Tánh Không và vô ngã 
khi để cập đến lãnh vực của sự thật tuyệt đối). 

Nhóm Duy Thực chống lại quan điểm 
của nhóm Trung Quán bằng cách đưa ra các 


Tu Tuệ 145 





luận cứ sau đây: trong lần thuyết giảng đầu 
tiên trước quảng đại quần chúng Đức Phật đã 
khăng định rằng mọi sự vật và hiện tượng 
chăng những hiện hữu mà còn hàm chứa các 
đặc tính riêng biệt nữa, chẳng hạn như tính 
cách phù du, vô thường và bất toại nguyện. 
Nhóm Duy Thực còn nhân mạnh thêm là nếu 
mọi hiện tượng không hiện hữu một cách tự tại 
thì làm thế nào chúng ta có thể xác định được 
là chúng hàm chứa các đặc tính ấy? 


Các người Trung Quán phản biện lại rằng 
chủ đích tiên khởi của Đức Phật khi đưa ra 
những lời thuyết giảng trên đây - khi nói đến 
Bốn Sự Thật Cao Quý (7⁄ Điệu Để) và bốn 
thuộc tính của sự thật về khổ đau, và một trong 
bốn thuộc tính này là vô thường - chỉ là để 
nhằm vào mục đích giúp chúng sinh có giác 
cảm vượt lên trên sự bám víu vào ý niệm 
trường tồn, vì đây chỉ là cách tự buộc mình vào 
vòng xoay vần bất tận của sự hiện hữu, tức là 
cõi luân hồi. Các lời giáo huấn ấy sở dĩ được 
nêu lên là để nhằm vào một mục đích sâu xa 
hơn, tức là giúp chúng sinh thực hiện được 


146 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tánh Không một cách hoàn hảo. Tóm lại là các 
lời giáo huấn ấy (ca Đức Phật) cũng chỉ là 
một phương tiện hữu hiệu (ống Phạn và Pa-li 
gọi là upaya, kinh sách tiếng Việt gọi là 
phương tiện thiện xảo, có nghĩa là một phương 
tiên thích nghi) giúp người tu tập thăng tiến 
trên con đường đưa đến mục đích tối hậu (tức 
là sự Giác Ngộ hay Tánh Không hoàn hảo). Vì 
thế các lời giảng huấn trên đây không hề mâu 
thuẫn với giáo lý Tánh Không. 

Nhóm Duy Thực lại tiếp tục đưa ra thêm 
một luận cứ khác nữa đề bài bác chủ thuyết của 
nhóm Trung Quán cho răng không hề có sự hiện 
hữu nội tại. Họ nói rằng nếu như mọi sự vật 
không hiện hữu ở cấp bậc tối hậu đức là Tánh 
Không) thì chúng cũng sẽ không thể nào có thể 
hiện hữu ở cấp bậc tương đối được. Nhóm Trung 
Quán đáp lại như sau: 


Tiết 7d. (quan điểm Tiểu Thừa) Trong 
trường hợp đó đối với những người suy tư 
thì có phải là nghịch lÿ hay không khi cho 
rằng các sự vật hiện hữu tạm thời trong 
lãnh vực của sự thát tương đổi ?(câu này có 


Tu Tuệ 147 





nghĩa là những người suy tư đã chủ trương 
Tánh Không thể nhưng lại còn chấp nhận 
sự hiện hữu của mọi sự vật trong lãnh vực 
tương đối - dù chỉ là tạm thời - và đấy có 
phải là một sự nghịch lý hay không?) 


Tiết 8. (guan điểm Trung Quản) Những 
người suy tư không hê sai lầm trong lãnh 
vực của sự thật tương đối (khi họ cho rằng 
các sự vật hiện hữu với tính cách tạm thời 
và giai đoạn); cũng chăng khác gì so với 
những người bình dị, những người suy fư 
cũng trông thấy mọi vật thể đúng như 
những người bình dị trông thấy. Nếu không 
thì sự hiểu biết sáng suốt của những người 
suy tư về sự ô uế của thân thể người đàn bà 
cũng có thể bị phủ nhận bởi người đàn ông 
bình đị hay sao (người đàn ông bình đị chỉ 
nhìn thấy thân thể của một người đàn bà 
thơm tho, xinh đẹp, hấp dân, đáng để thèm 
muốn,...nhưng không nhìn thấy được bản 
chất ô uế của nó, trong khi đó người biết 
suy tư vừa nhìn thấy được thân thể của 
người đàn bà đúng như thế và cả sự ô uỄ 


148 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





của thân thể ấy nữa. Tương tự như thể, 
người Duy Thực chỉ trông thấy hình tướng 
mà không quản nhận được bản thể tôi hậu 
của hình tướng là Tánh Không, người 
Trung Quán nhận thấy được cả hai). 


Điểm then chốt nhất trong câu giải đáp 
trên đây là mọi vật thể và sự kiện hiển nhiên 
đều mang tính cách tạm thời và giai đoạn, thế 
nhưng trong cuộc sống thường nhật thì chúng ta 
lại có xu hướng cho rằng chúng mang tính cách 
bền vững và trường tồn. Dầu sao cách lập luận 
trên đây vẫn tỏ ra chưa thật đầy đủ hầu có thể 
phủ nhận hoàn toàn sự kiện cho rằng mọi vật 
thể và sự kiện chỉ có tính cách giai đoạn và 
không trường tồn. Vì thế nhóm Trung Quán 
còn khăng định răng sẽ không có một sự mâu 
thuẫn nảo khi cho rằng các vật thể và sự kiện 
mang tính cách vô thường trong lãnh vực tương 
đối và ngược lại trong lãnh vực tối hậu thì 
chúng lại không mang đặc tính đó. 

Nếu bất cứ gì tỏ ra không phù hợp với sự 
hiểu biết thông thường của chúng ta đều phải 
được xem là không vững chắc thì sự quán nhận 


Tu Tuệ 149 





bằng thiền định về sự ô uế của thân xác - với ý 
nghĩa là thân xác được cấu hợp bởi những 
thành phần không tỉnh khiết như máu, xương 
và thịt (/hiết nghĩ ngoài những thứ ô uễ vật chất 
như ruột gan, phèo phổi, mùi hôi và những thứ 
bài tiết khác, cũng nên kế thêm những thứ ô uể 
tâm thân chẳng hạn như sự hung đữ, nóng 
giận, ganh ghét, hận thù, sỉ mê, mưu đồ, tính 
toán, biển lận...) - cũng sẽ trở thành vô giá trị 
hay sao? Bởi vì trong cuộc sống thường nhật 
chúng ta thường bị lôi cuốn bởi một thân thê 
tuyệt vời, vì thế chúng ta xem nó như là tuyệt 
hảo, đáng để thèm muốn, một thứ gì đó mang 
tính cách tinh khiết (guảng cáo cũng như các 
phương tiện truyền thông như báo chí, phim 
ảnh, truyền hình... tha hồ khai thác và lợi dụng 
những hình ảnh lõa lô, những thân hình nam 
nữ trẻ đẹp đề khuyến dụ, mê hoặc, khai thác và 
nô lệ hóa con người. Một vài tín ngưỡng lại 
chủ trương ngược lại, tức là phải che dấu thân 
thể người phụ nữ, bắt họ đội khăn, che mặt và 
phủ kin cả người, thể nhưng đấy cũng chỉ là 
cách mang lại những khó khăn khác dưới 
những hình thức khác. Nếu nhìn vào thân thể 


150 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





nam hay nữ giới như là một sự cấu hợp gồm 
thịt xương, máu mũủ, ruột gan, mùi hôi, bệnh 
lật, và trong tâm thức thì dấy lên đủ mọi thứ 
xúc cảm bấn loạn..., thì đấy cũng có thể là một 
cách nhìn trảnh được cả hai cách nhìn trên đây 
và biết đâu cũng có thể khơi động được lòng từ 
bi ở một nơi thật tỉnh khiết trong đáy tìm mình 
khi nhìn vào những thân xác mang đây khổ đau 
ấy?). 


Đạo hạnh và sự tái sinh 


Nhóm Duy Thực vặn lại rằng theo chủ 
trương của Trung Quán thì ngay cả việc gom 
góp những gì xứng đáng mang lại từ các hành 
vi đạo hạnh cũng không thể thực hiện được (bởi 
vì theo Trung Quản thì ngay cả đạo đức cũng 
không có một sự hiện hữu nội tại nào, vậy việc 
giữ giới cũng sẽ không thể mang lại một kết 
quả xứng đáng hay một phẩm hạnh nào cả). 

Tiết 9. (quan điểm Tiểu Thừa) Theo quan 
điểm của quý vị thì chính Đức Phật cũng 
chỉ là ảo giác, vậy làm thể nào lại có thể 
tạo được phẩm hạnh khi tôn thờ Ngài? 


Tu Tuệ 151 





(quan điểm Trung Quản) Cũng chẳng khác 
gì những phẩm hạnh gom góp được khi tôn 
thờ một vị Phát hiện hữu thát sự. 


Nếu ngay cả chư Phật cũng chỉ là ảo giác, 
có nghĩa là không thật trên bình diện tối hậu thì 
làm thế nào có thể đoan chắc được là các đối 
tượng quy y chăng hạn như chư Phật, lại có thể 
mang lại những điều đạo hạnh @ñếu am bảo 
cũng chỉ là ảo giác thì việc quy y nào có ích lợi 
øì)? Về điểm này, những người Trung Quán đáp 
lại như sau: cũng chẳng khác gì với trường hợp 
những người Duy Thực nương tựa vào một vị 
Phật hiện hữu nội tại và tạo được cho mình 
những điều đạo hạnh đích thật. Cũng tương tự 
như thế, đối với những người Trung Quán cũng 
chăng có gì cắm cản họ cho rằng khi nương tựa 
vào một vị Phật ảo giác chính là cách giúp mình 
đạt được những điều đạo hạnh mang tính cách 
ảo giác (rong lãnh vực tương đổi cần phải giữ 
giới để mang lại cho mình những điễu xứng 
đáng và đạo hạnh, trong lãnh vực tuyệt đối cái 
xấu và cái tốt cũng sẽ trở thành ảo giác, nương 
tựa vào một vị Phát ảo giác để vượt lên trên cả 


152 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





cải xấu lẫn cái tốt nhằm giúp mình đạt được 
Tánh Không tuyệt đối chính là cách mang lại 
cho mình sự giải thoát thật sự). Những gì trên 
đây không cho thấy một chút mâu thuẫn nào cả, 
do đó khi những người Trung Quán phủ nhận sự 
hiện hữu nội tại thì đấy cũng không có nghĩa là 
phải phủ nhận luôn cả khả năng mang lại cho 
mình những điều đạo hạnh. 


Nhóm Duy Thực lại nêu lên một luận cứ 
bài bác khác: 
Tiết 9. (quan điểm Tiểu Thừa) Nếu như 
chúng sinh chỉ là ảo giác thì làm thể nào 
họ có thể chết và tái sinh được? 

Học thuyết Tánh Không bác bỏ sự hiện 
hữu thật của mọi hiện tượng và xem chúng chỉ 
là danh xưng, và tất cả mọi con người cũng chỉ 
là ảo giác, vậy làm thế nào đề có thể chống đỡ 
được quan điểm cho răng có sự tái sinh? Làm 
thế nào một sinh linh ảo giác lại có thể tái sinh 
sau khi chết? 

Nhóm Trung Quán xác nhận rằng chẳng 
những sự tái sinh có thể xảy ra mà chính cách 


Tu Tuệ 153 





lập luận bằng phép tương đồng của những 
người phản kháng lại sự kiện đó (nøhững người 
Duy Thực) còn góp phần thêm để khẳng định 
điều ấy nữa (một chúng sinh ảo giác tải sinh 
thành một chúng sinh ảo giác khác, đâu cần 
đến một sự hiện hữu thật mới có thể tải sinh. 
Kiếp sống trước đây của mình là ảo giác, kiếp 
sống này thì nào có khác gì đâu?). 
Tiết 10. (quan điểm Trung Quản) Ảo giác 
tiếp tục tôn tại cho đến khi nào sự kết hợp 
giữa các nguyên nhân tạo ra ảo giác vẫn 
tiếp tục tôn tại. Do đó phải chăng người ta 
cũng có thể bảo rằng chúng sinh sở dĩ thật 
sự hiện hữu là vì sự hiện hữu ấy của họ kéo 
dài lâu hơn thể thôi? (chúng sinh chỉ là ảo 
giác, họ liên tục tải sinh trong từng giáy 
phút một và hiện hữu dưới các hình tướng 
ảo giác khác nhau. Các hình tưởng ấy hiện 
ra thật linh động, tiếp nổi nhau như những 
hình ảnh liện tục của một cuồn phim sở sở 
ra trước mắt chủng ta, khiến chúng ta cứ 
tưởng đây là "một sự” hiện hữu thật). 


154 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Ngay cả một ảo giác cũng phải lệ thuộc 
vào sự kết hợp của một số nguyên nhân và điều 
kiện nào đó đề có thể hiển hiện; nếu các nguyên 
nhân và điều kiện không hội đủ thì ảo giác cũng 
sẽ không thể nào phát sinh ra được. Cũng tương 
tự như thế, khi nào các nguyên nhân và điều 
kiện thuận lợi đưa đến một sự tái sinh (đấu vết 
do những thứ xúc cảm bám víu để lại) vẫn còn 
tồn tại trên dòng luân lưu của tri thức thì khi đó 
chúng ta cũng sẽ còn tiếp tục tái sinh sau khi 
chết. Tóm lại chẳng có gì là mâu thuẫn giữa 
thuyết tái sinh và giáo lý về Tánh Không cả 
(khi nào các nguyên nhân và điều kiện thuận 
lợi và thích nghỉ làm phát sinh ra hình tướng 
vẫn còn tôn lưu trên dòng trì thức, thì khi đó 
nhất định hình tướng cũng sẽ phát sinh; chỉ khi 
nào thực hiện được Tánh Không - tức là loại bỏ 
được các dấu vết của nghiệp phát sinh từ sự 
bảm víu ghỉ khắc trên dòng tri thức - thì các 
nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh ra hình 
tưởng sẽ tan biết hết và các quy luật chỉ phối 
các hiện tượng - trong số này có thể kể ra quy 


Tu Tuệ 155 





luật nguyên nhân hậu quả - cũng sẽ bị hóa giải 
và trở nên vô hiệu lực). 


Cái tôt và cái xâu 


Các người Duy Thực nêu lên sự thắc mắc 
sau đây trong các tiết 11 và 12: "Nếu tất cả mọi 
hiện tượng không hàm chứa một sự hiện hữu 
nội tại nào cả thì phải dựa vào đâu đề phân biệt 
cái tốt và cái xấu?", 

Tiết 11. Giết một nhân dạng do giác (do một 
ảo thuật gia tạo ra) sẽ không hệ mang tội 
bởi vì nhân dạng ấy không hàm chứa tri 
thức. Thế nhưng nếu là trường hợp của một 
chúng sinh thật, hàm chứa một tri thức (dù 
chỉ là) ảo giác, thì bất cứ một hành động 
nào đổi với chúnh sinh ấy cũng đêu tạo ra 
một điều đạo hạnh hay lâm lỗi. 


Tiết 12-13a. Một ảo thuật gia không thể 
nào tạo ra được một trì thức ảo giác, bởi vì 
các xảo thuật của hẳn không sao tạo ra 
được tri thức (của một chúng sinh). Ảo giác 
luôn luôn đa dạng bởi vì nó được phái sinh 


156 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





từ nhiều nguyên nhân khác nhau, vì thế một 
nguyên nhân duy nhất hội đủ khả năng 
sáng tạo ra đủ mọi thứ sẽ không thể có ở 
bất cứ nơi nào (nhà ảo thuật là nguyên 
nhân duy nhất nên không tạo ra trí thức 
được, bởi vì tri thức là kết quả mang lại từ 
sự vận hành của toàn bộ ngũ uẩn). 


Nếu tất cả chúng sinh có giác cảm đều 
tương tự như ảo ảnh hay ảo giác thì sự kiện giết 
các chúng sinh đang sống (có nghĩa là các 
chúng sinh đang hiện hữu dưới thể dạng "ảo 
giác") cũng sẽ chẳng làm cho nghiệp tiêu cực 
của mình gia tăng thêm (luận cứ của những 
người Duy Thực nhằm bắt bẻ quan điểm của 
những người Trung Quán). Là những người 
Trung Quán quý vị cho rằng sự kiện giết các 
nhân dạng ảo giác tạo ra bởi các ảo thuật gia 
không mang lại nghiệp tiêu cực, vậy thì khi giết 
các chúng sinh tương tự như ảo giác thì cũng 
thế, nào có tội tình gì đâu? 

Nhằm bác bỏ cách lập luận này Tịch 
Thiên nêu lên sự khác biệt thật rõ rệt giữa hai 
trường hợp trên đây. Các sáng tạo nhờ vào bùa 


Tu Tuệ 157 





phép và thần chú sẽ không hàm chứa tri thức, 
cũng không cảm nhận được sự đau đớn và thích 
thú; đấy chỉ là những ảo giác đơn thuần. Vì thế 
giết một nhân dạng tạo ra bởi ảo thuật sẽ không 
tạo ra nghiệp tiêu cực. Ngược lại các chúng 
sinh tương tự như ảo giác, dù không phải là thật 
với ý nghĩa là không hàm chứa một sự hiện hữu 
nội tại, thế nhưng các chúng sinh ấy vẫn cảm 
nhận được đau đớn và thích thú. Đấy là các 
chúng sinh có giác cảm (êfres semsibles / 
semtient beings / kinh sách tiếng Việt dịch từ 
kinh sách gốc Hán và gọi là "chúng sinh hữu 
tình", cách dịch này không được đúng lắm): hạ 
sát một chúng sinh có giác cảm dù là tương tự 
như ảo giác thế nhưng nhất định sẽ mang lại 
nghiệp tiêu cực. Vì thế hai trường hợp trên đây 
mang hai bản chất thật khác biệt nhau. 


Luân hồi và niêt bàn 


Nhóm Trung Quán lại tiêp tục đưa ra một 
luận cứ khác cho răng nêu căn cứ vào chủ 


158 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





thuyết Tánh Không thì giữa luân hỏi và niết bàn 

cũng sẽ chắng có gì khác biệt cả. 
Tiết13b - 15b. (quan điểm Tiểu Thừa) Nếu 
quý vị cho rằng trong lãnh vực của sự thật 
tuyệt đối tất cả sẽ là niết bàn, và cõi luân 
hôi thì lại thuộc vào lãnh vực của sự thật 
tương đối, và nếu đúng như thế thì Đức 
Phật cũng lại bị vướng mắc trở lại rong 
cõi luân hồi hay Sao (đối với sự thật tuyệt 
đối thì luân hồi và niễt bàn đêu là Tánh 
Không, do đó cả hai cũng đêu là niết bàn. 
Vậy nếu Đức Phật hòa nhập vào Tánh 
Không tức cũng có nghĩa là hòa nhập với 
cả luân hôi. Thật ra đáy chỉ là một cách lập 
luận dựa vào cách "chơi chữ” của nhóm 
Duy Thực); vậy thì hành trình đến Giác 
Ngộ để làm gì? 


(quan điểm Trung Quán) Cho đến khi nào 
các nguyên nhân của ảo giác chưa bị tiêu 
trừ thì ảo giác vẫn còn nguyên là ảo giác; 
thế nhưng khi nào các nguyên nhân đã bị 
loại bỏ thì ảo giác cũng sẽ ngưng tạo tác, 
điêu đó cũng đúng cả trong lãnh vực của sự 


Tu Tuệ 159 





thật tương đối (rong cuộc sống thường 
nhật tức là trong lãnh vực tương đối và quy 
ước, đôi khi chúng ta cũng trông thấy ảo 
giác, chẳng hạn như những gì hiện ra trong 
giấc mơ hoặc ảo ảnh trên mặt đường cái 
tương tự như là có nước, nếu các nguyên 
nhán tạo ra các ảo giác ấy bị loại bỏ - khi 
tỉnh giấc, hoặc hơi nước bốc lên từ mặt 
đường nóng dưới ánh nắng biến mất - thì 
các ảo ảnh ấy cũng sẽ tan biến hết). 


Nhóm Duy Thực phát biểu như sau: Nếu 
dựa vào quan điểm Trung Quán của quý vị thì 
tất cả mọi hiện tượng không hàm chứa một sự 
hiện hữu nội tại nào và chính sự vắng mặt ấy là 
niết bàn; thế thì nếu quý vị cho rằng sự vắng 
mặt đó là niết bàn thì niết bàn cũng sẽ là một 
thứ với luân hồi hay sao, bởi vì cõi luân hồi 
cũng không có sự hiện hữu nội tại? Tóm lại 
theo quý vị thì luân hồi cũng có thể trở thành 
niết bàn, thế nhưng điều này không thể nảo xảy 
ra được, bởi vì luân hôi và niết bàn là hai thứ 
khác hắn nhau, trên thực tế chúng hoàn toàn 
tương khắc với nhau. Hơn nữa nếu chấp nhận 


160 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





luân hồi và niết bàn cũng chỉ là một thứ thì 
đương nhiên cũng sẽ phải chấp nhận chư Phật 
vẫn còn bị vướng mắc trong cõi luân hồi. Vậy 
thì tại sao những người tu tập bắt buộc phải 
bước vào con đường mới có thê đạt được Phật 
Tính và sự giải thoát? 


Tịch Thiên đáp lại rằng những người 
Duy Thực nhằm lẫn giữa thể dạng chấm dứt 
của sự hiện hữu nội tại - tức có nghĩa là cảnh 
giới niết bàn tự nhiên - và cảnh giới niết bản 
thực hiện được bằng sự tu tập tâm linh. Hơn 
nữa sự chấm dứt đó không phải chỉ đơn giản 
là sự vắng mặt của sự hiện hữu nội tại mà còn 
là sự chấm dứt của tất cả những gì khiến cho 
chúng ta bị "u mê" - đấy là những thứ xúc 
cảm bắn loạn và các xu hướng sẵn có nơi mỗi 
người trong chúng ta (ức là các tác động sâu 
kín của nghiệp nơi mỗi cá thể). Vì thế cần 
phải phân biệt giữa niết bàn tự nhiên (ớt /hể 
dạng an bình và thanh thản khi quán thấy 
được bản chất vô-thực-thể của mọi hiện 
fượng) - tức là Tánh Không - và niết bàn mà 
chúng ta chỉ có thể đạt được bằng thiền định 


Tu Tuệ 161 





(loại bỏ được các thứ xúc cảm bắn loạn, xoá 
bỏ hẳn được tắm màn vô mình tạo ra bởi 
nghiệp lực). Hai thê dạng đó hoàn toàn khác 
nhau. Một khi chuỗi dài níu kéo giữa nguyên 
nhân và hậu quả buộc chặt một cá thể vào 
vòng luân hồi bất tận chưa bị cắt đứt thì cá 
thể ấy vẫn còn vướng mắc trong cảnh đọa đày 
của cảnh giới luân hồi. Chỉ khi nào chu kỳ 
hiện hữu (ức là vòng luân hồi) chấm đứt thì 
khi đó cá thể ấy mới có thể thường trú chăng 
những trong thể dạng niết bàn tự nhiên (sự đn 
lạc và thanh thản mà chúng ta có thể cảm 
nhận được trong hiện tại nhờ vào sự Giác 
Ngô) mà cả trong cảnh giới niết bản tối 
thượng nữa, một thể dạng vượt thoát khỏi mọi 
khổ đau và đọa đày (một thể dạng đã tháo gõ 
và hóa giải được tất cả các quy luật chỉ phối 
thể giới luân hồi, chẳng hạn như quy luật 
nguyên nhán hậu quả, quy luật tương liên, 
tương tác và tương tạo của mọi hiện tHỢng, 
có nghĩa là thoát ra khỏi mọi sự hủúy hoại và 
tạo tác liên tục dưới các thể dạng hình tướng, 
hoặc nói cách khác thì đấy là một thể dạng 


162 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





"thường trú” trong một cảnh giới phỉi-hiện- 
tượng). 


Những người Duy Thực bài bác rằng nếu 
không chấp nhận một thực thể tự tại và khách 
quan về mọi sự vật thì quy luật nguyên nhân 
hậu quả cũng sẽ không còn hiệu lực nữa, và nếu 
đúng như thế thì các hiện tượng cũng sẽ không 
còn biết phải dựa vào nguyên tắc nào để mà 
vận hành. Những người Trung Quán đáp lại 
rằng: mặc dù vẫn xem các sự vật và biến cô là 
ảo giác và không hàm chứa một thực thể tự tại 
và độc lập nào, thế nhưng họ vẫn công nhận sự 
vững chắc của quy luật nguyên nhân hậu quả và 
cả các chức năng khác của thế giới tương đối; 
sự thực tại của thế giới quy ước không hề bị 
loại bỏ bởi sự vững chắc của Tánh Không: thế 
giới đó vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. 


Vì thế sau khi phủ nhận sự hiện hữu nội 
tại của mọi hiện tượng thì thật hết sức quan 
trọng phải duy trì được sự vững chắc của thế 
giới sự thật tương đối. Nếu nhận thấy mình có 
đủ khả năng thì nên bước thắng vào "Con 
đường Trung Quán", bởi vì con đường ấy sẽ 


Tu Tuệ 163 





giúp chúng ta tránh được cả hai thái cực là chủ 
nghĩa tuyệt đối (absolutism) và hư vô 
(mhilism). Lý do là Trung Quán không bác bỏ 
hiện thực mà cũng không phủ nhận sự vững 
chắc của thế giới quy ước cũng như sự vận 
hành của nó - tức có nghĩa là vẫn chấp nhận 
quy luật nguyên nhân hậu quả, tính cách nhị 
nguyên của chủ thể và đối tượng, và v.v... Nếu 
cảm thấy mình chưa hội đủ khả năng để bước 
vào con đường đó thì đấy cũng có nghĩa là quan 
điểm triết học của mình vẫn còn thuộc vào một 
trong hai thái cực: hoặc không chấp nhận thực 
tại của thế giới quy ước và tự để mình rơi vào 
từng chút một quan điểm của chủ nghĩa hư vô 
(chết là hết chẳng còn gì cả), hoặc tôn thờ chủ 
nghĩa tuyệt đối (zbsoiuzism) nhằm tìm cách 
bám víu vào một thứ gì đó mang tính cách tuyệt 
đối hay vĩnh hăng (hiên đường, cực lạc...). 
Tóm lại theo quan điểm của Tịch Thiên và 
những người Trung Quán thì cách tu tập tốt 
nhất là con đường Trung Quán. 


THIÊN ĐỊNH 


164 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Đến đây chúng ta cũng nên dành ra một 
một vài phút để thiên định về các hiện tượng vô 
thường tỉnh tế. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào 
thân xác của chính mình và chủ tâm vào sự tuần 
hoàn của máu huyết. Tìm bơm máu như thế nào? 
Khi theo dõi hiện tượng đó thì chúng ta cũng sẽ 
nhận thấy ngay tính cách năng động của thân 
xác. Thân xác của chúng ta không bao giở ở vào 
tình trạng tĩnh lặng. Sau đó thì quán nhìn vào 
các sự vật thuộc bối cảnh bên ngoài và rồi chúng 
ta cũng sẽ nhận thấy cùng một hiện tượng biến 
động như trên đây. Thí dụ khi trông thấy một 
ngôi nhà cổ thì chúng ta có thể nghĩ rằng: "Ngôi 
nhà này đã xưa hàng thế kỷ". Mặc dẫu vẫn còn 
tôn tại đến ngày nay thế nhưng với thời gian ngôi 
nhà đó cũng đã trải qua rất nhiêu đổi thay. 


Chủng ta hãy tiếp tục suy tư về các hiện 
tượng vô thường tỉnh tế trên đây cũng như tính 
cách năng động và bản chất tạm thời luôn biến 
đổi của mọi hiện tượng. Bản chất vô thường ấy 
không những chỉ xảy ra với các sự vật thuộc 
bối cảnh bên ngoài mà cả đối với dòng luân 
lưu tâm thân của chúng ta nữa. Mặc dù dòng 


Tu Tuệ 165 





luân lưu đó có vẻ như liên tục (continuum), thể 
nhưng nếu chúng ta quản xét các thể dạng 
nhận thức (évènemeHiS COgHIHf§ / COgnifive 
events) của chính mình - chẳng hạn như các 
xúc cảm, tư duy, các thể dạng tâm thần - thì 
chúng ta cũng sẽ nhận thấy chúng biển đổi 
trong từng khoảnh khắc một. Chúng không bao 
giờ ở vào tình trạng tĩnh lặng. Vì thể lúc nào 
chúng ta cũng nên nghĩ đến sự biến đổi thường 
xuyên và tính cách năng động của các hiện 
tượng thuộc bên trong cũng như bên ngoài ấy. 
Tóm lại trên đây là phương cách giúp chúng ta 
suy tư về vô thường tỉnh tế của tất cả mọi vật 
thể và sự kiện. 


Các quan điểm của học phái 
Duy Thức 


BÌNH GIẢI 


Thế giới bên ngoài 


Trong phần này chúng ta sẽ đề cập đến 
một phân đoạn trong tác phẩm của Tịch 
Thiên nêu lên sự phủ nhận của nhóm Trung 
Quán về các quan điểm của học phái Duy 
Thức hay Cittamatra (một học phải cho rằng 
tất cả đều do tâm thức mà có và không công 
nhận tính cách hiện thực của các sự vật bên 


Tu Tuệ 167 





ngoài). Tịch Thiên nêu lên quan điêm của 
mình băng các câu hỏi sau đây: 


Tiết l5c,d. (quan điểm Duy Thức) Nếu tâm 
thức ảo giác không hiện hữu, vậy thì cái gì 
sẽ cảm nhận ảo giác? 

Nói một cách khác thì nếu những người 
thuộc học phái Trung Quán cho rằng tất cả mọi 
hiện tượng cũng chỉ như ảo giác, vậy thì các 
khái niệm, mọi sự cảm nhận và cả tri thức cũng 
sẽ phải tương tự như ảo giác. Nếu đúng như thế 
thì thứ gì sẽ nhận biết ảo giác? (bởi vì fất cả 
đều là ảo giác như nhau). 

Có thể phủ nhận cách lập luận trên đây 
của học phái Duy Thức bằng nhiều cách. Trước 
nhất là cách dựa vào các luận cứ mang tính 
cách song hành (parallel / có nghĩa là các quan 
điểm khác biệt nhau và không thể trùng hợp với 
nhau hay "gặp nhau" được). Trong sô bỗn học 
phái triết học Phật Giáo có hai học phái thuộc 
Phật Giáo Tiểu Thừa là Kinh Lượng Bộ 
(Sautrantka) và Đại Tỳ Bà Sa Luận 
(Vaibhashika), và hai học phái thuộc Phật Giáo 


168 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Đại Thừa là Trung Quán (Madhyamaka) còn 
gọi là Con Đường Trung Dung, và Duy Thức 
(Citamatra) còn gọi là Tâm Thức Duy Nhất 
(tất cả chỉ là tâm thức). Cả hai học phái Đại 
Thừa trên đây đều chủ trương tính cách vô ngã 
của tất cả mọi hiện tượng, thế nhưng khái niệm 
này lại được định nghĩa khác nhau giữa hai học 
phát. 

Theo học phái Duy Thức, hiện thực hiện 
ra trong tâm thức dưới ba thê loại hay bản chất 
khác nhau là: I) bản chất hoàn toàn mang tính 
cách tưởng tượng, 2) bản chất lệ thuộc, 3) bản 
chất được thiết lập một cách hoàn hảo còn gọi 
là bản chất tối hậu. Dựa vào khái niệm này 
nhóm Duy Thức giải thích về tính cách "vô 
ngã" của mọi hiện tượng bằng cách cho rằng 
cái ngã (hay là “cái tôi") hay thê tính (idemtity) 
bị phủ nhận của một cá thể, nhất thiết chỉ liên 
hệ đến những gì mà ngôn từ và khái niệm hình 
dung ra nhằm để chỉ định các đối tượng muốn 
nói đến mà thôi. Những người Duy Thức cho 
rằng hình tướng hay các sự vật trong cuộc 
sống thường nhật, chăng hạn như chiếc bình, 


Tu Tuệ 169 





cây cột nhà, cái bàn... không tự chúng hiện 
hữu (có nghĩa là không thật sự hiện hữu) với 
tư cách là các cơ sở giúp cho ngôn từ dựa vào 
đấy để chỉ định chúng. Nếu căn cứ vào quan 
điểm đó của họ (ức là những người Duy 
Tmc) thì tất cả mọi hiện tượng bên ngoàải sau 
khi quán xét đến chỗ tột cùng sẽ nhất thiết đều 
là những phóng ảnh của tâm thức - trên 
phương điện tối hậu thì chúng chỉ là những 
phóng tưởng (exfension) đơn thuần của tâm 
thức mà thôi. Dựa vào quan điểm đó nhóm 
Duy Thức phủ nhận hoàn toàn hiện thực của 
thế giới bên ngoài, bởi vì họ cho rằng nếu 
quán xét cân thận các sự vật trong cuộc sống 
thường nhật thì sẽ nhận thấy chúng dường như 
chiếm giữ một vị thế (s/z/ / guy chế) độc lập 
nào đó - tương tự như chúng hiện hữu thật "ở 
bên ngoài" (/m /hức) - thế nhưng thật ra thì 
đấy chỉ là những phóng ảnh hay phóng tưởng 
thuộc bên trong tâm thức, hay những tạo dựng 
tâm thần hoàn toàn không hàm chứa một thực 
thể khách quan và độc lập nào cả. Khái niệm 
vô ngã trên đây về các hiện tượng có thể giúp 


170 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





làm giảm bớt đi sự bám víu của chúng ta vào 
những gì mà chúng ta xem như thuộc vảo một 
thế giới vững chắc bên ngoài tâm thức mình. 
Trọng tâm của học thuyết do Duy Thức chủ 
xướng là thế giới bên ngoài chỉ toàn là ảo giác 
và mọi sự cảm nhận của chúng ta nhất thiết chỉ 
là những tạo dựng tâm thần, ảnh hưởng bởi các 
xu hướng có sẵn và đã ăn sâu vào tri thức 
chúng ta (ức là những kinh nghiệm hiểu biết 
mang lại từ các cảm nhận của lục giác, giáo 
dục - tức sự hiểu biẾt quy ước - và các xung 
năng của nghiệp. Tất cả những thử ấy góp 
phân diễn đạt những gì thuộc thế giới bên 
ngoài). 

Trong tiết sau đây tác giả tập Hành trình 
đến Giác Ngộ cho biết rằng nếu căn cứ vào 
quan điểm của học phái Duy Thức thì ngay cả 
thực tại của thế giới bên ngoài cũng không 
mang một tính cách vững chắc nào. 


Tiết 16a. ( quan điểm Trung Quán) Nếu dựa 
vào quan điểm của quỷ vị thì ngay cả ảo 
giác cũng không hiện hữu, vậy thì cái gì đã 
được nhận biết? (tất cả chỉ là ảo giác kể cả 


Tu Tuệ 171 





ảo giác cũng là ảo giác, vậy thì nhận biết 
cái gì ?). 

Tiết lób. (quan điểm Duy Thức) Các vật 
thể hiện hữu bằng một phương cách 
khác (khác hơn với thể dạng hiện thực 
thô thiển): tức là bằng hình ảnh và hình 
ảnh thì cũng chính là tâm thức. 


Những người Duy Thức cho răng các sự 
vật bên ngoài không thật sự hiện hữu mà chỉ là 
những phóng tưởng và do đó họ công nhận 
rằng có một sự sai lệch nào đó giữa sự cảm 
nhận của chúng ta và thực tại bên ngoài. 
Những người Trung Quán viện dẫn rằng nếu 
đúng như thế thì với tư cách là những người 
Duy Thức đương nhiên quý vị cũng phải chấp 
nhận khái niệm cho rằng bản chất của thực tại 
cũng chẳng khác gì như ảo giác, ít ra là đối với 
thế giới bên ngoài. Trong trường hợp này tất 
nhiên quý vị cũng phải chấp nhận khái niệm 
cho rằng các vật thể bên ngoài không hàm 
chứa một sự hiện hữu đích thật và nội tại - có 
nghĩa là không mang một bản thể đích thật nào 
cả. Do đó quý vị cũng phải bắt buộc phủ nhận 


172 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





luôn tính cách hiện thực của cả ảo giác (7rong 
tâm thức của quý vị) nữa. 


Tri thức có thể tự nhận biết được chính 


Học phái Duy Thức phản biện lại như sau: 
mặc dù các vật thể bên ngoài không hiện hữu 
đúng với phương cách mà chúng ta nhận biết 
được chúng - có vẻ như hàm chứa một thực thể 
khách quan và tự chủ - thế nhưng không có 
nghĩa là chúng không hiện hữu với tư cách là 
một sự diễn đạt của tâm thức. Tuy răng chúng 
không hiện hữu một cách độc lập thế nhưng 
người ta vẫn có thể xem chúng hiện hữu như là 
những hiện tượng tâm thần. Nhóm Trung Quán 
không chấp nhận sự giải thích đó bằng cách lập 
luận như sau: 


Tiết 17. (quan điểm Trung Quán) Thể 
nhưng nếu đối tượng do giác lại chính là 
tâm thức, vậy thì cái gì thấy và cái gì đã 
được trông thấy? Vị Bảo Vệ thể giới (có thể 
Tịch Thiên muốn nói đến vị Dordje 


Tu Tuệ 173 





Shougden được xem như VỊ Phật Trí Tuệ, 
hóa thân của Văn Thù Sự Lợi, hiện ra trong 
thế giới này để bảo vệ Đạo Pháp ?) đã nói 
rằng: "Tâm thức không thể tự nhận biết 
được chính nó”. 


Nếu các sự vật bên ngoàải tương tự như ảo 
giác và chỉ là những phóng tưởng đơn thuần 
của tâm thức, thì bắt buộc chúng cũng phải 
thuộc vào thành phần của tâm thức. Nếu đúng 
như thế thì các người thuộc học phái Duy Thức 
bắt buộc cũng phải xác nhận rằng khi tâm thức 
nhận biết được các sự vật bên ngoài thì nó cũng 
phải nhận biết được chính nó. Quả thật không 
sao tránh khỏi mâu thuẫn: bởi vì vừa nêu lên 
chủ thể và đối tượng lại vừa bảo rằng duy nhất 
chỉ có tâm thức, ngoài ra không có gì khác cả. 

Tịch Thiên trích dẫn trong kinh sách lời 
giảng của Đức Phật cho biết rằng dù sắc bén 
đến đâu thì một con dao cũng không thể tự cắt 
nó được. 


Tiết 18a. Tâm thức cũng tương tự như 
thanh kiếm, nó không thể tự cắt nó được. 


174 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tiết 18b. (quan điểm Duy Thức) Nó giống 
như một ngọn đèn, nó có thỂ tự soi sáng 
cho nó. 


Cũng tương tự như thế (ức là tương tự 
như thanh kiếm không thể tự cất ñó), tri thức 
cũng không thể tự nhận biết được nó - khái 
niệm về tri thức tự nhận biết được chính nó 
không thể đứng vững (¡ (hức là một sự cấu 
hợp, do đó sự vận hành của nó tùy thuộc vào 
vô số những nguyên nhân khác, từ tác động của 
nghiệp cho đến sự vận hành chung của ngũ uẩn 
tương kết với thế giới chung quanh, do đó tri 
thức không phải là một "chủ thể" được quy 
định rõ rệt nhằm để quản nhận và hiểu biết 
chính "nó”). Học phải Duy Thức phủ nhận sự 
chỉ trích này và cho rằng tâm thức có thể tự 
nhận biết được nó bằng cách đưa ra thí dụ sau 
đây: nó cũng chắng khác gì như một ngọn đèn 
có thể soi sáng các vật thể khác, và nhờ vào bản 
chất soi sáng tự nhiên đó của nó nên nó có thể 
tự soi sáng lấy nó. Đối với tri thức cũng thế, sở 
dĩ nó có thể nhận biết được những vật thể khác 
là nhờ vào khả năng tự nhận biết được nó. 


Tu Tuệ 175 





Nhóm Trung Quán không chấp nhận cách giải 
thích trên đây và đã phản biện lại như sau: 


Tiết 19a,b. (quan điểm Trung Quán) Một 
ngọn đèn không tự soi sáng cho nó, bởi vì 
nó không tôi tắm (ngọn đèn không mang 
bản chất tôi tăm nên nó không cần phải 
được soi sáng). 


Học phái Duy Thức lại nêu lên một cách 
so sánh mang tính cách tương đồng khác: 


Tiết 19c,d. (quan điểm Duy Thức) Màu 
xanh lam (của ngọc bích - lapis-lazHH) tự 
nó có màu xanh không cần phải được phản 
chiếu bởi một màu xanh nào khác cả, không 
nhự một khối thủy tỉnh (cân phải đặt lên 
một tắm vải màu xanh thì nó mới có màu 
xanh). 
Tiết 20a,b. Vì thế một số các cảm nhận 
mang tính cách độc lập và một số khác thì 
lệ thuộc. 
Là những người Duy Thức, chúng tôi có 
thể xác định được hai thể loại màu xanh khác 
nhau, thí dụ như một khối thủy tinh đặt lên một 


176 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





tấm vải xanh thì sẽ có màu xanh. Màu sắc mới 
ấy của nó là do những yếu tô khác tạo ra cho nó 
- tức là mảnh vải màu xanh được trông thấy 
xuyên qua một vật trong suốt. Trái lại có những 
loại đá quý tự nó có màu xanh không cần nhờ 
vào các yếu tô khác; trong trường hợp này, sắc 
xanh sẽ nhất thiết thuộc vào đặc tính tự nhiên 
của chúng. Trong khi đó thì khối thủy tỉnh trên 
đây có thể thay đổi màu sắc tùy theo hoàn cảnh. 
Cũng tương tự như thế, có hai thể loại nhận biết 
chính yếu: thể loại thứ nhất gồm các cảm nhận 
phát sinh từ các cơ quan giác cảm hướng vào 
các đối tượng bên ngoài, thể loại thứ hai gồm 
các cảm nhận không hướng vào các đối tượng 
bên ngoài mà chỉ hướng vào sự nhận biết chính 
nó. Tóm lại học phái Duy Thức quan niệm rằng 
có hai trường hợp cảm nhận khác nhau: tự cảm 
nhận và cảm nhận những vật thể khác. Nhóm 
Trung Quán bác bỏ quan điểm trên đây của 
nhóm Duy Thức. 


Tiết 20c,d. (quan điểm Trung Quán) Màu 
xanh không thể nào tự nhiên mà có; màu 


Tu Tuệ 177 





xanh không thể tự nó trở thành màu xanh 
được. 


Không có một màu xanh nào lại không lệ 
thuộc vào các yếu tổ khác. Màu xanh là đặc 
tính của một vật thể nào đó, thế nhưng bất cứ 
một vật thể hay sự kiện nào cũng đều phải lệ 
thuộc vào một tổng thể gồm nhiều nguyên nhân 
và nhiều điều kiện mới có thể hiển hiện được 
(nên hiểu đối với trì thức cũng thế). Chằng hạn 
như màu xanh của khối thủy tinh cũng như màu 
xanh của viên ngọc bích, cả hai đều phải lệ 
thuộc vào những yếu tố khác. Tịch Thiên còn 
giải thích thêm như sau: 


Tiết 2l. Tám thức nhận thấy và xác nhận 
răng ngọn đèn soi sáng; thê nhưng ai nhận 
tháy và xác nhận răng tâm thức soi sảng 2 


Tiết 22. Bởi vì chưa hề có ai trông thấy tâm 
thức nên không thể biết được nó có chiếu 
sáng hay không; đấy cũng chẳng khác gì 
nhự bàn thảo với nhau về vẻ duyên dáng 
của người con gái, con của một phụ nữ 
hiểm muộn (không có con). 


178 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Học phái Duy Thức bắt buộc phải chấp 
nhận rằng một ngọn đèn không thể nào tự soi 
sáng nó được, nếu không thì chúng ta cũng sẽ 
phải chấp nhận rằng bóng tối tự nó có thể che 
dấu được nó. Dầu sao đi nữa ngay cả đối với 
trường hợp không chấp nhận quan điểm cho 
rằng một ngọn đèn có thể tự soi sáng nó thì 
chúng ta cũng phải công nhận ngọn đèn có khả 
năng soi sáng (các vát thể khác). Sự kiện một 
sự hiểu biết không thể tự hiểu biết chính nó 
cũng không nhất thiết có nghĩa là từ bản chất 
nó không phải là một "sự hiểu biết". 

Theo Tịch Thiên, sự chiếu sáng lệ thuộc 
vào các yếu tố khác - không thể có sự kiện 
chiếu sáng nếu không có một vật thể nào đó để 
cho nó chiếu sáng (/hí dụ bầu khí quyển phản 
chiếu các tia sáng mặt trời nên chúng ta trông 
thấy bẩu trời rạng rỡ, bên trên lớp khí quyển 
thì bầu trời "tối đen" mặc dù "tràn ngập" các 
tỉa sáng mặt trời). Tương tự như thế, nếu không 
có một đối tượng đề hiểu biết thì cũng sẽ không 
thể có sự hiểu biết, nếu không thì cũng chắng 
khác gì nói chuyện về đứa con gái của một 


Tu Tuệ 179 





người đàn bà hiếm muộn! (/hiết nghĩ cả hai 
cách lập luận của Duy Thức và Trung Quán 
đều đúng và hợp lý trên một khía cạnh nào đó, 
bởi vì sự hiểu biết vẫn "có" tức là vẫn "hiện 
hữu" không cân có đối tượng thế nhưng nó 
không thể phát lộ được chỉ vì không có đối 
tượng để cho nó hiểu biết. Sự hiểu biết đơn 
giản chỉ là sự diễn đạt của tâm thức, tương tự 
như bầu trời rạng rỡ là nhờ các tỉa sáng mặt 
trời phản chiếu từ bầu khi quyền, nếu không có 
bẩu khí quyền thì bầu trời tối om mặc dù chan 
hòa các tia sảng mặt trời. Tóm lại sự hiểu biẾI, 
trì thức, sự kiện chiếu sáng đêu là những thứ 
cấu hợp, do đó sự vận hành của nó lệ thuộc vào 
rất nhiều yếu tổ và điều kiện, và nhất là không 
biểu trưng cho một "chủ thể" nào cả, dù là dưới 
các danh xưng như: trì thức, sự hiểu biết, ánh 
sáng, ngọn đèn... Do đó nếu đặt sự lý luận ở 
một cấp bậc cao hơn thì sẽ nhìn thấy vấn đề dễ 
dàng hơn. Dâu sao cũng phải hiểu rằng các 
học phái Trung Quán (thế kỷ thứ H) và Duy 
Thức (thế kỷ thứ IV) đã được thành lập cách 
nay gần hai mươi thế kỷ - một cách chính xác 


180 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





là từ mươi chín và mười bảy thể kỷ trước - và 
Tịch Thiên cũng đã bình giải về hai học thuyết 
này vào thế kỷ thứ VIII tức cách nay cũng đã 
mười ba thế kỷ. Tuy rằng vào các thời kỳ đó sự 
hiểu biết khoa học như ngày nay chưa có và 
các luận cứ của hai học phái trên đây cũng như 
sự bình giải của Tịch Thiên cũng chỉ được dựa 
vào phép suy luận và tính cách lô-gic của các 
cách lập luận, thể nhưng ý nghĩa nêu lên thật 
hết sức tỉnh tế và sắc bén. Thiết nghĩ các cách 
lập luận của Duy Thức và Trung Quản trên đáy 
đêu hợp lý và đúng trên một khía cạnh nào đó 
và ở vào một cấp bậc nào đó. Thiết nghĩ cũng 
cần phải hiểu thêm là ánh sáng là một cấu họp, 
sự kiện chiếu sáng một vật thể cũng là một hiện 
tượng cấu hợp; hiểu biết là một hiện tượng cấu 
hợp - lệ thuộc vào sự vận hành chung của ngũ 
uẩn, sự kiện hiểu biết một đối tượng cũng là 
một hiện tượng mang tính cách cầu hợp, tóm 
lại tất cả những thứ ấy đêu vô thường và luôn 
luôn biến động, chẳng qua vì chúng là kết quả 
phát sinh từ sự kết hợp của nhiễu nguyên nhân 
và điều kiện, và do đó không hàm chứa một sự 


Tu Tuệ 181 





hiện hữu nội tại nào cả để có thể "hiểu biết" 
chính nó "hay chiếu sảng" chính nó). 

Tuy thế học phái Duy Thức vẫn tiếp tục 
đưa ra một luận cứ khác cho rằng sự cảm nhận 
(perception / sự nhận biết hay nhận thức) có 
thể cảm nhận được chính nó (điển định thật 
sâu xa cũng có thể cảm nhận được chính sự 
nhận biết của mình tức là sự vận hành của ngũ 
uẩn, tạm thời tạo ra cho mình sự hiểu biết ấy. 
Tuy nhiên phải thận trọng bởi vì rất dễ nhầm 
lẫn thể dạng cảm nhận tỉnh tế ấy với sự diễn 
đạt thô thiển của tâm thức về một đối tượng 
tâm thân nào đó khiến mình tưởng là mình cảm 
nhận được sự hiểu biết của chính mình ). 


Tiết 23a,b. (quan điểm Duy Thức) Nếu tâm 
thức không thể tự nhận biết được chính nó, 
thì làm thế nào nó có thể nhớ lại được sự 
hiểu biết của nó (trí nhớ là một hình thức 
ghi khắc của nghiệp trên dòng luân lưu liên 
tục của trị thức (conHnuum 6ƒ 
consciousness). Sự ghỉ khắc đó của nghiệp 
xảy ra suốt trong kiếp sống hiện tại và cả 


182 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





trước đó trong các kiếp sống quá khứ, cũng 
như sau này trong các kiếp sống tương lai. 
Dòng luân lưu liên tục đó của trì thức là cơ 
sở góp phần vào việc tôn lưu và chuyển tải 
nghiệp và nghiệp thì dưới một góc nhìn nào 
đó có thể xem là "trí nhớ" như đã được nói 
đến trên đây, và cũng nhờ đó nên một vài 
người có thể nhớ lại được một vài biến cố 
hay sự kiện thuộc kiếp sống trước của mình, 
và đôi khi cũng nhận ra được hậu quả phát 
sinh từ nghiệp, tức là các hành động của 
mình trong kiếp sống trước, đang tác động 
và ảnh hưởng đến kiếp sống của mình trong 
hiện tại. Tóm lại tâm thức không "nhớ lại" 
được sự hiểu biết của nó hay các hành động 
thực thi từ trước, mà nó chỉ có thể "cảm 
nhận" được hậu quả phát sinh từ nghiệp tạo 
ra bởi các hành động thực thi trong quả 
khứ). 
Thông thường những gì giúp xác nhận sự 
hiện hữu của một vật thê hay một sự kiện chính 
là sự cảm nhận hay nhận thức giúp nhận biết 


Tu Tuệ 183 





được sự hiện hữu đó có mang tính cách vững 
chắc hay không: tóm lại là thực tại của một 
hiện tượng tùy thuộc vào sự vững chắc của sự 
cảm nhận hay sự nhận thức. Dầu sao sự vững 
chắc của sự cảm nhận tự nó cũng phải lệ thuộc 
vào sự tương quan giữa nó và thực tại; vì thế tất 
cũng phải có một sự tương quan rõ rệt giữa sự 
nhận thức và các đối tượng mà nó nhận thức. 
Nếu đối tượng không có thì chủ thể cũng sẽ 
không có, và sự nhận thức cũng sẽ không xảy 
ra, và tất nhiên cũng sẽ chăng có một sự nhận 
biết về một đối tượng nào cả. 


Tuy nhiên, học phái Duy Thức không công 
nhận sự lệ thuộc hồ tương đức là mối tương 
quan) giữa hiểu biết và đối tượng của sự hiểu 
biết. Theo học phái này tri thức tức là chủ thể sẽ 
giữ một vị thế lấn lướt hơn, bởi vì các kinh 
nghiệm cảm nhận mang tính cách chủ quan sẽ 
g1ữ vai trò chủ động trong việc chứng nhận tính 
cách hiện thực của đối tượng. Dầu sao tính cách 
hiện thực của chủ thể bắt buộc cũng phải được 
xác nhận (bởi vì nếu không có chủ thể thì đối 
tượng cũng sẽ không có). Nói cách khác, sự hiểu 


184 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





biết - giữ vai trò chủ thể - bắt buộc cũng phải 
được nhận biết (guan điểm này có thể đúng đối 
với những người hành thiên khi họ tập trung sự 
chú tâm cực mạnh và quản thấy được sự vận 
hành của chính tâm thức họ). Nếu như bất cứ 
một sự nhận thức nào cũng phải cần đến một sự 
nhận thức khác để xác nhận sự vững chắc của nó 
thì chuỗi dài níu kéo đó (tiếng La-tinh ad libitum 
trong nguyên bản) sẽ trở nên bất tận. Học phái 
Duy Thức phản biện lại sự bài bác trên đây bằng 
cách cho rằng dầu sao cũng phải chấp nhận rằng 
sự nhận thức tự nó có thể nhận biết được nó; sự 
kiện nhận thức (éyènemenf† cogmitƒ / cognifive 
even) của chúng ta nhất định phải hàm chứa 
một khả năng tự-nhận-biết (aufo-connaissance / 
self-knowledge) giúp nó cảm nhận được chính 
nó (một người có một tâm thức xao lãng sẽ 
không ý thức được sự nhận biết của mình, cũng 
không chủ động được sự hiểu biết đó và cũng 
chẳng kiểm soát được tâm ý hay tác ý phát sinh 
từ sự hiểu biết ấy. Trái lại một người hành thiên 
nhờ vào sự tập trung cực mạnh có thể nhìn thấy 
được ảnh hưởng và các tác động của nghiệp 


Tu Tuệ 185 





khích động mình "hiểu biết", nói cách khác là 
"hiểu được " hay “ý thức” được tại sao một tác ý 
như thể lại nảy sinh ra trong đầu mình). 


Vì thế học phái Duy Thức xác nhận là tri 
thức tự nhận biết được chính nó (tiếng Tây 
Tạng là rang rik). Các luận cứ khác được thiết 
lập căn cứ vào các hiện tượng thuộc lãnh vực 
trí nhớ; chăng hạn như khi chúng ta nhớ lại một 
sự vật nào đó thì cũng có nghĩa là chúng ta 
không những nhớ lại đối tượng (của sự nhớ lại 
ấy, tực là một vật thể hay một sự kiện nào đó 
chẳng hạn) mà cả sự "cảm nhận” của chúng ta 
về đối tượng ấy nữa (sự nhận xét này rất đúng, 
thí dụ khi chúng ta nhớ lại một người bạn trai 
hay gái thuở còn trẻ, thì sự kiện nhớ lại ấy sẽ 
vận hành xuyên qua những sự cảm nhận của 
mình vào thuở ấy, bởi vì ngày nay người bạn ấy 
đã lớn tuổi, có thể đã có gia đình và con cháu 
và ở một nơi nào đó mà chúng ta cũng không 
hề biết, dù có gặp lại chưa chắc chúng ta có thể 
nhận ra. Những sự cảm nhận của thuở còn trẻ 
tạo ra nghiệp ghỉ khắc trên dòng tri thức của 
chúng ta, các dấu vết ghỉ khắc đó phát hiện trở 


186 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





lại trong trì thức chúng ta hôm nay dưới hình 
thức "trí nhớ”... và sự nhớ lại đó sẽ làm phát 
sinh ra tâm ý hay tác ý, nếu nói theo kinh sách 
thì nghiệp làm phát sinh ra "tác ý". Các tâm ý 
hay tác ý ấy sẽ tạo ra các xúc cảm mới đưa đến 
nghiệp mới và "trí nhớ” mới, một hình thức kéo 
dài của "trí nhớ” cũ trước đây. Sự kéo đài đó 
có thể xuyên qua từ kiếp sống này sang kiếp 
sống khác mà chúng ta quen gọi là sự tôn lưu 
của các "chủng tử" hay các "vết hẳn" của 
nghiệp). Điều này cho thấy khi chúng ta khởi 
sự cảm nhận được một sự vật nào đó thì cũng 
có một chức năng khác ghi nhận cả kinh 
nghiệm cảm nhận ấy của mình nữa - nói một 
cách đơn giản hơn thì chúng ta không thể nói là 
chúng ta nhớ lại một kinh nghiệm cảm nhận 
nào đó khi mà chúng ta chưa hề thực hiện được 
nó từ trước. Do đó phải có một thể dạng tri thức 
nào đó có thể tự nhận biết được chính nó vào 
lúc mà chúng ta khởi sự nhận biết một đối 
tượng. 


Tịch Thiên đưa ra một cách giải thích khác 
về trí nhớ. 


Tu Tuệ 187 





Tiết 23c,d. (quan điểm Trung Quán) Trí 
nhớ phát sinh nhờ vào sự kết hợp với một 
vật thể bên ngoài, tương tự như thuốc chuột 
( thuốc chuột chỉ tác động khi có chuột). 


Theo quan điểm của nhóm Trung Quán 
thì chủ thể và đối tượng đều giữ một tầm quan 
trọng ngang nhau, bởi vì cả hai đều thuộc vào 
một mối dây tương tác chung, có nghĩa là cả 
hai phải lệ thuộc vào nhau và phải cùng dựa 
vào mối liên hệ ấy để biểu lộ sự vững chắc của 
mình. Tri thức không giữ một vị thế trên trước 
nào cả (heo ghỉ chủ trên đáy thì "trí nhớ” 
chính là nghiệp được ghỉ khắc và tôn lưu trên 
dòng trì thức. Các yếu tô "trợ lực" cho sự nhớ 
lại có thể là các hiện tượng thuộc bối cảnh bên 
ngoài hay bên trong tâm thức, chẳng hạn như 
một vật thể hay một hiện tượng nào đó, chúng 
hiện ra với tw cách là "cơ duyên” giúp cho 
"nghiệp " hay "trí nhớ” hiển hiện trở lại. Thí dụ 
như trông thấy một người nào đó đang đi ngoài 
phố, người này hao hao giống với một người 
mà mình quen biết từ trước (cơ duyên), khiến 
mình "chọt nhớ" đến người này (tác động của 


188 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





nghiệp). Sự kiện "nhớ lại” một sự cảm nhận từ 
trước sẽ là nguyên nhân đưa đến tâm ý hay "tác 
ý" nếu nói theo kinh sách. Tâm ý hay tác ý đó 
có thể sẽ mang lại buôn bực, hân hoan, tiếc 
nuối, yêu thương, hận thù, giận đữ,... và ngay 
sau đó các xúc cảm này sẽ chuyển thành "ngôn 
từ" hay "hành động” hoặc cả hai; tác ý, ngôn 
từ và hành động sẽ tạo ra nghiệp mới, và 
nghiệp mới lại tiếp tục lưu lại những chủng tử 
mới trên dòng trì thức. Nếu suy nghiệm và phân 
tích thật kỹ thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy dễ 
dàng sự vận hành của nghiệp cũng chính là sự 
ván hành của trí nhớ, nói cách khác thì sự vận 
hành của trí nhớ là một thể dạng hay một khía 
cạnh nào đó của sự vận hành của nghiệp). 


Khounou Lama Rinpoché (7695-1977, tên 
thật là Tenzin @yaltsen Negi, là một vị đại sư 
Táy Tạng sinh tại Ẩn Độ và là một rong số rất 
nhiễu vị thây của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 
XIV), có nói rằng khi chúng ta cảm nhận được 
bằng giác cảm một màu xanh nào đó chẳng 
hạn, và một thời gian sau chúng ta nhớ lại sự 
nhận biết ấy; sự kiện nhớ lại đối tượng (màu 


Tu Tuệ 189 





xanh) sẽ hòa lẫn với sự kiện nhớ lại sự cảm 
nhận của mình trước đây (guả là một sự nhận 
xét siêu việt và võ cùng tinh lẾ: một sự "cảm 
nhận" sẽ đựa đến một sự "diễn đạt" nào đó 
trong tâm thức, hậu quả của sự "diễn đạt" đó sẽ 


"”r 


được "ghỉ khắc" trên dòng tri thức, các "dấu 
vết" lựu lại bởi sự ghỉ khắc ấy gọi là các 
"chủng tử” của “nghiệp” - trong trưòng hợp 
này là một sự cảm nhận. “Nhớ lại" cảm nhận 
đó có nghĩa là chúng tử tạo ra bởi sự cảm nhận 
ấy và được ghỉ khắc trên dòng trì thức hiển 
hiển trở lại, nói cách khác ngắn gọn hơn là nhớ 
lại "hành động” cảm nhận của mình, hay là 
"nghiệp" do chính mình tạo ra trước đây cũng 
thế). Do đó sự kiện nhớ lại một đối tượng 
không thể tách rời ra khỏi kinh nghiệm cảm 
nhận về đối tượng ấy (đổi tượng không còn nữa 
hoặc đã đổi khác, những gì mà chúng ta nhớ lại 
chỉ là sự cảm nhận trước đáy của mình về đổi 
tượng ấy, nói cách khác là sự cảm nhận là một 
“hành động ", một hành động tức là một karma 
(nghiệp), và nếu đã là một hành động (karma) 
thì sẽ không sao tránh khỏi lưu lại dấu vết của 


190 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





nó trên dòng tri thức. Với thời gian và đưới tác 
động của các nghiệp khác các dấu vết đó có thể 
trở nên "sâu đậm hơn", "phai nhạt bớt” hay 
cũng có thể "ngủ yên" lâu hay mau hoặc cũng 
có thể được "tẩy sạch” nhờ tác động của thiên 
định hay các hành động khác. Sự phai mở, ngủ 
yên, quên lãng hay tẩy sạch ấy của "trí nhớ" 
tức là sự cảm nhận trước đây của mình sẽ tạm 
thời hay vĩnh viễn làm mất đi khả năng gây ra 
tâm ý hay tác ý. Trái lại nếu các vết hẳn dưới 
tác động của các nghiệp khác trở nên sâu đậm 
hơn thì sự nhớ lại sẽ biến thành sự ray rút, tiếc 
nuối, nhớ thương, hồi hận, khổ đau, v.v. - thí dụ 
như "thất tình" chẳng hạn là một hình thức của 
"trí nhớ” quả mạnh và cũng là một "tác động” 
của nghiệp nhằm mang lại hậu quả là sự khổ 
đa). Những gì vừa trình bày cho thấy những 
kinh nghiệm cảm nhận chủ quan cũng sẽ hiển 
hiện trở lại khi chúng ta nhớ lại đối tượng của 
sự cảm nhận ẫy. Trí nhớ tự nó vận hành và 
không cần nhờ vào một khả năng tự nhận biết 
lẫy nó (auto-connaissance / self'knowledge / 
thật ra thì đấy cũng chỉ đơn giản một là hình 


Tu Tuệ 191 





thức phát hiện của nghiệp thuận theo sự vận 
hành tự nhiên của quy luật nguyên nhân hậu 
quả, thế nhưng chúng ta lai diễn đạt nó dưới 
một góc nhìn khác hơn và gọi đấy là "trí nhớ". 
Một hành động thực thi sẽ tạo ra hậu quả là sự 
"nhớ lại", người thực thi "nhớ lại" tức là một 
hình thức "cảm nhận” hậu quả lưu lại từ một 
hành động của mình trước đây, người khác 
không thể thay mình "nhớ lại" hay "cảm nhận" 
được tác động - có thể là khổ đau hay thích thú 
- phát sinh từ một hành động do chính mình 
thực thi trước đây. Cũng xin ghỉ chú thêm là 
đến nay các ngành tâm lý học, phân tâm học, 
thân kinh học.... nói chung là các ngành khoa 
học hiện đại chưa giải thích được trí nhớ là 
gì/). Học phái Duy Thức lại đưa ra thêm một 
cách lập luận khác để bênh vực quan điểm về 
sự hiểu biết có thể tự nhận biết được chính nó. 


Tiết 24. (quan điểm Duy Thức) Trong một 
số trường hợp (nhờ vào sự tập trung tâm 
thân mang lại sự sáng suốt) chúng ta có thể 
quản thấy được sự suy nghĩ của người 


192 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





khác, vậy tại sao chúng ta lại không quán 
thấy được tư duy của chính mình? 


(quan điểm Trung Quán) Không thể được, 
thí dụ như khi thoa dầu mang những khả 
năng mâu nhiệm lên mắt có thể giúp trông 
thấy một cái bình được dấu kín chẳng hạn, 
thể nhưng chúng ta lại không thể trông thấy 
được dầu thoa (trên mắt mình). 


Nhờ lắng sâu vào thiền định một số người 
có thể đạt được sự sáng suốt giúp họ có thể đọc 
được ý nghĩ của người khác (các nhà sư Tây 
Tạng cao thâm có thể đọc được ý nghĩ của 
người khác rất dễ dàng). Do đó tâm thức nhất 
định phải hàm chứa một khả năng nhận biết 
được những gì quen thuộc và gần gũi hơn với 
nó: tức là chính nó. 

Nhằm phản biện lại luận cứ này, nhóm 
Trung Quán lại nêu lên một phương pháp so 
sánh khác: mặc dù có thể dùng xảo thuật hay 
bùa phép khiến mắt có thể nhận thấy được 
những vật chôn giấu dưới mặt đất, thế nhưng 
các thứ ấy không thể giúp cho mắt trông thấy 


Tu Tuệ 193 





được chính nó. Cũng tương tự như thế, tâm 
thức có khả năng quán thấy được tâm thức 
của người khác, thế nhưng sự kiện ấy không 
có nghĩa là nó cũng có thể quán thấy được 
chính nó. 


Theo học phái Duy Thức, nếu chúng ta 
không công nhận tri thức hàm chứa khả năng 
nhận biết được chính nó thì chúng ta cũng sẽ 
không còn biết phải căn cứ vào cơ sở nào khác 
hơn để xác định tính cách vững chắc (ức là sự 
hiện hữu) của tri thức. Tịch Thiên đáp lại như 
sau: chúng tôi không hề phủ nhận những gì mà 
chúng tôi trông thấy, nghe thấy và hiểu được: 


Tiết 25. Chúng tôi không hoài nghỉ một 
chút nào cả về các thể loại cảm nhận của 
thị giác, thính giác, trì thức, thể nhưng 
chúng tôi không chấp nhận những cảm 
nhận ấy là thật như là những sự thật tuyệt 
đối. Chúng tôi không chấp nhận quan điểm 
đó (tức cho rằng các cảm nhận của giác 
quan là thật) bởi vì đấy chỉ là nguyên nhân 
mang lại khổ đau (những cảm nhận dưới 
hình thức giác cảm mang tính cách cấu hợp 


194 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





và vô thường, nếu đã là cấu hợp và vô 
thường thì đương nhiên không mang tính 
cách tuyệt đối, lý do thật dễ hiểu bởi vì cấu 
hợp và vô thưởng là nguyên nhân sâu xa 
nhất mang lại sự bất toại nguyện tức là khổ 
đau). 


Chúng tôi cho rằng các cảm nhận về 
những gì trông thấy, nghe thấy và nhận biết 
được đều mang tính cách sai lầm, khiến chúng 
tôi có cảm giác là chúng hàm chứa một sự hiện 
hữu thật và nội tại. Thế nhưng chúng tôi không 
thể chấp nhận sự sai lầm ấy bởi vì chúng chính 
là nguồn gốc mang lại mọi thứ khổ đau cho 
chúng tôi. 


Vượt thoát mọi sự bám víu vào "cái tôi "” 


Nếu muốn hiểu được vô minh căn bản, tức 
tình trạng bám víu vào sự hiện hữu nội tại của 
mọi hiện tượng, đã nô lệ hóa chúng ta như thế 
nào, thì thật hết sức quan trọng phải theo dõi 
được quá trình vận hành của các tư duy bắn 
loạn của mình trên phương diện hiện tượng học 


Tu Tuệ 195 





và tâm lý học. Thí dụ mỗi khi chúng ta cảm 
thấy các thứ xúc cảm tiêu cực phát lộ, chẳng 
hạn như sự giận dữ, hận thù và bám víu thì phải 
quán xét ngay xem các đối tượng của chúng 
hiện ra với chúng ta như thế nào, nói cách khác 
là tình trạng tâm thần của chúng ta khi cảm 
nhận chúng. Qua sự tương tác bình thường giữa 
chúng ta và thế giới, tức là cách mà chúng ta 
liên kết với thế giới xuyên qua những sự cảm 
nhận nhị nguyên của mình, thì chúng ta luôn có 
xu hướng quán nhận mọi sự vật dường như 
hàm chứa một vị thế độc lập và khách quan: 
chúng cứ hiện hữu "sờ sờ ra đó trước mặt 
chúng ta". Chúng ta tự giam mình trong sự 
kiềm tỏa của các thứ cảm nhận ấy bằng cách 
bám vào các hình ảnh do chúng tạo ra và cho 
rằng các hình ảnh ây hàm chứa một sự hiện hữu 
thật, nội tại và khách quan. Hiện tượng này thật 
dễ nhận thấy khi chúng ta bị chi phối bởi những 
thứ xúc cảm thật mạnh (/hí dụ khi chúng ta nổi 
nóng với một người nào đó thì chúng ta có cảm 
giác rằng con người ấy và mọi sự "biển lận", 


fƑ 1! 


"yấu xa", "tỉ tiện" của người ấy đêu rất thật, rất 


196 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





đáng ghét, chúng ta chỉ muốn xông vào đề đánh 
người ấy và tố giác những điều xấu xa "rất 
thật" của người ấy). 

Thí dụ như khi chúng ta phát lộ một sự 
thèm muốn mãnh liệt đối với một người hay 
một vật nào đó thì đối tượng lôi cuốn (/hw hú, 
mê hoặc) chúng ta sẽ hiện ra rất hoàn hảo và 
đáng để cho chúng ta thèm muốn. Tính cách 
đáng đề thèm muốn đó có vẻ như hiện hữu độc 
lập với sự cảm nhận của chúng ta. Cũng tương 
tự như thế, mỗi khi sự giận dữ hay hận thù nổi 
lên thật mãnh liệt thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy 
các nguyên nhân làm phát sinh ra chúng có vẻ 
như là bản chất nội tại của chúng (rất thái). Kh 
đã rơi vào vòng kiềm tỏa của những thứ xúc 
cảm mãnh liệt ấy thì chúng ta cũng sẽ có xu 
hướng nhìn thấy tất cả mọi sự hoặc là đen hay 
trăng, có nghĩa là xem chúng hoàn toàn tốt hoặc 
hoản toàn xấu (hoặc thương hay ghét, hoặc 
đúng hay sai..., tất cả mọi khả năng phán đoán 
đều mát hế¡). Chúng ta nên dựa vào các kinh 
nghiệm trên đây để ý thức được sự tương tác 
giữa chúng ta với thế giới chung quanh xảy ra 


Tu Tuệ 197 





như thế nảo, và cũng nhân đó để nhận thấy thế 
giới ấy đã bị bóp méo ra sao bởi các thứ cảm 
nhận sai lầm của chúng ta về các vật thể và sự 
kiện xảy ra khi chúng ta cố tình xem chúng như 
hàm chứa một sự hiện hữu nội tại. 


Nếu phân tích cần thận các xúc cảm mãnh 
liệt, chăng hạn như sự giận dữ, bám víu hay 
sanh ghét, thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy ngay 
một thứ cảm tính rất mạnh về "cái tôi" hay là 
"cái ngã" tàng ấn bên trong quá trình nguyên 
nhân hậu quả mang lại các xúc cảm ấy. Những 
thứ cảm tính như "Tôi không thích cái này", 
"Tôi cảm thấy yêu thích cái kia", hoặc "Điều đó 
khiến tôi kinh tởm"..., sẽ không tránh khỏi mang 
lại cho chúng ta các kinh nghiệm cảm nhận trên 
phương diện xúc cảm. Vậy phải làm thế nào để 
có thể nhận biết và ngăn chận các cảm tính thật 
mạnh ấy về "cái tôi"? Trước hết là phải phân 
tích cảm tính Ấy; sau đó là tìm cách làm giảm 
bớt sức mạnh bám víu vào khái niệm cho rằng 
các đối tượng của xúc cảm mang tính cách vững 
chắc. 


198 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Chúng ta hãy nêu lên một thí dụ thật thông 
thường, chăng hạn như khi bạn được làm sở 
hữu chủ một vật có một giá trị nào đó: một 
chiếc xe hay một cái đồng hồ chắng hạn. Nếu 
bạn hiện đang phát lộ một sự bám víu thật 
mạnh vào cái đồng hồ (đang hãnh diện và quý 
cái đồng hồ của mình) thì bạn cũng nên cô nhớ 
lại xem cảm tính của mình ra sao trước khi mua 
nó, tức là khi mà nó còn bày trong tủ kính của 
cửa tiệm, và sau đó bạn hãy so sánh cảm tính 
của bạn vào lúc ấy (/hích cái đồng hỗ thể 
nhưng chưa phải là sở hữu chủ của cái đồng 
hồ) với sự bám víu hiện nay tức là sau khi đã 
mua xong cái đồng hồ xem sao. Trong lúc này 
nó là của bạn, cái đồng hồ được găn chặt với sự 
phát lộ thật mạnh về "cái ngã" của bạn, cái ngã 
ấy biểu lộ sự hiện hữu của "cái tôi" của bạn. 
Khi còn đang đứng trong cửa tiệm thì nhất định 
là bạn còn đang bị thu hút bởi cái đồng hồ, thế 
nhưng lúc đó nó vẫn chưa thật sự gắn chặt với 
cảm tính về "cái tôi" của bạn, bởi vì nó chưa 
phải là của bạn. Tóm lại thật hết sức dễ thấy là 


Tu Tuệ 199 





cùng một vật thê thế nhưng nó lại có thể tạo ra 
nhiều thứ cảm tính khác nhau đối với mình. 
Thói thường các xúc cảm như giận dữ và 
bám víu có thể phát lộ ở những cấp bậc khác 
nhau, tương xứng với sức mạnh bám víu vào 
"cái tôi" hay là ý nghĩ về sự "hiện hữu của tôi" 
(phía sau môi hành động bám viu đếu tàng ẩn 
thật kí đáo “cải tôi" hay "cải ngã” như là một 
chủ thể giữ vai trò phát lộ sự bám víu đó. Bám 
víu và phát lộ "cải tôi” chính là nguyên nhân 
sâu xa nhất buộc chặt chúng ta vào vòng luân 
hôi, tức là vào chu kỳ bất tận của sự tái sinh, vì 
đấy là cách tạo ra các điều kiện cần thiết hẳu 
giúp cho chúng ta có thể tiếp tục bám víu. Do 
đó càng bám víu chúng ta lại càng buộc chặt 
mình hơn vào vòng tái sinh để tiếp tục bám víu. 
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, nào 
chỉ có cái đông hô đâu! Chúng ta còn bám víu 
vào muôn ngàn các thứ khác nữa!). Nói chung 
chúng ta có xu hướng hình dung "cái tôi" như 
một thực thể độc lập với thân xác và tâm thức, 
tương tự như một kiểm soát viên hàm chứa một 
thực thể độc lập và tự chủ (aufosuffisant / selƒ- 


200 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





sufficient / tự lập, riêng biệt, nói một cách bình 
dân hơn thì đấy là một thứ "lình hôn" giữ vai 
trò điểu khiển chúng ta). Chúng ta bám víu vào 
cảm tính về cái tôi ấy tương tự như là một thứ 
bản năng. Hãy lấy thí dụ trường hợp phải ghép 
tim hay cắt bỏ một phần tứ chi thì chúng ta sẽ 
nhận thấy phâu thuật ấy tất sẽ mang lại lợi ích 
cho mình và chúng ta sẽ chấp nhận nó một cách 
dễ dàng, kế cả trường hợp phải thay toàn bộ 
thân xác mình bằng thân xác của người khác 
(xinh đẹp và khỏe mạnh hơn) nễu như chuyện 
ấy có thê thực hiện được. Cũng thế, biết đâu 
chúng ta cũng có thể sẵn sàng trao đổi tâm thức 
mình với tâm thức của người khác, nếu việc ấy 
tỏ ra có lợi cho mình (âm thức của người khác 
thông mình hơn tâm thức của mình chẳng 
hạn)? Sự bám víu đó cho thấy chúng ta hình 
dung ra một "cái tôi" tương đối độc lập với thân 
xác và cả tâm thức (một thí dụ thật hết sức đơn 
giản và dễ hiểu: "cái tôi" trú ngụ ở chỗ nào 
trong cơ thể, ở tim, tử chỉ, toàn bộ thân thể hay 
là trong tâm thức? Nếu trao đổi tất cả những 
thứ ấy với người khác thì "cái tôi" hay "lỉnh 


Tu Tuệ 201 





hôn" của mình có còn phải là "của mình" nữa 
hay không? Thế nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục 
nhận thấy "cải tôi" của mình xuyên qua thân 
thể và tâm thức của người khác mà mình muốn 
được trao đổi) Tịch Thiên qua tác phẩm của 
mình đã hùng hồn chứng minh cho thấy là "cái 
tôi" ấy chỉ hiện hữu trong khuôn khổ của một 
sự cầu hợp mà thôi; nó không hề mang một thể 
tính (identity) nào có thể gọi là "cái tôi" thuộc 
bên ngoài thân xác và tâm thức (zó chỉ đơn 
giản là kết quả vận hành của năm thứ cấu hợp 
gọi là ngũ uẩn). 


Những gì vừa được trình bày trên đây 
cho thấy là sự kiện ý thức được sự vắng mặt 
của "cái tôi” sẽ làm giảm bớt đi sự bám víu 
vào "cái tôi” Ấy, nói cách khác là bám víu vào 
cảm tính về sự vững chắc mà chúng ta đã áp 
đặt cho "bản ngã” của mình. Như tôi đã nói 
đến trên đây, sự kiện biết xem tất cả mọi sự 
vật bên ngoài đơn giản chỉ là những phóng 
ảnh của tâm thức - tức có nghĩa là những thứ 
sáng tạo tâm thần mang đây sai lầm - sẽ làm 
giảm bớt đi thật nhiều sự bám víu của chúng 


202 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





ta vào những thứ ấy. Cũng tương tự như thế, 
khi khởi sự nhận biết được sự vắng mặt của 
"cái tôi" mang tính cách độc lập, tự chủ, thì 
sức mạnh bám víu mang tính cách bản năng 


của mình vào "cái tôi” của mình cũng sẽ theo 


đó mà suy yêu dân. 
Tâm thức và do giác 


Tiết 26. (quan điểm Duy Thức) Nếu cho 
rằng một đối tượng ảo giác là một thứ gì đó 
khác với tâm thức thì đấy là một điễu sai; 
hoặc nếu cho rằng nó cũng chỉ đơn thuần 
là tâm thức thì cũng sai nói. 

(quan điểm Trung Quán) Nếu quý vị nói 
rằng tâm thức là thật, làm thế nào đối 
tượng lại có thể mang một bản chất khác 
hơn được, bởi vì theo quý vị thì đối tượng 
không thật? Nếu tâm thức có cùng một bản 
chất với đối tượng mang tính cách không 
thật thì làm sao tâm thức lại có thể thật cho 
được? 


Tu Tuệ 203 





Theo sự khăng định của nhóm Duy Thức, 
thì ảo giác không khác với tâm thức, thế nhưng 
cũng không hoàn toàn giống với nó - ảo giác 
không phải là tâm thức; nó không thuộc cùng 
thể loại với tâm thức, thế nhưng cũng không 
tách rời ra khỏi tâm thức, do đó nó chỉ có thể là 
phóng ảnh của tâm thức mà thôi (các khám phá 
khoa học ngày nay giúp tìm hiểu sự kiện này 
chỉ tiết hơn. Thí dụ đối với thị giác chẳng hạn: 


® 
= xÚf 


chúng ta không "nhìn thấy" một vật thể mà chỉ 
duy nhất "trông thấy" ánh sảng phản chiếu từ 
vật thể ấy hắt vào mắt và lọt vào con ngươi của 
mình, các tỉa sáng ấy xuyên qua thủy tỉnh thể - 
tương tự như xuyên qua ông kinh của một chiếc 
máy ảnh - và tạo ra hình ảnh thụ nhỏ và đảo 
ngược của vát thể rồi in vào võng mạc của mắt. 
Các tia sáng tạo ra hình ảnh thu nhỏ và đảo 
ngược ấy sẽ tác động đến các tế bào nhạy sảng 
của võng mạc, các tế bào này sẽ chuyển các tác 
động ấy thành các tín hiệu điện, các tín hiệu 
này sẽ được truyền lên não bộ nhờ vào các dây 
thân kinh thị giác. Não bộ sẽ phối kiểm và diễn 


204 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





đạt các tín hiệu nhận được để tái tạo lại hình 
ảnh của vật thể mà các tỉa sáng đã phản chiếu 
trên đó. Hai con mắt nhìn một vật thể từ hai 
góc cạnh khác nhau do đó cũng sẽ truyền lên 
não bộ hai hình ảnh hay đúng hơn là hai nhóm 
tín hiệu khác nhau, não bộ tiếp nhán và phối 
kiểm các tín nhiệu truyền lên từ hai mắt để tạo 
ra một hình ảnh nồi tức là "ba chiêu" của vật 
thể. Gần hai ngàn năm về trước Long Thụ và 
Vô Trước không hệ được thừa hưởng những 
hiểu biết khoa học trên đây và do đó dù đã 
phạm vào một vài sai lầm thứ yếu - sẽ giải 
thích bên dưới - thế nhưng cả hai đã đưa ra các 
học thuyết Trung Quán và Duy Thức với nhiễu 
khía cạnh liên quan đến tính cách vô-thực-thể 
của hiện thực mà ngày nay khoa học và triết 
học vẫn chưa theo kịp. Dâu sao những hiểu biết 
khoa học hiện đại mà chúng ta hiện đang có 
cũng đã thừa đủ để chứng mình tính cách ảo 
giác và chủ quan của những vật thể mà chúng 
ta cảm nhận được bằng mắt cũng như các cơ 
quan giác cảm khác). 


Tu Tuệ 205 





Tịch Thiên cho rằng nếu ảo giác chỉ hiện 
hữu bên ngoài thì làm thế nào để có thể xác 
định được rằng đấy là một phóng ảnh của tâm 
thức? Trên một khía cạnh khác, nếu ảo giác 
không hàm chứa một thực tại bên ngoài và chỉ 
đơn giản là sản phẩm của tâm thức thì làm thế 
nào chúng ta có thể xác định được các vật thê 
trong cuộc sống thường nhật dưới dạng hình 
tướng, chẳng hạn như cái lọ, cái bàn có thể hiện 
hữu thật, khi mà quan điểm trên đây (c¿ø học 
phái Duy Thức) xem chúng không hề biểu 
trưng cho một sự hiện thực nào? 


(Thật ra quan điểm của cả hai học phái 


đều đúng: 


a)- quan điểm Trung Quán: vật thể bên ngoài 
đúng thật là "hiện hữu" bởi vì nó phải "có" thì 
ảnh sáng mới có thể phản chiếu - khúc xạ - từ 
vật thể ấy để hướng vào con ngươi và thủy tỉnh 
thể của mắt, và hình ảnh của vật thể ấy do não 
bộ tạo ra chỉ là một ảo giác. Sự kiện một vật 
thể phải có thật trong bối cảnh bên ngoài thì 
ánh sáng mới có thể từ đó phản chiếu vào mắt 


206 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





cho thấy quan điểm của Trung Quán là đúng 
thêm một lần thứ hai. Thế nhưng tại sao Trung 
quản lại cho rằng các vật thể bên ngoài thật ra 
cũng chỉ là ảo giác, vậy đấy có phải là một sự 
mâu thuẫn hay không? Dưới một góc nhìn khác 
thì vật thể bên ngoài dù có thể hiện ra dưới 
dạng hình tướng để ánh sáng phản chiếu vào 
đây, thế nhưng thật ra hình tướng ấy là một thể 
dạng cấu hợp phức tạp và luôn biến động. Sau 
khi não bộ nhận được tín hiệu phái sinh từ hình 
tưởng của vật thể ấy thì vật thể ấy cũng đã đổi 
thay vì bản chất vô thường của nó, và do đó đã 
khiến nó không còn hiện hữu đúng như trước 
nữa, và đấy chính là bản chất ảo giác của nó, 
tóm lại quan điểm này cho thấy Trung Quản 
đúng thêm một lần thứ ba. Tỉnh cách ảo giác và 
"không thật" ấy cũng chính là Tánh Không của 
mọi hiện tượng nói chung. Điều này cho thấy 
toàn bộ quan điểm của Trung Quán về thể giới 
hiện tượng rất chính xác, minh bạch và không 


có gì mâu thuán cả. 


Tu Tuệ 207 





b)- quan điểm Duy Thức: hình ảnh mà mắt 
trông thấy thật ra chỉ là một sự diễn đạt chủ 
quan của tâm thức căn cứ vào các tín hiệu mà 
nó nhận được từ mắt, vì thể những hình ảnh đó 
chỉ là "ảo giác". Điêu này cho thấy quan điểm 
của Duy Thức là đúng. Thế nhưng nếu cho 
rằng có một cơ sở mang tính cách rất "thật" 
đứng ra giữ vai trò chủ động để nhận biết các 
tin hiệu ấy thì không đúng Trì thức 
(consciousness) phát sinh từ sự vận hành của 
năm thứ cấu hợp gọi là ngũ uấn, tất sẽ phải 
mang tính cách cầu hợp và vô thường, nói cách 
khác là nó "không thật". Điêu này cho thấy 
quan điểm của Duy Thức cho rằng trì thức hay 
tâm thức hiện hữu thật là không đúng. Tuy 
nhiên cũng xin hiểu rằng Duy Thức nêu lên một 
thể dạng của tri thức gọi là a-lại-da thức 
(alayavijnana) mang tính cách "rất thật" vì đó 
là "cơ sở" cất chứa và chuyển tải các vết hẳn 
của nghiệp xuyên qua không gian và thời gian. 
Khái niệm về a-lại-da thức cho thấy một sự 
hữu lý nào đó hay ít ra là không hoàn toàn mâu 


208 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





thuần với quan điểm cho rằng duy nhất chỉ có 
tâm thức là thật. Đây là điểm độc đáo và siêu 
việt của Duy Thức). 

Các người thuộc học phái Duy Thức 
khăng định rằng: ngay cả trong trường hợp nếu 
các vật thể bên ngoài chỉ tương tự như ảo giác 
và không hè hiện hữu thì cũng vẫn có thể quan 
sát được chúng. 


Tiết 27. (quan điểm Trung Quản) Quý vị 
cho rằng một vật thể ảo giác, không hàm 
chứa một sự hiện hữu thật, cũng có thể 
nhận biết được: vậy thì một trì thức do 
giác, không thật sự hiện hữu, cũng phải có 
khả năng giúp nó nhận biẾt. 

(quan điểm Duy Thức) Thế giới luân hồi 
được chống đỡ bởi một thứ gì đó có thật 
(tức là tâm thức), nêu không thì thể giới đó 
cũng chỉ là một khoảng không gian trồng 
không (tâm thức tạo ra thể giới, nếu không 
có tâm thức mang tính cách rất thật thì thể 
giới cũng sẽ trồng không hay là không có). 


Tu Tuệ 209 





Tịch Thiên đáp lại rằng cũng tương tự 
như thế, mặc dù tâm thức không hiện hữu trong 
lãnh vực của sự thật tối hậu, thế nhưng chúng ta 
vẫn có thể bảo rằng nó phải là một thứ gì đó có 
thể quán thấy được. Nhóm Duy Thức phản 
kháng lại và cho rằng trên thực tế cõi luân hồi 
phải có một nền tảng mang tính cách thực thể 
và khách quan nào đó, nếu không thì nó cũng 
sẽ chăng khác gì như không gian trống không 
tức là mang tính cách hoàn toàn trừu tượng 
(hay tưởng tượng). Tác giả tập Hành trình đến 
Giác Ngộ lại nhấn mạnh thêm một lần nữa là 
nếu dựa vào quan điểm của những người Duy 
Thức thì chỉ có tâm thức mới hàm chứa một sự 
hiện hữu thật mà thôi. 

Tiết 28. (quan điểm Trung Quán) Tại sao 
một thứ gì đó không thật (cõi luân hôi) khi 
dựa vào một thứ gì khác mang tính cách 
rất thật (tức là tâm thức, bởi vì theo học 
phải Duy Thức duy nhất chỉ có tâm thức 
là thật) lại có thể hàm chứa một chức 
năng nào đó? Vậy tâm thức của quý vị chỉ 
có thể tìm thấy một người bạn đồng hành 


210 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





(compagnon / companion) duy nhất: là hư 
vô. 

Tiết 29. Nếu tắt cả các đối tượng được loại 
bỏ khỏi tâm thức thì tất cả chúng sinh cũng 
sẽ đêu là Phật (bởi vì tính cách nhị nguyên 
- tức chủ thể / đổi tượng - sẽ không còn 
nữa). Do đó nếu bảo rằng tất cả chỉ là tâm 
thức thì phải chăng cũng chỉ là vô ích mà 
thôi? (nếu đã cho rằng tất cả chỉ là tâm 
thức thì tất nhiên sẽ không còn tính cách 
nhị nguyên nữa, và nếu không còn tính cách 
nhị nguyên nữa thì đương nhiên tất cả 
chúng sinh đếu là Phật, vậy bày ra Duy 
Thức để làm gì?) 


Nếu muốn tránh mọi sự mâu thuẫn thì học 
phái Duy Thức bắt buộc phải chấp nhận quan 
điểm cho rằng tâm thức hiện hữu một cách tự 
chủ, không liên hệ gì với bất cứ một đối tượng 
nào khác, bởi vì ở cấp bậc tôi hậu duy nhất chỉ 
có tâm thức là hiện hữu. Nếu đúng thật như thế 
thì điều ấy sẽ gợi lên thể dạng Pháp Thân 
(Dharmakaya / côn gọi là Thân Đạo Pháp hay 
Thân Tối Thượng của một bậc Giác Ngộ), và 


Tu Tuệ 211 





trong thể dạng đó tất cả các quá trình tư duy 
thuộc thế giới bên ngoài đều tan biến hết và 
không còn lưu lại bất cứ một dấu vết nhị 
nguyên nào (dấu vết nhị nguyên có nghĩa là 
dấu vết tạo ra bởi sự phán biệt giữa chủ thể và 
đối tượng và đấy chính là tác động của 
nghiệp). 

Tóm lại nếu những người Duy Thức cho 
rằng ngoài tâm thức ra chăng có gì hiện hữu cả 
thì bắt buộc họ cũng phải chấp nhận rằng trong 
trường hợp đó tâm thức sẽ phải hoàn toàn tự 
chủ và thoát ra khỏi mọi sự tạo dựng nhị 
nguyên, bởi vì những sự tạo dựng ấy chỉ đơn 
giản là ảo giác nên không hề hiện hữu. Vậy nếu 
dựa vào quan điểm ấy thì đương nhiên cũng có 
nghĩa là phải chấp nhận rằng tất cả các chúng 
sinh có giác cảm và hàm chứa một tâm thức 
đều thoát khỏi các thứ cảm nhận nhị nguyên và 
các khái niệm sai lầm: nói cách khác họ đều là 
Phật và đều đạt được sự Giác Ngộ hoàn hảo. 
Thiết nghĩ những gì trình bày trên đây phải 
chăng cũng đã thừa đủ để chứng minh răng các 


212 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





quan điểm của học phái Duy Thức đưa đến 
những kết luận mâu thuẫn và phi lý? 


Phương pháp tiếp cận của Trung Quán 


Tịch Thiên giải thích tại sao nên chọn con 
đường Trung Quán bằng cách nêu lên một sự 
tranh luận làm nỗi bật tính cách ưu việt của học 
phái này. Trước hết ông đưa ra các luận cứ phủ 
nhận quan điểm Trung Quán chủ trương không 
có sự hiện hữu nội tại (sưu đó mới đưa ra các 
luận cứ khác phản biện lại các luận cứ này): 


Tiết 30. (hỏi) Vậy thì khi đã quán thấy được 
tính cách ảo giác của tâm thức thì có phải 
là nhờ đó mà mọi dục vọng cũng sẽ bị loại 
bỏ hay không? Nếu đúng như thể thì nào có 
khác gì như một ảo thuật gia tạo ra một 
người đàn bà do giác và say mê chính 
người đàn bà ấy? (ý nói theo quan điểm 
Trung Quán thì tâm thức chỉ là ảo giác, nếu 
tâm thức chỉ là ảo giác thì dục vọng do tâm 
thức tạo ra cũng phải là ảo giác, và nếu 
đúng như thể thì nào có khác gì như trường 


Tu Tuệ 213 





hợp một ảo thuật gia (tức tâm thức) tạo ra 
một người đàn bà ảo giác (tức dục vọng) và 
say mê người đàn bà ấy, tương tự như tâm 
thức ảo giác bám víu vào đục vọng ảo giác 
do chính nó tạo ra). 


Sau khi nêu lên sự chỉ trích trên đây Tịch 

Thiên phản biện lại bằng câu trả lời dưới đây: 
Tiết 31. (quan điểm Trung Quán) Nhà ảo 
thuật không xóa bỏ được những dục vọng 
phát sinh từ thói quen thưởng nhật xem 
những gì mà mình trông thấy đều đúng là 
thát, và do đó khi nhìn vào sự sáng tạo của 
mình thì vì thói quen nhìn mọi sự vật như là 
thật nên sự phân biệt của hắn còn quá yếu 
(để có thể giúp hắn nhìn thấy tỉnh cách giả 
tạo của người đàn bà do mình sáng tạo ra, 
và do đó đã khiến cho hắn không sao tránh 
khỏi phát lộ cảm tính sỉ mê người đàn bà 
ấy). 

Tịch Thiên cho biết chuyện ấy không phải 
là lạ, ngay cả một ảo thuật gia khi tạo ra một 
người đàn bà ảo giác, đôi khi cũng có thể phát 
lộ những cảm tính dâm ô đối với sự sáng tạo ấy 


214 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





của mình, mặc dù vẫn ý thức được đấy chỉ là ảo 
giác. Các cảm tính đó phát sinh từ các xung 
năng và phản ứng tâm thần theo thói quen sẵn 
có (đã quen với những phản ứng tự động và 
máy móc mang tính cách bản năng, chẳng hạn 
như những cám tính dâm ô trước thân thể của 
người phụ nữ). Ngay cả đối với những người 
dù đã quán nhận được Tánh Không của mọi 
hiện tượng và xem chúng chỉ là ảo giác („ng 
người tu hành chẳng hạn) thễ nhưng họ vẫn 
tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thói quen trước đây 
cho rằng các sự vật và biến cố mang một sự 
hiện hữu nội tại. Đấy chính là hậu quả mang lại 
từ các thói quen do bản năng tạo ra và tồn lưu 
từ hết kiếp này sang kiếp khác. 

Mỗi khi đề cập đến các vấn đề liên quan 
đến chủng tử và những gì tiềm ấn (ức là 
nghiệp) thì thật hết sức hệ trọng phải hiểu rằng 
có hai thể loại vết hằn khác nhau (ức là hai thể 
loại nghiệp). Thê loại thứ nhất là các chủng tử 
làm dấy lên trong tri thức một số xung năng đã 
được ghi khắc từ trước; thể loại thứ hai là các 
xu hướng tiềm ấn tồn lưu trong tâm thức dưới 


Tu Tuệ 215 





hình thức các sơ đồ quen thuộc (schéớmas 
habituels / habitual or accustomed pafterns / có 
thể hiểu như những phản ứng tự động và quen 
thuộc mang tính cách bản năng của tâm thức), 
chúng sẽ ảnh hưởng đến sự cảm nhận và cả 
cách hành xử của chúng ta (có nghĩa là các 
chủng tử và các xu hướng bản năng tiềm ấn 
trong tâm thức - nói chung là hai thể loại 
nghiệp - sẽ tạo ra các tác động ảnh hưởng đến 
sự cảm nhận, tác ý và các cách hành xử trong 
cuộc sống thường nhật của chúng 1a). 


Tịch Thiên cho biết rằng khi nào đã cảm 
nhận được Tánh Không một cách thường xuyên 
thì chúng ta cũng sẽ dần dần loại bỏ được tác 
động của những phản ứng bản năng quen thuộc 
trên đây. Khi nào sự bám víu vào các xúc cảm 
cực đoan (sự thèm muốn, sỉ mê, giận đữ...) đã 
bị loại trừ thì các xu hướng mang tính cách nhị 
nguyên và bám víu cũng sẽ theo đó mà biến 
mất (nói cách khác là hóa giải được tác động 
phát sinh từ các xung năng của nghiệp). Do đó 
nếu biết cố găng triển khai thường xuyên sự 
hiểu biết sâu xa ấy thì rồi chúng ta cũng sẽ có 


216 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





thể loại bỏ được các thứ xu hướng quen thuộc 
khích động chúng ta bám víu vào ý nghĩ về sự 
hiện hữu nội tại. 

Điều quan trọng hơn hết là phải loại bỏ tận 
gốc rễ vô minh căn bản và phải thực hiện cho 
bằng được Tánh Không dưới thể dạng tinh tế 
nhất của nó, có nghĩa là phải phủ nhận toàn bộ 
các cấp bậc hiện thực mang tính cách thực thể 
và nội tại. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là 
chớ bao giờ để cho việc thực hiện Tánh Không 
còn bị khiếm khuyết, không như trường hợp 
của học phái Duy Thức (uấn còn coi tâm thức 
là thi). Những người Duy Thức không công 
nhận sự hiện thực của thế giới bên ngoài và cho 
rằng chỉ có tâm thức (spirit hay là tri thức 
(consciousness) là hàm chứa một thể dạng hiện 
thực tuyệt đối nào đó, và cũng vì thế mà họ vẫn 
còn duy trì một cơ sở vững chắc để bám víu 
vào đấy (ghỉ chú trên đây về thị giác cho thấy 
quan điểm của Duy Thức thật hết sức đúng khi 
xem thế giới bên ngoài hoàn toàn là ảo giác, 
bởi vì đấy chỉ là những tạo tác tâm thân ở bên 
trong tâm thức khi não bộ nhận được các tín 


Tu Tuệ 217 





hiệu. Thế nhưng trên thực tế đối tượng của sự 
tạo tác ấy phải "có thật" ở bên ngoài để các tia 
sáng rọi vào và hắt các tia khúc xạ vào mắt. Do 
đó thể giới bên ngoài không hoàn toàn là vô 
thực thể, và chính đấy là sự "khiếm khuyết" của 
Duy Thức. Vô Trước thành lập học phái Duy 
Thức vào thế kỷ thứ IV tức là cách nay đã mười 
bảy thế kỷ, khi đó các hiểu biết khoa học trên 
đây chưa có, tuy thể ông cũng đã nhìn thấy tỉnh 
cách tạo dựng của những hình ảnh bên trong 
tâm thức về thế giới bên ngoài, điu ênày đáng 
đề cho chúng ta khâm phục. Dâu sao Duy Thức 
cũng đã góp phần không nhỏ vào việc tìm hiểu 
trì thức thật chỉ tiết. Theo học phải này thì tri 
thức gôm có tám thể loại, và thể loại tỉnh tế và 
sâu kín nhất gọi là  a-lại-da-thức 
(alayavbnana), có thể tạm hiểu như "tiềm thức" 
trong ngành tâm lý học hiện đại. Nghĩa từ 
chương của chữ này là "trì thức căn bản cho 
tất cả", alaya có nghĩa là kho cất chứa, chữ 
Himalay (Hy-mã-lạp sơn) là do chữ này mà ra 
và có nghĩa là "nơi cất chứa" tuyết. A-lại-da 
thức mang tính cách "rất thật" vì đấy chính là 


218 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





cơ sở tiếp nhận và tôn lưu các vết hăn của 
nghiệp. Cải tôi hay cải ngã (atman) mang tính 
cách phi-cá-thể, phi-thời-gian nhưng lại hàm 
chứa một đặc tính thực thể (substamfial) nào 
đó, trải lại a-la-da thức thì hoàn toàn phỉi-cá- 
thể, phi-thời-gian và phi-thực-thể. Vô Trước 
hình dung a-lại-da thức như một dòng luán lưu 
bất tận giữ vai trò cất chứa và chuyển tải các 
vết hăn của nghiệp trong kiếp sống hiện tại và 
tiếp tục luân lưu từ kiếp sống này sang kiếp 
sống khác. Đó là những gì "rất thật" trong tâm 
thức của mỗi cá thể. Tóm lại mỗi học phái đếu 
đưa ra một số quan điểm mang ít nhiễu "vững 
chắc" nhằm góp phần mô tả, giải thích và triển 
khai giáo huấn của Đức Phật ngày càng sâu 
rộng hơn). 


Chi phái Trung Quán - Y Tự Khởi Tông 
(Madhyamika - Svatantrika) tiến xa hơn một 
bước so với học phái Duy Thức khi chi phái 
này cho rằng tâm thức và cả các đối tượng bên 
ngoài đều không hàm chứa bất cứ một sự hiện 
hữu mang tính cách thực thể nào cả (các vật thể 
phản chiếu ảnh sáng giúp mắt tạo ra các tín 


Tu Tuệ 219 





hiệu, não bộ diễn đạt các tín hiệu nhận được và 
biến chúng thành những hình ảnh tâm thần. 
Thế nhưng các vật thể ấy thật ra cũng là ảo 
giác bởi vì chúng luôn biển động, lúc thì hiện 
hữu, lúc thì biến mất). Tuy nhiên chi phái này 
vẫn còn công nhận một hình thức tính tế nào đó 
về hiện thực nội tại của tâm thức và cả đối 
tượng của nó nữa; do đó sự hiểu biết Tánh 
Không của chi phái Trung Quán - Y Tự Khởi 
Tông vẫn chưa hoàn toàn đạt đến chỗ tột cùng. 


Chi phái Trung Quán - Cụ Duyên Tông 
(Madhyamika - Prasangika) phủ nhận tất cả 
mọi hình thức hiện thực nội tại, điều đó cho 
thấy quan niệm về Tánh Không của chi phái 
này hoàn hảo và trọn vẹn hơn, tránh khỏi bất cứ 
một xu hướng bám víu nào vào các hiện tượng 
và xem chúng là tuyệt đối. Đấy chính là cách 
hiểu biết đúng đắn nhất về Tánh Không. 

Tịch Thiên đưa ra tiết sau đây nhằm nhắc 
nhở chúng ta phải luôn nghĩ đến bản chất Tánh 
Không của mọi hiện tượng: 


220 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tiết 32. Khi nào ý nghĩa của sự trồng không 
đã thấm nhuần trong từng tư duy của chúng 
fa thì thói quen xem các hiện tượng hàm 
chứa một sự hiện hữu thật cũng sẽ biến 
mất; nếu thường xuyên tự nhắc nhở mình 
rằng mọi sự đêu không thật, thì ngay cả ý 
nghĩ về Tánh Không rồi cũng sẽ dân dân 
biển mất khỏi tâm thức mình (tức là nhìn 
thấy Tánh Không của tất cả mọi hiện tượng 
một cách tự nhiên, không cần phải nhắc 
nhở mình là các hiện tượng ấy trồng không, 
cũng không cân phải lý luận hay phân tích 
mới có thể quán thấy được Túnh Không của 
chúng). 


Tịch Thiên khuyên chúng ta không được 
vật thể hóa (réjfier / reijfy / có nghĩa là cụ thể 
hóa một thử gì đó thật trừu tượng nhằm giúp 
cho sự quản nhận được dễ dàng hơn) Tánh 
Không, bởi vì chúng ta cũng có thể nghĩ rằng 
Tánh Không là một thứ gì đó mang tính cách 
tuyệt đối, dù rằng tất cả mọi vật thể và sự kiện 
đều hoàn toàn trống không về sự hiện hữu nội 
tại (sự trồng không hay vắng mặt của sự hiện 


Tu Tuệ 221 





hữu nội tại không phải là một "thể dạng” hay 
một "đặc tính" mang tính cách tuyệt đối của 
hiện fhực). Tuy nhiên Tịch Thiên cũng cho biết 
rằng khi nào sự quán thấy Tánh Không đã trở 
nên hoàn hảo thì ngay cả thói quen vật thể hóa 
Tánh Không và hình dung nó như một thứ gì 
mang tính cách tuyệt đối cũng sẽ biến mất. Mặc 
dù có đôi chút khác biệt giữa hai cách diễn đạt 
của Khentchen Kunzang Palden và Minyak 
Kunzang Seunan về điểm trên đây, thế nhưng 
sau cùng cả hai đều đưa ra các nhận xét tương tự 
nhau: sự thực hiện hoàn hảo về Tánh Không sẽ 
không cho phép chúng ta quán nhận nó như một 
sự hiện hữu thật (nói cách khác là phải quản 
nhận được Tánh Không của Tánh Không). 
Trong hai tiết sau đây Tịch Thiên sẽ chứng minh 
cho thấy răng việc thiền định về Tánh Không sẽ 
giúp chúng ta đạt được thể dạng phi-khái-niệm 
(vượt thoát khỏi thể giới quy ước). 


Tiết 33. Khi chúng ta cho rằng không có gì 
hiện hữu cả thì ngay cả đổi tượng của sự 
tiếp cận ấy - tức có nghĩa là chính hiện thực 
- cũng sẽ không thể nào có thể nhận biết 


222 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





được. Vậy thì sự phi-hiện-thực khi đã mắt 
hết cơ sở chống đỡ nó thì nó sẽ hiện ra 
trong tâm thức như thể nào? 


Tiết 34. Khi không còn một thể dạng hiện- 
thực hay phi-hiện-thực nào hiện ra trong 
tâm thức thì mọi phương cách tiếp cận (tìm 
cách năm bắt) cũng sẽ không còn nữa và 
nhờ đó tri thức sẽ được giải thoát khỏi mọi 
khái niệm và sẽ lắng xuống (cũng xin nhắc 
lại là theo huyền thoại thì khi Tịch Thiên 
giảng đến câu này thì bất thần bay bồng lên 
không trung và đứng lơ lửng bên cạnh Bồ- 
tát Văn Thù). 


Đứng vào vị thế Trung Quán, Tịch Thiên 
công nhận sự vững chắc của tất cả các quy ước 
thuộc thế giới tương đối - chắng hạn như quy 
luật nguyên nhân hậu quả và việc tu tập có thể 
mang lại hiệu quả giúp cho người tu tập vượt 
thoát khỏi chu kỳ hiện hữu (ức là vòng luán 
hồi). Điều ấy nào có khác gì với những người 
chủ trương thuyết Duy Thực (Realisrm / còn gọi 
là chủ nghĩa hay chủ thuyết Hiện Thực, trong 
số này gồm một vài chỉ Phái Phật Giáo xưa và 


Tu Tuệ 223 





hấu hết các tín ngưỡng thời bấy giờ) khi họ chủ 
trương mọi vật thể và sự kiện hiện hữu đích 
thật và đồng thời cũng nói đến con đường đưa 
đến sự giải thoát hoàn toàn và khả năng giúp 
đạt được mục đích đó. Theo tác giả của tập 
Hành trình đến Giác Ngộ thì dù cho rằng trên 
phương diện tối hậu không có bất cứ một thứ gì 
mang bản chất hiện thực và nội tại, thì quan 
điểm ấy cũng không phải là một sự trở ngại khi 
nêu lên việc thực hiện Phật Tính (một mặt thì 
không chấp nhận bất cứ øì hiện hữu, một mặt 
thì chủ trương việc tu tập sẽ giúp đạt được Phật 
Tỉnh, vậy đấy có phải là một sự mâu thuẫn hay 
không ?); điểm này sẽ được trình bày trong các 
tiết sau đây: 


Tiết 35. Cũng chăng khác gì như một tảng 
đá mẫu nhiệm hay một gốc cây linh thiêng 
giúp thực hiện những lời cầu xin của chúng 
sinh, chư Phát cũng có thể hiển lộ được (tức 
là các vị Bồ-tát có thể phát hiện được Phật 
Tính và trở thành Phát) nhở vào những lời 
ước nguyện mang lại sự an lành cho tất cả 
chúng sinh. 


224 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tiết 36. Tuy rằng vị tu sĩ Bà-la-môn Shanku 
đã qua đời từ lâu thế nhưng ngôi Chùa Ca- 
lâu-la (Garuda) do ông ta để lại vẫn tiếp tục 
chữa lành những người uống nhằm thuốc 
độc hoặc bị tai ương. 


Tiết 37. Cũng tương tự như thế ngôi Chùa 
do những vị Chiến Thắng (những vị Bồ-tát 
đắc đạo đã chiến thắng được vô mình) lưu 
lại vẫn tiếp tục bảo toàn được hiệu quả của 
những lời ước nguyện của họ trước đây 
trên đường tu tập hướng về Giác Ngộ, dù 
các vị Bồ-tát ấy đã hoàn toàn tịch diệt. 


Tịch Thiên tự đặt mình vào vị trí những 
người phản kháng lại ông bằng cách nêu lên 
câu hỏi sau đây: 

Tiết 38 a,b (quan điểm Thanh Văn Thừa - 
Sharavaka) Làm thể nào mà việc thờ phụng 
một người mà tw duy không còn bị tản mạn 
nữa (tức là Đúc Phật, một người đã thực 
hiện được sự chú tâm tôi thượng và loại bỏ 
được các f duy tản mạn / pensées 
discursives / discursives thoughts) lại có thể 
mang lại hiệu quả? 


Tu Tuệ 225 





Tịch Thiên đáp lại câu hỏi trên đây như 
Sau: 


Tiết 38 c,d. (quan điểm Trung Quán) Như 
đã được nói đến trên đây: thờ phụng một 
vị Phát còn sống hay một vị Phát đã tịch 
diệt thì cũng chẳng có gì khác nhau. 


Tiết 39. Dù có cho rằng những điều đạo 
hạnh biếu trưng bởi Phật Tính chỉ toàn là 
ảo giác đi nữa, hoặc là theo quan niệm của 
quý vị (những người Duy Thực) cho rằng 
những điều ấy là thật đi nữa, thế nhưng 
kinh sách đều xác nhận rằng dù trong bất 
cứ trưởng hợp nào và dù có xem Đức Phật 
là thật hay không thật, thì kết quả mang lại 
cũng sẽ giống như nhau (dù Đức Phật và 
Phật Tính chỉ là ảo giác theo quan điểm 
của Trung Quan, hay là tất cả những thứ ấy 
là thật theo quan điểm của Duy Thực 
(Realism), thì việc tu tập cũng vẫn đưa đến 
sự Giác Ngộ như nhau. Tuyệt vời thay cẩu 
kết luận của Tịch Thiên nêu lên rong tiễt 
39 trên đây, sau khi bài bác chủ thuyết Duy 


226 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Thực (Realism, chương IV) và cả học thuyết 
Duy Tám (Citamatra, chương Ứ). 


THIÊN ĐỊNH 


Đến đây, chúng ta hãy dành ra vài phút 
để thiên định. Chúng ta hãy hình dung mình 
đang phát lộ một xúc cảm thát mạnh, chẳng 
hạn như đang nồi cơn thịnh nộ hay đang bám 
víu vào một người nào đó, và chúng ta tưởng 
tượng xem các phản ứng của mình đổi với 
người ấy dưới sự chỉ phối của những thứ xúc 
cảm trên đây sẽ như thể nào. Sau đó chúng ta 
hãy so sảnh các cảm tính ấy với các cảm tính 
mà mình cảm nhận được đổi với các người 
khác trong những lúc bình thưởng. Sự so sảnh 
ấy sẽ giúp chúng ta theo dõi được quá trình 
tâm lý liên hệ đến những xúc cảm bấn loạn cực 
mạnh, chẳng hạn nhự sự giận đữ, và nhở đó 
chúng ta cũng sẽ hiểu được tại sao sự kiện bắảm 
víu vào một vài đặc tính chủ quan đã được “cụ 


Tu Tuệ 227 





thể hóa" (réifier / reify) mà chúng ta cố tình áp 
đặt cho một người nào đó lại là nguồn góc 
mang lại mọi thứ đớn đau và khổ nhọc cho 
mình. 


6 
Tính cách đích thật của Đại Thừa 


Tạo ra nguyên nhân mang lại hạnh phúc 


Trong tập Dân nhập về Con Đường Trung 
Quán (Madhyamakavaara / Nhập Trung 
Luận), Nguyệt Xứng (Chandrakirti) khắng định 
rằng thế giới, trong đó gồm chúng sinh có giác 
cảm và môi trường sống của các chúng sinh ấy, 
là kết quả phát sinh từ một tông thê kết hợp bởi 
vô số nguyên nhân và điều kiện. Khi nói lên 
điều ấy Nguyệt Xứng muốn nhân mạnh đến sự 
kiện là nghiệp (karma) của chúng sinh là do rất 
nhiều nguyên nhân và điều kiện tạo ra. Mỗi cá 
thể (con người và sinh vật nói chung) sinh ra 
trong thế giới, tan rã vả chấm dứt sự hiện hữu 
của mình - nếu nhìn vào chuỗi níu kéo liên tục 
(continuum) của các nguyên nhân và điều kiện 


Tu Tuệ 229 





(điểu kiện ở đây có thể hiểu như là cơ đuyên) 
thì chúng ta sẽ nhận thấy ngay đấy chính là 
nghiệp (và dòng níu kéo đó chính là sự luân lưu 
của nghiệp), và nghiệp thì cũng có thể là tiêu 
cực hay tích cực. Nghiệp tàng ân bên trong tâm 
ý và xu hướng của một cá thể, tức là những gì 
phản ảnh thể dạng tâm thức của cá thể ấy. 
Chúng ta đều hiểu rằng một thể dạng tâm thức 
bình lặng và cảnh giác sẽ mang lại các cảm 
nhận an bình và tích cực, trái lại một thể dạng 
tâm thức mang một xung năng tiêu cực tất sẽ 
đưa đến những cảm nhận đau buồn và khổ sở. 
Có rất nhiều kinh sách khác nhau ghi chép lại 
lời của Đức Phật dạy rằng tâm thức chính là kẻ 
sáng tạo ra tất cả chúng sinh có giác cảm, cõi 
luân hồi (samsara) và cả niết bàn (mirvana). 
Thật vậy, dưới một góc nhìn nào đó tâm thức 
quả đúng là kẻ sáng tạo ra luân hồi và cả niết 
bàn (&kJ tâm thức cảm nhận được sự an bình và 
phúc hạnh thì đấy là niết bàn, khi nó cảm nhận 
được sự đớn đau và sợ hãi thì đấy là cõi luân 
hồi). 


230 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Tất cả mọi cá thể đều bình đẳng với nhau 
trên phương diện mong cầu hạnh phúc và lẫn 
tránh khổ đau. Nếu muốn thực hiện được ước 
vọng đó thì phải tạo ra các nguyên nhân và điều 
kiện nào mang lại hạnh phúc, và đồng thời phải 
loại bỏ các nguyên nhân và điều kiện nào đưa 
đến khổ đau và lo buồn. Đấy cũng chính là cốt 
lõi của việc tu tập Đạo Pháp. 


Thể dạng tâm thức của chúng ta đang 
trong lúc này - có nghĩa là đang được hạnh 
phúc hay phải lo buồn, hoặc bất cứ một thể 
dạng xúc cảm nào khác - là do nhiều yếu tô tạo 
ra, các yêu tô ấy lắm khi cũng chỉ đơn giản liên 
quan đến thân xác, chắng hạn như cảm thấy 
mệt mỏi hay thoải mái. Tuy nhiên cũng có vô 
số các quá trình tư duy khác không nhất thiết là 
tùy thuộc vào các điều kiện vật chất. Nói một 
cách vắn tắt là phải biến cải nội tâm mình mới 
có thể mang lại những thể dạng tâm thức mà 
mình mong muốn. 

Khi đề cập đến tâm thức (spirit) hay tri 
thức (consclousness) thì chúng ta phải gạt bỏ 
ngay ý nghĩ cho đấy là một thứ gì đó mang một 


Tu Tuệ 231 





thể tính độc lập và toàn diện (monolithic / toàn 
khối, đơn thuần, độc tôn..., tóm lại là không nên 
nghĩ rằng tâm thức hay tri thức mang tính cách 
thuân nhất, chuyên biệt, biểu trưng cho một 
"cái ngã" hay một "cái tôi" nào đó). Nếu có vô 
số các chủ đề để suy tư thì cũng có vô số các 
thể dạng tri thức hiện ra trong thế giới nội tâm 
của mình, tức là các xu hướng tâm thần khác 
nhau, thí dụ như các thể dạng tâm thức, các quá 
trình tư duy, v.v... (nói cách khác là nếu có vô 
số chủ đê khiến chúng ta phải quan tâm đến 
chúng thì cũng sẽ có vô số những thể dạng tri 
thức phát sinh trong nội tâm của mình liên 
quan it nhiễu đến các chủ đê ấy. Một cách tổng 
quát tâm thức là một guông máy vận hành thật 
phức tạp và đa dạng) Đôi với các vật thê vật 
chất bên ngoài, chúng ta có thể nhận thấy dễ 
dàng một số mang lại lợi ích và một số khác thì 
có hại; sự phân biệt đó, một mặt sẽ giúp chúng 
ta biết tránh xa những thứ nguy hiểm và một 
mặt tìm cách làm gia tăng thêm hiệu quả của 
những thứ mang tiềm năng tích cực. Cũng 
tương tự như thế, đối với thế giới nội tâm - và 


232 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





nhờ vào khả năng biết phân biệt ấy - chúng ta 
biết lựa chọn các thể dạng tâm thức nào cần 
phải phát huy nhằm mang lại cho mình chắng 
những một sự thanh thản ngăn hạn, mà còn tạo 
ra trong lầu dải các thể dạng tâm thần tích cực 
và hạnh phúc hơn. 


Một số các tư duy và xúc cảm có thể bất 
thần tạo ra cho chúng ta những bấn loạn tâm 
thần đưa đến một tâm trạng tiêu cực. Một SỐ 
ngay khác trong lúc đầu có thể mang lại các 
cảm tính thích thú hay hạnh phúc, thế nhưng 
sau đó thì bản chất tàn phá của chúng cũng sẽ 
hiện ra. Vì thế quả là một điều hệ trọng là phải 
nhận ra các thể dạng tâm thần nào mang tính 
cách nguy hại và các thê dạng nào lợi ích. 


Ngay cả đối với các thể dạng tâm thần lợi 
ích thì chúng ta cũng phải phân biệt xem những 
thứ lợi ích nào có tính cách ngắn hạn và những 
thứ lợi ích nào lâu bền hơn. Khi phải lựa chọn 
thì không được đắn đo gì cả, phải chọn ngay 
những lợi ích lâu dài. Một vài thể dạng tâm 
thức lúc đầu có thể mang lại cho mình ít nhiều 
bực bội, những điều không vừa ý hoặc không 


Tu Tuệ 233 





thích thú gì cả. Thế nhưng nếu biết giữ sự bình 
thản để đương đầu với chúng - sẵn sàng giải 
quyết những khó khăn xảy đến - thì chúng ta 
cũng sẽ cải thiện được hoàn cảnh đó hầu mang 
lại cho mình những thể dạng tâm thức thăng 
bằng và hạnh phúc hơn. Khi nào biết cân nhắc 
giữa những hiệu quả ngắn hạn và lâu dài thì khi 
đó chúng ta mới có thể phát huy được những 
thể dạng tâm thức tích cực, mang lại những hậu 
quả mà mình mong đợi. 


Khi cần phải chọn lựa giữa các hành động 
và những thê dạng tâm thức nảo nên thực thi và 
các hành động cũng như các thể dạng nào nên 
loại bỏ, thì phải hết sức thận trọng. Khả năng 
biết phân biệt và chọn lựa dựa vào các tiêu chuẫn 
khác nhau thường được gọi là “#¡ (hức phân 
biệt” (consclence discriminanfe / discriminating 
awareness / sự nhận thức mang tính cách phân 
biệ¡), là một trong những nét tiêu biểu nhất của 
loài người. Mặc dù tất cả chúng sinh có giác cảm 
đều ngang hàng với nhau trên phương diện mong 
cầu từ bản năng đạt được hạnh phúc và tránh 
khỏi khổ đau, thế nhưng chỉ có con người là có 


234 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





nhiều khả năng hơn cả, tức biết cân nhắc giữa 
những hậu quả ngăn hạn và lâu dài. Nhờ vào khả 
năng biết suy nghĩ bao quát hơn nên con người 
cũng phát huy được một tiềm năng to lớn hơn 
giúp họ thực hiện những hoài bão của họ. 


Trong số các thể loại tri thức phân biệt 
(discriminating awareness / sự nhận thức phân 
biệ¡) thì thể loại giúp quán thấy được bản chất 
tối hậu của hiện thực là hệ trọng hơn cả - và 
đấy cũng chính là khả năng giúp thực hiện 
Tánh Không. Có rất nhiều phương pháp không 
quá tầm với của chúng ta thế nhưng lại có thể 
giúp chúng ta phát huy được sự hiểu biết tối 
thượng ấy. Một trong trong số các phương pháp 
quan trọng nhất là cách nghiên cứu kinh sách 
giải thích về triết học Tánh Không, và đấy cũng 
là những gì sẽ được trình bày trong quyền sách 
này. 


Hai nền văn hóa về sự hiểu biết mang 
hai khuynh hướng khác nhau 


Tu Tuệ 235 





Một cách tổng quát và trong lãnh vực hiểu 
biết trí thức, chúng ta có thể cho rằng các triết 
gia Đông Phương quan tâm nhiều hơn đến việc 
tìm hiểu bản chất của thế giới nội tâm - nhất là 
đối với tín ngưỡng Phật Giáo - trong khi đó nền 
văn hóa Tây Phương lại có vẻ chú trọng đến 
việc tìm hiểu thế giới bên ngoài nhiều hơn. Do 
đó chúng ta có thể nghĩ rằng Đông Phương và 
Tây Phương có hai nên văn hóa khác biệt nhau, 
và đặt những tầm quan trọng khác nhau về thế 
giới nội tâm cũng như thế giới bên ngoài. Nếu 
đã là con người thì chúng ta cũng nên tìm hiểu 
cả hai. 

Ở thế giới Đông Phương khoa học và kỹ 
thuật không được phát triển đúng mức. Trái lại 
ở Phương Tây nền văn hoá trí thức hướng vào 
việc khám phá thế giới bên ngoài lại được chú 
trọng hơn, và cũng chính vì thế nên các ngành 
tâm lý học và khoa học nhân văn của Phương 
Tây còn ở vào tình trạng mới mở mang (#gành 
tâm lý học hiện đại của Tây Phương chỉ mới 
bắt đầu được hình thành vào cuối thể kỷ XIX và 
đấu thế kỷ XX với Sigmund Freud và Carl 


236 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Jung, trong khi dó các khía cạnh tâm lÿ học và 
phán tâm học trong giáo lý Phát Giáo đã được 
Đức Phật nói đến hơn hai ngàn năm trăm năm 
trước, và Vô Trước cũng đã thiết lập học phái 
Duy Thức từ thể kỷ thứ IU). Tóm lại Đông 
Phương phải cố gắng hơn về khoa học và kỹ 
thuật (chẳng hạn như trường hợp của Nhật Bản 
và Hàn Quốc), thễ giới Tây Phương ngược lại 
cần phải phát triển thêm về sự hiểu biết tâm 
linh, tức là phải tìm hiểu tri thức và khái niệm 
về "cái tôi" (ức "cái ngã") là gì (tiếc thay có 
một số quốc gia Đông Phương vẫn chưa nhìn 
thấy điều đó, có nghĩa là thay vì một mặt phải 
biết khai thác gia tài có sẵn của mình là những 
sự hiểu biết thuộc lãnh vực tâm linh tức là cũng 
có nghĩa là những gì liên hệ đến tín ngưỡng và 
đạo đức, và một mặt phải dồn mọi nỗ lực vào 
việc bắt kịp Tây Phương trên phương diện khoa 
học và kỹ thuật, thì lại cứ tiếp tục quan tâm 
đến những vấn đề thiển cận, thấp kém, không 
mang một giả trị đạo đức cũng như tỉnh thân 
nào cả, hấu giúp xứ sở bắt kịp đà tiến hóa 
chung của nhán loại). 


Tu Tuệ 257 





Điều này cho thấy tại sao lại có rất nhiều 
người Tây Phương quan tâm đến các tôn giáo 
Đông Phương đến thế. Sự quan tâm đó không 
nhất thiết chỉ nhằm vào mục đích tìm kiếm một 
con đường tâm linh cho cá nhân mình mà thật ra 
đã được thúc đây bởi sự tò mò mang tính cách 
trí thức (nhiêu học giả và triết gia Tây Phương 
không phải là người Phật Giáo thế nhưng họ rất 
say mê trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Phật 
Giáo). Theo tôi thì điều này rất chính đáng, bởi 
vì khi nghiên cứu những gì khác hơn với các 
quan điểm có sẵn của mình sẽ giúp mình khám 
phá ra những tầm nhìn mới góp phân tái tạo lại 
thế giới - và cả cuộc đời của chính mình nữa 
(khi nhìn vào sự hăng say đó của người Tây 
Phương thì chúng ta, những người Á Châu 
trong một số quốc gia, nên ý thức rằng không 
nên khư khư ôm lấy quan điểm của mình mà 
phải nhìn vào những đường hướng tiến bộ 
chung của cả thể giới hấu giúp mình nhận thấy 
những sai lẫm của mình nhằm đưa dân tộc và 
quê hương mình không đi ngược lại đà tiễn hóa 
chung của nhán loại). 


238 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





BINH GIẢI 


Tính cách dích thật của Đại Thừa và 
Tánh Không 


Đến đây chúng ta lại tiếp tục bình giải một 
phân đoạn phụ trong tác phẩm của Tịch Thiên 
bắt đầu từ tiết 40. Trong phân đoạn phụ này 
Tịch Thiên nói đến sự cần thiết phải thực hiện 
Tánh Không nếu muốn đạt được sự giải thoát 
khỏi chu kỳ hiện hữu hay cõi luân hồi, tức là 
những gì đối nghịch lại với sự Giác Ngộ hoàn 
hảo. Hai cách bình giải của Phật Giáo Tây Tạng 
đã được nói đến trên đây phân chia phân đoạn 
này theo hai cách khác nhau. 


Khentchen Kunzang Palden trong tập bình 
giải của mình cho biết rằng bắt đầu từ phân 
đoạn này cần nhất phải nêu lên vấn đề đích thật 
của Đại Thừa. Trái lại đối với Minyak Kunzang 
Seunam thì phải chứng minh cho thấy là việc 
thực hiện Tánh Không là điều tối cần thiết, dù 


Tu Tuệ 239 





chỉ đơn giản ước mong thoát khỏi cõi luân hồi 
cũng thế (muốn đạt được sự Giác Ngộ phải 
phát huy trí tuệ tức là phải thực hiện được 
Tánh Không, trong khi đó việc tu tập nhằm vào 
mục đích thoát khỏi vòng luân hồi sẽ không cần 
đến trí tuệ và cũng có nghĩa là không cần đến 
sự hiểu biết Tánh Không). Sự khác biệt giữa hai 
quan điểm trên đây (của hai nhà sư Tây Tạng) 
về phân đoạn này tất nhiên sẽ đưa đến hai cách 
bình giải khác nhau. 

Cách lập luận được trình bày dưới đây sẽ 
làm nổi bật tầm quan trọng trong việc tìm hiểu 
Tánh Không do nhóm Trung Quán chủ trương. 
Tịch Thiên trước hết tự đặt mình vào vị trí của 
những người chống đối lại quan điểm này bằng 
cách đưa ra câu hỏi như sau: "Trong phạm vi 
của quan điểm cho rằng chỉ cần suy nghiệm về 
Bốn Sự Thật Cao Quý (7 Diệu Đố) cũng đủ để 
đạt được sự giải thoát khỏi vòng luân hồi, thì 
tất nhiên chỉ cần thấu hiểu được Bốn Sự Thật 
ấy cũng là đủ, nào có cần đến việc thực hiện 
Tánh Không đề làm gì?". 


240 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tiết 40. (quan điểm Đại Tỳ Bà Sa Luận - 
Vaibhashika - một tông phải xưa của Tiểu 
Thừa) Nếu đạt được sự giải thoát bằng 
cách quán thấy Tứ Diệu Để thì sự quản 
thấy Tánh Không sẽ chẳng còn ích lợi gì 
nữa? 


(quan điểm Trung Quán) Bởi vì, theo kinh 
sách (kinh Bát Nhã Ba-la-mát-da) thì 
không thể nào đạt được sự Giác Ngộ bên 
ngoài con đường đó. 

Tịch Thiên đáp lại như sau: theo kinh sách 
ghi chép thì chính Đức Phật cũng đã từng nói 
rằng nếu không bước vào con đường tu tập 
Tánh Không, thì sẽ không thể nào đạt được sự 
giải thoát khỏi chu kỳ hiện hữu - kinh sách mà 
Tịch Thiên muốn nói đến chính là bộ kinh Đại 
Thừa Hoàn Thiện Trí tuệ (Prajnaparamta / 
Kinh Bát Nhã Ba-la-mát-äa). 


Trong kinh này Đức Phật giảng rằng khi 
nào vẫn còn xem mọi hiện tượng hàm chứa 
một sự hiện hữu thật thì sẽ không sao có thể 
tìm thấy sự giải thoát. Dù chỉ muốn đạt được 


Tu Tuệ 241 





thể dạng niết bàn đi nữa thì nhất thiết cũng 
phải thực hiện Tánh Không. Dầu sao đi nữa, 
nếu muốn chủ trương quan điểm đó thì nhất 
thiết phải chấp nhận kinh sách Đại Thừa là 
giáo huấn đúng thật của Đức Phật. 


Các tông phái Phật Giáo khác chăng hạn 
như Tiểu Thừa vẫn thường nêu lên sự nghi ngờ 
về tính cách đích thật của kinh sách Đại Thừa, 
và không cho răng các kinh sách ấy đã ghi chép 
lại những lời giảng của Đức Phật. Vì thế nên 
Tịch Thiên đã dồn tất cả nỗ lực vào việc chứng 
minh tính cách đích thật của kinh sách Đại 
Thừa. Những người không chấp nhận quan 
điểm này đưa ra những lời bài bác qua tiết sau 
đây: 

Tiết 41. (quan điểm Đại Tỳ Bà Sa Luận,) 
Thế nhưng (kinh sách) Đại Thừa không hề 
được chứng mình (là đích thát). 

(quan điểm Trung Quán) Thế thì kinh sách 
của quỷ vị có được chứng mình (là đích 
thật) hay không ? 


242 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





(quan điểm Đại Tỳ Bà Sa Luận) Chính quỷ 
vị đã chấp nhận cả hai loại kinh sách kia 
mà (Phật Giáo Đại Thừa chấp nhận tính 
cách đích thật của cả hai loại kinh sách 
Tiểu và Đại Thừa). 

(quan điểm Trung Quản) Vậy thì có phải là 
trước chúng tôi các kinh sách ấy chưa được 
chấp nhận? 


Tịch Thiên đáp lại sự chỉ trích trên đây 
bằng cách nêu lên câu hỏi như sau: "Quý vị 
chứng minh (ính cách đích thát của) tông phái 
của quý vị như thế nào?". Câu này muốn nói là 
những người Trung Quán cũng nghi ngờ cả 
nguồn gốc của cả kinh sách Tiểu Thừa. Những 
người Đại Tỳ Bà Sa Luận cho biết rằng kinh 
sách Tiểu Thừa được chấp nhận bởi cả Tiểu 
Thừa lẫn Đại Thừa, trong khi đó tính cách đích 
thật của kinh sách Đại Thừa lại không được 
Tiểu Thừa công nhận. Về điểm này, những 
người Trung Quán đáp lại rằng sự đích thật của 
kinh sách Tiểu Thừa cũng chưa hắn là một sự 
hiển nhiên bởi vì không được chứng thực từ 


Tu Tuệ 243 





nguyên thủy: điều này có nghĩa là những người 
Tiểu Thừa có thể đưa ra các luận cứ chính xác 
để chứng minh tính cách đích thật của kinh 
sách của họ hay không? 


Trong tiết dưới đây Tịch Thiên lại phát 
biểu thêm như sau: nếu quý vị tìm hiểu vì 
những lý do nào chúng tôi chấp nhận kinh sách 
Đại Thừa thì rồi quý vị cũng sẽ phải chấp nhận 
sự vững chắc của các kinh sách ấy mà thôi. 


Tiết 42. Nếu quý vị tin tưởng vào tính cách 
đích thật của kinh sách của quỷ vị nhở vào 
những lý do nào thì chỉnh những lý do ấy 
cũng có thể áp dụng cho trường hợp của 
kinh sách Đại Thừa. Nếu sự đích thật chỉ 
cần đòi hỏi phải có sự thỏa thuận của hai 
người, thì các kinh Phệ-đà (Veda, là các 
kinh được chấp nhận đồng loạt bởi Phệ-đà 
Giáo, Bà-la-môn Giáo và cả Ấn Giáo) và 
cả các kinh sách khác nữa (nếu được nhiều 
người chấp nhận) cũng phải được xem là 
đích thật hay sao ? 


Nếu theo quý vị cho răng chỉ cần hai phía 
- Tiểu và Đại Thừa - đồng ý chấp nhận sự vững 


244 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





chắc của kinh sách Tiểu Thừa thì cũng đã đủ để 
thừa nhận tính cách đích thật của các kinh sách 
ấy, thì quý vị cũng phải chấp nhận cả những lời 
giáo huấn trong kinh Phệ-đà chăng hạn, bởi vì 
quý vị sẽ luôn luôn nhận thấy có hai phe chấp 
nhận sự đích thật của các kinh sách này (n0 đã 
được chú thích trên đây, kinh Phệ-đà được 
chấp nhận rộng rãi ở Ấn Đội). 

Tịch Thiên lại tiếp tục nêu lên cách lập 
luận của mình trong tiết sau đây: nếu đơn giản 
chỉ cần có người phản đối sự vững chắc và tính 
cách đích thật của kinh sách Đại Thừa là cũng 
đủ để bác bỏ sự vững chắc của các kinh sách ấy 
hay sao, nêu đúng như thế thì cũng phải nêu lên 
sự nghi ngờ về tính cách vững chắc của cả kinh 
sách Tiểu Thừa nữa. 

Tiết 43. (quan điểm Đại Tỳ Bà Sa Luận) Có 
nhiễu nghỉ vấn đối với kinh sách Đại Thừa. 

(quan điểm Trung Quản) Những người 
ngoài Phật Giáo cũng nhự những người 
thuộc các học phái Phật Giáo khác cũng có 
thể nêu lên nghỉ vấn về kinh sách của quỷ 


Tu Tuệ 245 





vị. Váy tại sao quỷ vị lại không loại bỏ ngay 
các kinh sách của quý vị đi! 


Lúc nào cũng có thể có những người Phật 
Giáo cũng như ngoài Phật Giáo nghi ngờ về 
tính cách đích thật của một số kinh sách Tiểu 
Thừa. Sự kiện một vải cá nhân hoải nghi tính 
cách đích thật của một số các kinh sách ấy 
không có nghĩa là phải hoàn toàn không được 
tin vào tính cách đích thật của chúng. Một cách 
ngăn gọn, bất cứ những luận cứ nào mà những 
người Tiểu Thừa nêu lên để chứng minh tính 
cách đích thật của kinh sách của họ cũng đều có 
thể áp dụng để chứng minh tính cách đích thật 
của kinh sách Đại Thừa. Trên đây là cách lập 
luận của Tịch Thiên nhằm chứng minh kinh 
sách Đại Thừa đúng thật là giáo huấn của Đức 
Phật. 


Ngoài ra cũng còn nhiều luận cứ khác nêu 
lên tính cách đích thật của kinh sách Đại Thừa. 
Chăng hạn như theo Long Thụ nếu không có 
giáo huấn Đại Thừa - tức là một hệ thống giáo lý 
chủ trương nhiều cấp bậc khác nhau: gồm các địa 
giới (/háp địa) và các chặng đường tu tập - thì 


246 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





chúng ta cũng sẽ không thể nào đạt được sự Giác 
Ngộ hoàn hảo. Ngay cả phép tu tập về ba mươi 
bảy phẩm tính phụ trợ của Giác Ngộ 
(bodhipaksikadharma / Tam thập thất đạo phẩm, 
tức là ba mươi bảy yếu tố hay phẩm tính hỗ trợ 
người tu tập trên đường đưa đến Giác Ngộ, gôm: 
bồn phẩm tính của sự chủ tâm, bốn sự buông xả, 
bồn phẩm tỉnh diệu kỳ, năm khả năng, năm nghị 
lực, bảy yếu tố giúp quán nhận được Tứ Diệu Để, 
con đường gôm tám điều đúng đắn gọi là Bát 
Chánh Đạo) mà chính giáo huấn Tiểu Thừa cũng 
chủ trương, sẽ không sao hội đủ khả năng giúp 
mang lại Giác Ngộ được. Con đường của ba 
mươi bảy phẩm tính phụ trợ là con đường chung 
hướng vào cả ba mục tiêu ở ba cấp khác nhau: a) 
đạt được cấp bậc a-la-hán theo chủ trương của 
Thanh Văn Thừa (Shravakayana / một thừa Phật 
Giáo chủ trương chỉ cần nghe thuyết giảng về 
kinh sách thuộc "vòng quay thứ nhất" của bánh 
xe Đạo Pháp cũng có thể đạt được Giác Ngộ), b) 
đạt được cấp bậc a-la-hán nhờ vào sự tu tập đơn 
độc (ratyekabouddha / Bích Chỉ Phật, tức là 
một người tự tu tập và trở thành a-la-hán không 


Tu Tuệ 247 





cân đến sự chỉ dạy của ai cả), c) đạt được cấp 
bậc a-la-hán của một vị Phật hoàn hảo. Nếu có 
một sự khác biệt rõ rệt ở cấp bậc kết quả thì 
đương nhiên cũng phải có một sự khác biệt thật 
quan trọng ở cấp bậc nguyên nhân. Long Thụ 
khẳng định rằng phải dựa vào các kinh sách Đại 
Thừa mới có thể quán thấy được con đường tu 
tập vững chắc đưa đến Giác Ngộ. 


Phật tính và khái niệm về tam thân 


Theo kinh sách sou-tra (soutra là tiếng Pa- 
li. Theo quy ước chung thì khi nào gọi kinh sách 
là "sou-tra" thì đấy có nghĩa là các kinh sách 
Tiểu Thừa bằng tiếng Pa-li, khi nào gọi là "su- 
tra", tiếng Phạn là sua, thì đấy có nghĩa là các 
kinh sách bằng tiếng Phạn của Đại Thừa) của 
Tiểu Thừa thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong 
khoảng thời gian từ thuở ấu thơ đến năm hai 
mươi chín tuổi, chỉ là một vị hoàng tử (0z 
những vị hoàng tử bình thưởng khác). Sau khi 
bắt đầu tu tập thiền định và sống khổ hạnh trong 
suốt sáu năm ròng rã thì Ngài mới đạt được sự 


248 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Giác Ngộ hoàn hảo vào lúc ba mươi lăm tuổi. 
Kể từ đó và suốt trong bốn mươi lăm năm liên 
tiếp Ngài không ngừng xả thân vì sự an vui của 
tất cả chúng sinh có giác cảm. Cho đến một 
hôm, lúc ấy Ngài đã tám mươi tuổi và ở nơi thị 
trấn Câu-thi-na (Kushinagara) cảnh giới bát- 
niết-bàn (parinirvana) vụt hiện ra với Ngài. Nếu 
hiểu theo kinh sách Tiểu Thừa, thì Ngài biến 
mất trong hư vô, đánh dấu sự chấm dứt của 
dòng tiếp nối liên tục của tri thức Ngài. Nếu 
đúng thật như thế thì chúng ta phải chấp nhận 
quan điểm theo đó sau khi gom góp những điều 
đạo hạnh và phát huy trí tuệ suốt trong ba 
khoảng thời gian vô tận (ức là kalpa hay "kiếp" 
là một khải niệm Phật Giáo chỉ định một khoảng 
thời gian rất dài, trơng quan với một chu kỳ tiến 
hóa rất lớn và kéo đài rất lâu của vũ trụ) thì 
Đức Phật chỉ thuyết giảng về con đường giải 
thoát cho các chúng sinh có giác cảm khác chỉ 
được vỏn vẹn bốn mươi lăm năm tròn thế thôi! 
Theo sự tin tưởng của tôi thì tôi không nghĩ rằng 
dòng tiếp nối liên tục của tri thức sẽ chấm dứt 
sau khi hòa nhập vào thể dạng phi-hiện-hữu - 


Tu Tuệ 249 





tức là niết bản - mà đúng hơn vẫn còn tiếp tục 
luân lưu, dù cho điều đó có nghĩa là vẫn còn lưu 
lại trong chu kỳ hiện hữu (Đức Phật tiếp tục 
hiện hữu dưới các thê dạng Tam Thán). 


Trái lại theo kinh sách Đại Thừa thì hoàng 
tử Tất-đạt-đa đã đạt được sự Giác Ngộ hoàn 
hảo từ trước. Thân xác của của vị hoàng tử ấy 
chỉ là một hình thức Ứng Thân (Nirmanakaya). 
còn gọi là Hóa Thân (ay Ứng Hóa Thân) của 
một vị Giác Ngộ (ức là thán hình tưởng của 
một vị Phật hiển hiện trở lại trong thể giới luân 
hôi với mục đích cứu độ chúng sinh). Hiện thần 
của Vị ấy biểu trưng cho bản thể đích thật của 
một vị Phật (5ay Phật Tĩnh) và được gọi là 
Pháp Thân (Dharmakaya) hay Thần Đạo Pháp. 
Trong khung cảnh đó (ức trong phạm vì của 
khái niệm Tam Thân) vị ấy còn mang một thân 
khác nữa gọi là Báo Thân (Sưmbhogakaya /hay 
Thụ Dung Thán) tức là thần tải sinh, nhờ vào 
thân này một vị Phật có thể hiện ra dưới nhiều 
hình tướng vật chất thật đa dạng (xin lưu ý Tam 
Thân không có nghĩa là ba thể dạng thân xác 
khác nhau mà đấy chỉ là ba phương tiện hay ba 


250 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





cách diễn đạt khác nhau nhằm chỉ định một Vị 
Giác Neó). Dưới một khía cạnh nào đó thì cách 
diễn đạt trên đây về bản thể của Phật tỏ ra khó 
có thể hình dung được (inconcevable / không 
thích nghỉ, khó để chấp nhận vì tính cách đa 
dạng trong sự biểu trưng một vị Phái). Tuy 
nhiên dưới một góc nhìn khác thì cách diễn đạt 
ấy lại cho thâấy một sự hợp lý thật tuyệt vời khi 
chúng ta đã hiểu răng phải cần có một sự kết 
hợp vô cùng phức tạp của thật nhiều nguyên 
nhận và điều kiện mới có thể đưa đến thê dạng 
Giác Ngộ hoàn hảo (có nghĩa là sự Giác Ngộ 
của một vị Phật là kết quả của một sự kế hợp 
gôm thật nhiều nguyên nhân và điểu kiện. Sự 
ña dạng của nguyên nhân và điều kiện tất sẽ 
phải đưa đến sự đa dạng của kết qua. Một vị 
Phật Giác Ngộ sẽ có thể hiện ra dưới muôn 
hình tướng khác nhau). Theo tôi, khái niệm 
trên đây về Phật Tính mang nhiều ý nghĩa hơn 
so với thể dạng phi-hiện-hữu nêu lên trong kinh 
sách Tiểu Thừa (sự Giác Ngộ không nhất thiết 
chỉ đơn giản là một sự đình chỉ (nirodha) theo 
quan điểm Tiểu Thừa; khái niệm Tam Thân nói 


Tu Tuệ 251 





lên sự mở rộng của thể dạng Giác Ngộ hay 
Phật Tĩnh: các vị như A-dục, Long Thụ, Vô 
Trước, Huệ Năng, Đạo Nguyên... cho đến Đức 
Đạt-Lai Lạt-Ma XIV ngày nay, hoặc đơn giản 
hơn chỉ là những hình tướng mang tính cách 
biểu trưng chẳng hạn nhự một nhịp cầu, một 
con đò, một bóng mát, đêu là những cách hiển 
lộ hay là những biếu hiện của Tam Thân, nói 
một cách khác thì đấy chỉnh là các Ứng Thân 
của một vị Phật. Khi chúng ta trông thấy một 
nhịp câu, một dòng suối, một bóng cây bên vệ 
đường, một pho tượng... hoặc nghe một tiếng 
chuông hay một lời tụng niệm, thì cũng có 
nghĩa là chúng ta trông thấy Phật và nghe thấy 
tiếng nói của Phật) 


Tác động mang lại từ sự hiệu biệt siêu 
nhiên 


Đức Phật giảng rằng hậu quả luôn luôn 
liên đới với nguyên nhân tạo ra nó. Đấy cũng 
chính là nguyên tắc tông quát của quy luật nhân 
quả. Vô minh - là nguyên nhân - sẽ khích động 


252 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





một cá thể thực thi đủ mọi hành động. Các hành 
động ấy có thể mang tính cách tiêu cực hay tích 
cực, và sẽ tạo ra vô số hậu quả khác nhau, 
chăng hạn như tái sinh vào nhiều cảnh giới 
khác nhau. Chỉ cần một sự tái sinh duy nhất 
cũng đủ cho thấy là có vô số hậu quả, chẳng 
hạn như bối cảnh trong đó một cá thể sẽ tái sinh 
(chỉ cần một kiếp người thể nhưng cũng có khi 
khổ sở, đau buồn, có lúc lại được hạnh phúc, 
khoẻ mạnh. Kiếp sống đó lại được liên hệ với 
đủ mọi bối cảnh, chung đụng và tiếp xúc với 
không biết bao nhiêu chúng sinh khác. Đấy là 
sự phức tạp của hậu quả phát sinh từ vô số 
những nguyên nhán đa dạng và phức tạp phát 
sinh trước đó, và đấy cũng là cách phải nhìn 
vào quy luật nguyên nhân và hậu quả). Chúng 
sinh thật hết sức đa dạng, chăng qua đấy là vì 
các nguyên nhân và điều kiện tạo ra chúng 
cũng hết sức đa dạng. Tất cả các thể dạng hiện 
hữu khác biệt ấy đều chất chứa toàn là khổ đau. 
Nếu chỉ cần một nguyên nhân, chăng hạn như 
tâm thức vô minh, có thể tạo ra sự đa dạng của 
các hậu quả, thì cũng có thể hình dung các 


Tu Tuệ 253 





nguyên nhân của trí tuệ cũng có thể mang lại 
thật nhiều kết quả khác biệt. Dầu sao đi nữa nếu 
chúng ta nghĩ rằng chỉ cần đến tác động duy 
nhất của trí tuệ cũng đủ để đưa đến thể dạng 
Giác Ngộ hoàn hảo, và dù điều đó không hề 
mang lai sự an vui cho các chúng sinh khác đi 
nữa, thì chúng ta cũng sẽ có thể nghĩ rằng vô 
minh có thể là nguyên nhân quan trọng nhất 
trong số các nguyên nhân khác có thể mang lại 
thật nhiều kết quả khác biệt nhau. Các điều này 
hoàn toàn không mang ý nghĩa gì cả! (câu trên 
này có nghĩa là trí tuệ không phải là một 
nguyên nhân "duy nhất" mang lại sự Giác 
Ngộ, và vô mỉnh cũng không phải là nguyên 
nhân “duy nhất" đựa đến sự tái sinh. Trí tuệ 
cũng như vô mình là kết quả mang lại từ sự kết 
hợp của thật nhiều nguyên nhân và điễu kiện 
khác, hai thể dạng tâm thức đó cũng sẽ mang 
lại đủ mọi thứ hậu quả khác nhau. Nguyên tắc 
về sự "đa dạng" về nguyên nhân và cả hậu quả 
rất quan trọng trong Phật Giáo: không thể có 
một nguyên nhân duy nhất nào có thể tạo ra 
được thật nhiễu hậu quả mang tính cách đa 


254 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





dạng. Khi đã thấu hiểu được nguyên tắc ấy thì 
cũng sẽ hết sức khó cho chúng ta có thể hình 
dung ra một vị Sảng Tạo “duy nhất", tức là độc 
tôn và không do bất cứ một nguyên nhân hay 
hậu quả mang tính cách đa dạng nào làm phát 
sinh ra Vị ấy, và như thế nếu Vị ấy đúng thật là 
một nguyên nhân "duy nhất" thì Vị ấy cũng sẽ 
không thể nào lại có thể "sáng tạo" ra cả thể 
giới vô cùng đa dạng và phức tạp này. Nói cách 
khác, nếu như chúng ta có thể hình dung ra 
được một vị Sáng Tạo theo ÿ nghĩa trên đáy, thì 
đấy chính là do "thật nhiễu" nguyên nhân vô 
cùng phức tạp và đa dạng phát sinh trong đầu 
của mình: đấy là vô minh). 


Nguôn gốc kinh sách Đại Thừa 


Thật hết sức quan trọng là tất cả các 
tông phái và học phái Phật Giáo phải chấp 
nhận giáo huấn về Bốn Sự Thật Cao Quý, bởi 
vì đấy là nền móng của toàn bộ con đường 
Phật Giáo. Vì thế tôi đã nêu lên trên đây là 


nêu muôn thâu triệt trọn vẹn vê Sự Thật Thứ 


Tu Tuệ 255 





Ba, tức là sự Chấm Dứt Khổ Đau, thì nhất 
thiết phải dựa vào kinh sách Đại Thừa. Nếu 
không nhờ vào sự phân tích tỉ mỉ của kinh 
sách Đại Thừa về Sự Thật này thì sẽ hết sức 
khó cho chúng ta có thể hiểu được đầy đủ sự 
chấm dứt khổ đau là gì. 


Có thể chúng ta có cảm tưởng rằng phần 
lớn kinh sách Tiểu Thừa, chẳng hạn như các 
kinh sách ghi chép bằng tiếng Pa-li, đều mang 
tính cách đích thật vì lý do là tất cả các học 
phái đều công nhận đấy là những lời phát biểu 
đúng thật của Đức Phật, và các kinh sách Đại 
Thừa thì không chính thống, bởi vì các kinh 
sách này không được hình thành từ ba lần kết 
tập Đạo Pháp tổ chức sau khi Đức Phật tịch diệt 
(lần kết tập thứ nhất được tổ chức một năm sau 
khi Đức Phật tịch diệt, lần kết tập thứ hai được 
tổ chức khoảng T10 năm sau khi Đức Phát tịch 
diệt, lần kết tập thư ba khoảng 235 năm sau khi 
Đức Phật tịch diệt, tức là vào thế kỷ thứ II 
trước Tây Lịch, trong khi đó Phật Giáo Đại 
Thừa chỉ bắt đầu được hình thành vào khoảng 


256 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





thế kỷ thứ I trước Tây Lịch, vì thể kinh sách của 
tông phái này chỉ được hình thành sớm nhất kể 
từ thể kỳ thứ I trước Tây Lịch. Dù sao cũng xin 
lưu ý là theo Phật Giáo Táy Tạng thì Đại Thừa 
đã có từ thời kỳ của Đức Phật còn tại thể và 
Ngài chỉ giảng về Đại Thừa riêng cho một số 
đệ ri). Nhằm đề phản biện lại sự chỉ trích trên 
đây, Thanh Biện (Bhavaviveka) trong phần 7 
Phê (Tarkajvala) trong quyên sách của ông 
mang tựa là Các Tiết Đoạn Tâm Điểm Của 
Trung Quán Luận (Madhyamakabrdayakarika) 
cho biết rằng các kinh sách Đại Thừa là do 
chính các vị Bằ-tát (ong thời kỳ Đức Phật còn 
tại thể) thu góp và biên tập, trong số họ có thể 
kế ra vị Kim Cương Thủ Bồ-tát (Vajrapani / 
một vị Bồ-tát cẩm "kim cương chứ” và đảm 
đang trọng trách bảo vệ Đức Phát). 


Hầu hết những gì đã được ghi chép trong 
các kinh sách Tiểu Thừa là những bài thuyết 
giảng, trong khi đó kinh sách Đại Thừa lại 
không không quan tâm đến phần giáo huấn 
mang tính cách đại chúng. Vì thế đối với cá 
nhân tôi thì tôi nghĩ rằng không nên đánh giá 


Tu Tuệ 257 





kinh sách Đại Thừa bằng cách duy nhất chỉ dựa 
vào các tiêu chuẩn lịch sử, tức là những gì chỉ 
mang tính cách quy ước. Thiết nghĩ nên tìm 
hiểu sự tiến hóa của kinh sách Đại Thừa theo 
một góc nhìn thiêng liêng hơn (ong một ghỉ 
chủ trên đây chúng ta cũng đã thấy rằng Tam 
Thân Phật có thể hiển hiện dưới muôn nghìn 
thể dạng: từ các vị đại sư trong quả khứ cho 
đến Đức Đạt-Lai Lạt-Ma XIV ngày nay, và hơn 
thể nữa một bóng cây, một con đò hay một bến 
sông cũng có thể xem là Ủng Thân của một vị 
Phật, do đó các kinh sách xuất hiện muộn, tức 
là sau khi Đức Phật đã tịch diệt, biết đâu cũng 
có thể đã phát sinh từ các cảm ứng của chính 
Ngài truyền sang cho các vị đại sư sau này? 
Dầu sao thì một tín ngưỡng nếu không theo kịp 
sự tiến hóa của xã hội và kiến thức của nhân 
loại thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải mà 
thôi. Kinh sách Đại Thừa là một thí dụ điển 
hình cho thấy Phật Giáo là một tin ngưỡng 
mang những khả năng thích ứng thật tuyệt vời 
với các nên văn mình của con người và sự tiễn 
bộ chung của nhân loại). Chằng hạn như nhiều 


258 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





kính sách của tông phái Kim Cương Thừa đã 
được Đức Phật giảng dạy xuyên qua hình tướng 
và cá tánh (identity) của các vị thần linh thiền 
định (câu này có nghĩa là các vị đại sự trong 
quả khứ thiên định bằng phép quán tưởng các 
vị thân linh, và Đức Phật, qua trung gian của 
các vị thân linh ấy, đã truyền sang cho các vị 
đại sư các cảm ứng thiêng liêng giúp họ trước 
tác ra các kinh sách của Kim Cương Thừa). Do 
đó nhiều bài giảng huấn của Đức Phật không 
nhất thiết đã được Ngài thuyết giảng trong kiếp 
nhân sinh của Ngài trên hành tính này. 


Nhiều người tự tu tập đã tạo được nhiều 
nghiệp lành giúp họ quán thấy được các vị thần 
linh hiện lên qua các mạn-đà-la (iếng Phạn là 
mandala, có nghĩa là bầu không gian diệu kỳ 
của một vị thần linh, thường được tượng trưng 
bằng một biểu đô rất tỉ mỉ và được sử dụng như 
một phương tiện trợ lực cho việc thiên định), kê 
cả về sau này tức là sau khi Đức Phật đã tịch 
diệt. Những sự tiếp xúc thần bí đó đã đưa đến 
sự hình thành của kinh sách. Ngày cả ngày nay 
người ta vẫn thường thấy nhiều vị đại sư khám 


Tu Tuệ 259 





phá ra những "kho tàng tâm linh" (ểng Tây 
Tạng là terma, có nghĩa là các kinh sách "dấu 
kín ”). Các vị này nhờ vào các khả năng đặc biệt 
của mình (/¡ cảm) có thể phát hiện ra các 
kinh sách được dấu kín (uy nhiên cũng có thể 
xem các kinh sách này là các trước tác của họ 
nhờ vào những cảm ứng linh thiêng mà họ cảm 
nhận được trong khi thiên định). Tất nhiên 
chúng ta phải thật cảnh giác để lột mặt nạ 
những kẻ lường gạt (phải thật cảnh giác vì 
chung quanh chúng ta không hiếm những người 
tự cho mình mang những khả năng thân bí 
nhằm mục đích lường gạt những người để tin 
và nhẹ đạ)! Tuy nhiên sự kiện trên đây cũng 
cho thấy là không nhất thiết phải hướng sự tu 
tập của mình ngược về vị Phật lịch sử (có nghĩa 
là không nhất thiết phải tu tập theo Phật Giáo 
Theravada mà có thể tu tập theo các học phải 
được hình thành sau này, chẳng hạn như Thiển 
Học hay Kim Cương Thừa. Dâu sao cũng cần 
hiểu rằng Phật Giáo Theravada luôn biểu 
trưng cho một chặng đường vô cùng thiết yếu - 
có thể nói là không thể thiểu sót - giúp một 


260 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





người tu tập bước những bước thật vững chắc 
trên con đường đưa đến Giác Ngộ). 


Tuy nhiên một số các học giả ngày nay 
không hắn đã chấp nhận quan điểm trên đây 
(ức là không công nhận tỉnh cách chính thống 
của kinh sách Đại Thừa) bằng cách nêu lên 
luận cứ cho rằng các thể văn (ñay văn phong) 
sử dụng trong phần lớn kinh sách Đại Thừa 
mang tính cách khá mới mẻ (có nghĩa là các 
kinh sách này chỉ được trước tác vào các thời 
kỳ sau khi Đức Phật đã tịch diệt), chăng hạn 
như các kinh thuộc chung trong Kinh về sự 
Hoàn Thiện Trí Tuệ (Prajnaparamita-sutra / 
Kinh Bát Nhã Ba-la-mật-đa, một bộ kinh đô sô 
gôm rất nhiễu bản kinh khác nhau; Tâm kinh 
và Kinh Kim Cương là hai bản kinh nồi tiếng 
nhất trong số các bản kinh thuộc chung trong 
Kinh Bát Nhã), các thể văn của các kinh này 
không phải là các thể văn thường thấy trong 
thời kỳ của Đức Phật. Do đó các học giả trên 
đây cho răng các kinh sách ấy không mang 
tính cách chính thống. Họ nêu lên trưởng hợp 
của Kinh Thời Luán (Kalachakra / Kinh Bánh 


Tu Tuệ 261 





Xe Thời Gian, là một trong số các kinh quan 
trọng nhất của Kim Cương Thừa) như là một 
thí dụ điển hình để chứng minh quan điểm trên 
đây. Tôi nhìn nhận văn phong của kinh này 
không phản ảnh đúng với văn phong trong 
những lời thuyết giảng của Đức Phật. Tuy 
nhiên cũng có thể cho răng sở dĩ có sự khác 
biệt về văn phong là vì có nhiều người biên tập 
khác nhau. Phật Giáo Tây Tạng thường sử 
dụng nhiều văn bản khám phá (gọi là ferma, 
đã được nói đến trên đây) và cho rằng các văn 
bản này là do chính Liên Hoa Sinh 
(Padmasambhava) trước tác, thế nhưng vì lý do 
đảo tạo và cũng có thể là vì ảnh hưởng từ tánh 
khí của các vị thầy giảng dạy, nên các văn bản 
này cũng đã trở nên đa dạng (Liên Hoa Sinh là 
mỘt vị đại sư người Ấn mang Phật Giáo vào 
Tây Tạng từ thế kỷ thứ VI, sau đó tức là vào 
những thời kỳ sau này, vì nhu cầu đào tạo khóa 
sinh nên thể văn - tức là cách diễn đạt và các 
thuật ngữ - của các văn bản gốc đã được sửa 
đổi cho mới mẻ hơn nhằm để thích nghỉ với 
việc giảng dạy. Hơn nữa cả tính và xu hướng 


262 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





của các vị thầy đứng ra giảng dạy đôi khi cũng 
có thể đã ảnh hưởng ít nhiễu đến văn phong 
của các văn bản này?). Vì các lý do đó nên 
kinh sách Đại Thừa dù được xem là do chính 
Đức Phật giảng dạy thế nhưng lại cho thấy 
nhiều cách hành văn khác nhau, đấy chắng qua 
là vì có nhiều người ghi chép khác nhau, và họ 
đã phát hiện được những cảm ứng thần bí riêng 
cho mình trong khi biên tập. 


Một sự tìm hiệu mang tính cách cá nhân 


Cách bênh vực của tôi về tính cách chính 
thống của kinh sách Đại Thừa có thể sẽ được 
quý vị cho là khá mạo hiểm. Vì thế phương 
pháp đáng tin cậy nhất giúp chứng minh sự 
đích thật của các văn bản Đai Thừa có thể sẽ là 
phương pháp khoa học: vậy quý vị hãy tự 
mình xét đoán xem sao. Theo tôi thì việc 
chứng minh các lời giảng huấn của Đức Phật 
được ghi chép trong kinh sách có trung thực 
hay không chẳng phải là một điều quan trọng 
lắm; những gì hệ trọng hơn là phải thầm định 


Tu Tuệ 263 





xem các kinh sách ấy có mang lại hiệu quả hay 
không. Giả thử chúng ta có thể chứng minh 
những lời thuyết giảng ấy đúng là của Đức 
Phật, thế nhưng những lời giảng ấy chẳng 
mang lại một lợi ích nào, có nghĩa là không tạo 
được một ảnh hưởng tích cực nào đối với 
mình, thì quả thật những lời giáo huấn ấy 
chẳng có giá trị gì cả. Trái lại, một lời giảng 
dù không thể chứng minh được là có phải do 
chính Đức Phật nói ra hay không, thế nhưng 
lại cho thấy thật hết sức hữu ích và hiệu quả, 
thì lời giảng ấy vẫn mang một giá trị lớn lao. 


Hãy tạm gác sang một bên các chuyện xảy 
ra ở Ấn độ và chỉ cần đề cập đến cuộc đời của 
một số các vị thầy Tây Tạng tiền bối thiết nghĩ 
cũng đủ. Thật vậy dù có thổi phông ít nhiều tiểu 
sử của các vị lạt-ma đi nữa (iiếng Tây Tạng là 
"bla ma”, là một tước hiệu mang tính cảnh tôn 
kính dùng để gọi các nhà sư cao thâm, hoặc để 
chỉ các vị sự tải sinh) thì chúng ta cũng không 
thể nào xem thường các trước tác của họ bằng 
cách cho rằng đấy chỉ là những thứ sáng chế đơn 
thuần. Thật hết sức hiển nhiên, trong quá khứ đã 


264 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





từng có không biết bao nhiêu vị tu hành đã đạt 
được những cấp bậc thật thâm sâu. Do đó thật 
hết sức quan trọng là đừng để mình hoàn toàn bị 
đánh lạc hướng bởi những sự biện luận thuần lý 
như trên đây mà tốt hơn nên chú tâm vào sự tu 
tập của mình. Đấy mới chính là cách chắc chắn 
nhất giúp củng cô lòng tin của mình về sự đích 
thật trong những lời giảng dạy của Đức Phật 
(càng tu tập chúng ta sẽ càng nhận thấy tỉnh 
cách siêu việt và thâm sáu trong những lời 
thuyết giảng của Đức Phật, bởi vì chủng ta sẽ 
ngày càng nhận thấy những lời giảng ấy đã thực 
sự mở rộng tâm trí và cả con tìm của chính mình 
và biến cải được cả cuộc đời mình). Tôi nghĩ 
rằng điều đó quan trọng hơn nhiều so với thái độ 
chỉ biết mải mê với những thứ biện luận đơn 
thuần. Nói như thế có nghĩa là dầu sao thì các 
"luận cứ” giúp chúng ta vững tin vào tính cách 
đích thật của kinh sách Đại Thừa cũng thật hết 
sức quan trọng. Bởi vì một khi đã nghi ngờ tính 
cách đích thật của các kinh sách ẫy, tất nhiên 
chúng ta sẽ cứ muốn được giải tỏa những thắc 
mắc của mình. Chính vì lý do đó nên các cách 


Tu Tuệ 265 





lập luận nêu lên trong các tiết trên đây (/rong fác 
phẩm của Tịch Thiên) quả thật là vô cùng quý 
báu. 


THIÊN ĐỊNH 


Đến đây chúng ta hãy thiên định về tâm 
thức xem sao. Tâm thức giữ vai trò sảng tạo, vì 
thể cõi luân hôi hay cảnh giới niễt-bàn cũng chỉ 
là hai thể dạng của tâm thức: trường hợp thứ 
nhất (luân hôi) phát sinh từ một tâm thức bất 
trị, trường hợp thứ hai (niết bàn) phát sinh từ 
một tâm thức canh giác. Vì thể tâm thức luôn 
giữ một vai trò vô cùng hệ trọng. Trong buổi 
thiên định này chúng ta sẽ tìm hiểu xem tâm 
thức thật sự là gì, nói cách khác là sẽ tìm cách 
để nhận diện nó. 

Trên phương diện tổng quát mỗi khi 
chúng ta cảm nhận được các vật thể thuộc bối 
cảnh bên ngoài thì thông thường sự thu hút 
của chúng ta đối với chúng sẽ biến chúng trở 


266 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





nên quen thuộc với mình hơn. Sự quen thuộc 
ấy sẽ khiến cho tâm thức bảm chặt vào dáng 
dấp của các vật thể ấy. Thí dụ khi trông thấy 
một cải bình thì chúng ta sẽ phát hiện được 
những kinh nghiệm cảm nhận về cái bình ấy 
nhờ vào các tín hiệu giác cảm của cơ quan thị 
giác; sự cảm nhận ấy phát sinh tùy thuộc vào 
dáng dấp của cải bình. Chúng ta có cảm giác 
là sự cảm nhận của mình mang tính cách xác 
thực. Trong phạm vì của sự cảm nhận ấy tức 
có nghĩa là khi tâm thức hội nhập (hay tương 
tác và hòa nhập) với vật thể ấy (có nghĩa là 
tâm thức xem vật thể ấy "ngang hàng" với nó 
và do đó nó sẽ hiện ra như là một đối tượng 
của tâm thức, và tâm thức sẽ trở thành chủ 
thê) thì đấy cũng chỉnh là lúc mà tâm thức bị 
lừa phỉnh, và nó sẽ tiếp tục giữ nguyên bản 
chất u mê (sai lâm) của nó. Sự sai lẫm ấy của 
tâm thức sở đĩ xảy ra là một phần cũng vì 
chúng ta đã áp đặt một tâm quan trọng quả 
đáng vào thể giới bên ngoài - tức là cách mà 
chúng ta "cụ thể hóa" (rejy) thế giới chung 
quanh (có nghĩa là hình dung thể giới đó thật 
"œu thể" và xem nó như một đổi tượng) - và 


Tu Tuệ 267 





một phần là vì tư duy của mình thường xuyên 
quay ngược trở về những kỷ niệm quá khứ và 
lo sợ hay hy vọng những gì sẽ xảy đến trong 
tương lai. Tóm lại là gân như thường xuyên 
chúng ta bị chỉ phối bởi các thứ tư duy nuối 
tiếc (quá khứ) và ham muốn (tương lai). Các 
tư duy đó chứng tỏ cho thấy tâm thức của 
chúng ta đang lâm vào tình trạng u mê. 

Vậy những gì cần phải làm là phải ngăn 
chận không cho tâm thức mình quay ngược về 
quá khứ hoặc phóng nhìn vào tương lai. Thật 
ra cũng chỉ cân tập trung vào giây phút hiện tại 
và ngăn chận không cho tâm thức đuổi bắt 
những vật thể hay các sự kiện bên ngoài. 
Không nên "cụ thể hoả" (hay vật thể hóa / 
refy) mọi sự vật, hãy thưởng trú trong một thể 
dạng tâm thức tự nhiên, tức là hội nhập với 
hiện tại. Đấy là phương cách hiệu quả nhất 
giúp chúng ta thực hiện được những kinh 
nghiệm cảm nhận vệ thể dạng trong sáng của 
tâm thức. 


Có thể so sánh quá trình trên đây với nước 
chẳng hạn. Nước trong tình trạng khuấy động 


268 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





sẽ tạo ra sóng và bọt, và như thế chúng ta sẽ 
không sao nhận thấy được sự trong suốt của 
nó. Khi tình trạng khuấy động giảm xuống thì 
chúng ta sẽ có thể quan sát được những gì bên 
dưới mặt nước. Cũng tương tự như thể, chúng 
ta phải để cho tâm thức nghỉ ngơi tức là tìm 
cách loại bỏ bọt và các ngọn sóng fw duy đang 
xoáy lộn trong tâm thức mình. Chúng ta hãy cố 
gắng thường trú trong thể dạng phi-khái-niệm 
đó. 


Dầu sao tôi cũng phải thú nhận rằng 
những gì trình bày trên đây chưa phải là một 
phép thiên định mang tính cách sâu xa lắm. 
Nhiều truyền thống tín ngưỡng ngoài Phật 
Giáo cũng biết đến phép thiên định này. 


Tóm lại chúng ta hãy tập thiên định hưởng 
vào sự mở rộng đó, tức là thể dạng trong suốt 
được mô tả trên đây. Hãy hòa mình với bằu 
không gian thực tại, hoàn toàn trồng không, nói 
cách khác là chỉ nghĩ đến giây phút hiện tại và 
hòa nhập với thể dạng phi-khái-niệm. 


7 
Tánh Không theo học phái 
Trung Quán 


BÌNH GIẢI 


Tâm thức của các vị Á-la-hán 


Theo Khentchen Kungzang Palden thì 
trong phân này Tịch Thiên đưa ra các luận cứ 
nhằm nêu lên tính cách thượng thặng của con 
đường Trung Quán. 

Tiết 44. Đạo Pháp bắt nguồn từ cuộc sống 
xuất gia chân chính nơi tu viện, tuy nhiên 
muốn trở thành một nhà sư chân chính thì 
không phải là chuyện dễ: khi tâm thức còn 


270 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





bám víu vào mọi khải niệm thì quả thật hết 
sức khó để đạt được niết bàn. 

Tiết 45. (quan điểm Đại Tỳ Bà Sa Luận) Sự 
giải thoát sẽ hiện ra tức khắc sau khi buông 


xả mọi đục vọng. 


(quan điểm Trung Quán) Thế nhưng người 
ta vẫn nhận thấy hậu quả của nghiệp luôn 
tiếp tục tác động ngay cả đổi với những 
người không còn dục vọng nữa. 


Theo Tịch Thiên thì nếu cho rằng mục 
đích giáo huấn của Đức Phật là việc xây dựng 
tăng đoàn, không cần đến giáo lý Tánh Không, 
thì nhất định những vị trong các tăng đoàn ấy 
sẽ không sao đạt được thể dạng a-la-hán. 


Về điểm này, những người Tiểu Thừa (xin 
nhắc lại là Đại Tỳ Bà Sa Luận là một học phái 
xưa thuộc Tiểu Thừa nhưng thuộc truyền thống 
Phạn Ngữ, Phật Giáo Theravada còn tôn tại 
đến ngày nay cũng thuộc Tiểu Thừa nhưng 
thuộc truyền thống Pa-li. Cũng xin lưu ÿ là chữ 
Tiểu Thừa sử dụng trong quyển sách này là 


Tu Tuệ 271 





nhằm để nói lên sự khác biệt giữa Tiểu Thừa và 
Đại thừa trong bối cảnh của thế kỷ thứ VIII khi 
tập Hành Trình đến Giác Ngộ được trước tác) 
có thể phản biện lại bằng cách cho rằng việc 
xây dựng một tăng đoàn gồm các vị a-la-hán là 
một việc có thể thực hiện được không cần phải 
học hỏi giáo lý Tánh Không, bởi vì khi đã thấu 
triệt được Bốn Sự Thật Cao Quý (7⁄ Diệu Đề) 
thì cũng đủ để giúp mình đạt được sự giải thoát 
toàn vẹn khỏi chu kỳ hiện hữu. Những người 
Trung Quán phản kháng lại và cho rằng nếu 
muốn thoát khỏi chu kỳ hiện hữu thì việc thực 
hiện Tánh Không là một sự bắt buộc, bởi vì 
nguyên nhân quan trọng nhất buộc chặt chúng 
ta vào cõi luân hỗồi là vô minh khiến chúng ta 
tin vào tính cách hiện thực của các hiện tượng. 
Nếu không nhỗ bỏ tận rễ được nguyên nhân vô 
minh đó thì sẽ không thể nào có thể đạt được sự 
giải thoát. Nếu chỉ thiền định về Tánh Không 
nhưng không thực hiện được Tánh Không một 
cách thích đáng thì cũng chỉ đơn giản là một 
cách thường trú trong thể dạng phi-khái-niệm 
thế thôi (0hiển định về Tánh Không giúp chúng 
ta thường trú trong một thể dạng "rồng không" 


272 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





phi-khái-niệm, trong khi đó "thực hiện" Tánh 
Không là cách "hòa nhập" với Túnh Không để 
trở thành chính Tánh Không, nói cách khác là 
trở thành "Một" với Tánh Không). Nếu chỉ biết 
ngăn chận không cho tư duy hiển hiện thì 
không thể nào đưa đến sự giải thoát khỏi chu 
kỳ hiện hữu được. 
Tiết 46 dưới đây sẽ cho thấy sự khác biệt 
giữa hai cách bình giải: 
Tiết 46. (quan điểm Đại Tỳ Bà Sa Luận) 
Nhất định họ (những người gia nhập tăng 
đoàn Tiểu Thừa) có thể hóa giải được các 
xung năng tạo ra nguyên nhân đưa đến sự 
tắt sinh. 
(quan điểm Trung Quán) Họ không còn 
vướng vào bất cứ một xung năng nảo liên 
quan đến dục vọng, thế nhưng tại sao họ lại 
không thể vướng vào các xung năng liên 
quan đến sự lầm lẫn ? (ức là vô mỉnh hay 
sự hoang mang tâm thân khiến không nhận 
ra được bản chất của hiện thực). 


Tu Tuệ 273 





Các người Tiểu Thừa phản kháng lại rằng 
mặc dù các vị a-la-hán đã được giải thoát khỏi 
luân hồi thế nhưng cũng có thể là họ chưa loại 
bỏ được hết những vướng mắc liên quan đến 
những biểu đồ quen thuộc phát sinh từ sự lầm 
lẫn (cho rằng mọi hiện tượng hàm chứa một sự 
hiện hữu nội tại), thế nhưng nhờ đã đạt được sự 
giải thoát tức là loại trừ được cội rễ của chu kỳ 
hiện hữu, nên họ cũng sẽ được thoát khỏi mọi 
sự tái sinh. 


Tịch Thiên xác nhận rằng chỉ có cách 
bước vào con đường thực hiện vô ngã về con 
người (khái niệm không có "cái tôi" của cá thể 
con người theo quan điểm Tiểu Thừa) và cả vô 
ngã về mọi hiện tượng (&hái niệm Tánh Không 
của tất cả mọi hiện tượng theo quan điểm Đại 
Thừa), thì mới có thể đạt được thê dạng hiểu 
biết toàn năng một cách hoàn hảo, tức là sự 
Giác Ngộ của một vị Phật. Con đường đó nhất 
thiết chỉ được nêu lên trong các kinh sách Đại 
Thừa, và các kinh sách này cũng được xem như 
trội hơn các kinh sách giáo huấn của Tiểu 
Thừa. Về phần các vị a-la-hán thì dù cho họ có 


274 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi đi nữa, thế 
nhưng người ta vẫn nhận thấy nơi họ các tác 
động phát sinh từ những vết hẳn của nghiệp. 
Thí dụ như trường hợp của Xá Lợi Phất 
(Shariputra) và Mục Kiền Liên 
(Maudgalyayana) (là hai vị đệ tử trực tiếp của 
Đức Phái) dù cho cả hai đã đạt được sự giải 
thoát khỏi luân hồi thế nhưng cả hai vẫn chưa 
tự giải thoát cho mình khỏi những biểu đồ quen 
thuộc tạo dựng bởi những thể dạng tâm thức u 
mê có sẵn từ trước (họ chưa thành Phật và còn 
là đệ tứ của Đức Phát). 


Tiết 47. Các xung năng phát sinh từ giác 
cảm, và giác cảm thì vẫn còn hiện ra với 
những người a-la-hán. Vì thế nên họ vẫn 
côn tạo dựng khái niệm và sẽ côn bị vướng 
mắc vào các khái niệm ấy. 

Những người được cho là a-la-hán ấy và 
được nhóm Tiểu Thừa xem như đã hoàn toàn 
được giải thoát khỏi luân hồi, có thể đã tránh 
khỏi mọi sự "thèm khát", thế nhưng vì họ còn 
vướng vào vô minh căn bản nên đã khiến họ tiếp 


Tu Tuệ 275 





m„" 


tục nuôi đưỡng "cái ngã", thì tất nhiên họ sẽ còn 
phát lộ một hình thức bám víu nào đó (ức là 
chưa loại bỏ được hết dục vọng hay sự "thèm 
khá”). Nhằm phủ nhận cách lập luận này, nhóm 
Tiểu Thừa khăng định rằng người a-la-hán không 
còn phát lộ bất cứ một dục vọng nảo nữa, bởi vì 
tâm thức họ đã được giải thoát khỏi những yếu tố 
bắn loạn. Những người Trung Quán giữ vững lập 
trường của mình bằng cách cho rằng những 
người được xem là a-la-hán ấy, vì lý do vẫn còn 
phát lộ sự cảm nhận (sensafion / ƒeeling) và các 
cảm tính (senfimenfs / emofions) nên họ sẽ vẫn 
còn bám víu vào những thứ ấy và xem chúng là 
thật, đấy chính là nguyên nhân tạo ra tình trạng 
vướng mắc: tóm lại là ngay cả đối với quan điểm 
Tiểu Thừa các vị được xem là a-la-hán cũng chưa 
phải là đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh giới luân 
hồi, lý do là họ vẫn còn mang một tiềm năng (ức 
là sự vướng mắc trên đây) khiễn họ phải tái sinh. 
Trong tiết dưới đây Tịch Thiên cho biết 
rằng khi nào tâm thức của một cá thể vẫn còn 
bám vào khái niệm hiện hữu của các vật thể và 


276 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





sự kiện thì nó sẽ không thê nào loại bỏ được sự 
bám víu và cả sự thèm khát. 


Tiết 48. Một tâm thức đình chỉ thì cũng 
tương tự như một thể dạng lắng sâu vào 
vô thức, nếu không thực hiện được Túnh 
Không thì nó sẽ tải hiện. Vì thế chúng ta 
phải thực hiện Tánh Không. 

Cho đến khi nào dục vọng còn tôn tại thì 
các điều kiện đưa đến sự tái sinh cũng sẽ còn 
nguyên trên dòng tiếp nối tâm thức của mỗi cá 
thể. Vì thế đối với một dòng tâm thức khi chưa 
thực hiện được Tánh Không thì các yếu tô trói 
buộc một cá thể vào chu kỳ hiện hữu sẽ còn 
trở lại. 


Chúng ta có thể nêu lên thí dụ về trường 
hợp một người đã lắng sâu vào thể dạng phi- 
khái-niệm và không còn một tư duy nảo hiển 
hiện nữa: thế nhưng khi người này ra khỏi thể 
dạng đó thì quá trình vận hành của tư duy 
mang tính cách khái niệm lại tiếp tục khởi 
động trở lại. Vì thế, nếu muốn được giải thoát 


Tu Tuệ 277 





hoàn toàn khỏi những xu hướng bám víu vào 
khái niệm về sự hiện hữu thật của mọi vật thể 
thì bắt buộc phải thực hiện Tánh Không. 


Phải thực hiện Tánh Không mới có thể 
giúp mình giải thoát khỏi luân hôi 


Theo cách bình giải của Minyak Kunzang 
Seunam thì các tiết trên đây cho thấy răng dù 
chỉ muốn đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi 
(xin nhắc lại là sự giải thoát khỏi luân hôi 
không có nghĩa là thành Phát) cũng phải thực 
hiện Tánh Không (loại bỏ vô mình và thành 
Phật là điều chủ yếu, thoát khỏi luân hôi chỉ là 
một hậu quả hiển nhiên và thứ yếu của sự Giác 
Ngô tức là khi đã thành Pháo. Nhóm Tiểu 
Thừa phản biện lại bằng cách đưa ra câu hỏi 
sau đây: " Nếu tu tập đúng với giáo lý về Bốn 
Sự Thật Cao Quý (7 Diệu Để) thì cũng có thể 
đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi, vậy thực 
hiện Tánh Không để làm gì?" (Bốn Sự Thật 
Cao Quỷ là cấu trúc của toàn bộ giáo lÿ của 
Đức Phát và đã được Đức Phật nêu lên trước 


278 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





nhất. Sau đó Ngài mới thuyết giảng sâu xa hơn 
và chỉ tiết hơn về giáo lý đó và đưa ra các 
phương tiện thích nghỉ để thực hiện Con 
Đường do giáo lÿ đó nêu lên. Trong số này, 
Tánh Không là một phương tiện tuyệt vời, siêu 
việt, trực tiếp và thích nghỉ nhất giúp chúng ta 
bước theo Đức Phật trên Con Đường đó. Thoát 
khỏi luân hồi chỉ là một yếu tô hay kết quả phụ 
thuộc khi chúng ta đã đi hết Con Đường ấy. Sự 
thực hiện Tảnh Không không những giúp chúng 
ta quán thấy được bản chất đích thật của con 
người và vũ trụ nhằm mang lại cho chúng ta sự 
Giác Ngộ hoàn hảo mà côn tạo ra một hậu quả 
phụ thuộc khác nữa đó là cách giúp chúng ta 
hiểu được và mở rộng cả con tìm của chính 
mình). Các tiết 44 đến 48 trong tác phẩm của 
Tịch Thiên cho biết nếu như nền tảng giáo lý 
của Đức Phật chỉ là tăng đoàn gồm các vị a-la- 
hán, và trong phạm vị không cần đến sự thực 
hiện Tánh Không, thì chắng những không sao 
đạt được sự Giác Ngộ hoàn hảo tức là thể dạng 
Phật Tính, mà cũng không thể giải thoát cho 
mình khỏi luân hồi. Khi nào tâm thức vẫn còn 


Tu Tuệ 279 





vướng mắc vào xu hướng "cụ thể hoá" các đối 
tượng thì sẽ không thể nào có thể đạt được sự 
giải thoát. 


Nếu có ai cho rằng chúng tôi (øững 
người Tiểu Thừa) có thể đạt được sự giải thoát 
bằng cách chỉ cần tu tập theo con đường thiền 
định về mười sáu phẩm tính phụ trợ của Bốn 
Sự Thật Cao Quý, chăng hạn như vô thường, và 
nhờ đó sẽ có thể phủ nhận "cái ngã" như là một 
hiện thực mang tính cách nội tại và tự chủ, thì 
những người phái Trung Quán tất sẽ phản 
kháng lại ngay băng cách cho răng việc thực 
hiện được tính cách "vô ngã" ở một cấp bậc thô 
thiển sẽ không thể nào mang lại sự giải thoát 
toàn vẹn được. Theo quan điểm của những 
người Tiểu Thừa thì một vị A-la-hán là một 
sinh linh đã hoàn toàn đạt được giải thoát, thế 
nhưng thật ra thì sinh linh ấy chưa phải là một 
vị a-la-háắn bởi vì từ bên trong dòng tiếp nối 
liên tục của tâm thức của vị ấy vẫn còn tàng ấn 
sự bám víu vào sự hiện hữu đích thật và nội tại 
của mọi hiện tượng. Cá thể ấy vẫn còn biểu lộ 
xúc cảm và tư duy, chăng hạn như sự thèm khát 


280 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





(dục vọng), và đây cũng chính là hậu quả phát 
sinh từ nghiệp và các sơ đồ quen thuộc..., và cứ 
tiếp tục như thế (các "sơ đồ" quen thuộc là các 
"nhản ứng đã trở thành thói quen": mỗi khi 
chúng ta nhìn vào các hiện tượng và tự động 
cho chúng là thật một cách nội tại. Các phản 
ứng đó sẽ làm phát sinh ra xúc cảm và tự đuy, 
tức là một hình thức vướng mắc và bảm víu). 
Những người Tiểu Thừa vẫn có thể cho 
rằng cá thể ấy nhờ vào sức mạnh mang lại từ sự 
quán nhận "vô ngã" có thể loại bỏ được mọi sự 
thèm khát giác cảm. Tuy nhiên những người 
Trung Quán cũng cho biết rằng khái niệm về sự 
thèm khát của những người Tiểu Thừa không 
được trọn vẹn, bởi vì chỉ liên quan đến các cấp 
bậc thô thiển, tức là các thứ thèm khát phát lộ 
rõ rệt và có thể ý thức được. Trong tâm thức 
của người a-la-hán, luôn luôn vẫn còn các thể 
dạng thèm khát thật tinh tế mà những người 
Tiểu Thừa không cho rằng đấy là những thứ ô 
nhiễm. Dầu sao thì những người Tiểu Thừa 
cũng vẫn chấp nhận có hai thể loại vô minh 
khác nhau: một thể loại là căn nguyên mang lại 


Tu Tuệ 281 





sự tái sinh, và một thê loại thật tinh tế. Vì thế 
chúng ta có thể cho rằng có hai loại thèm khát 
khác nhau: một loại phát lộ rõ rệt có thể ý thức 
được, và một loại tinh tế hơn. Do đó trong tâm 
thức của vị gọi là A-la-hán ấy vẫn còn sự bám 
víu tỉnh tế vào khái niệm về sự hiện hữu thật. 
Cho đến khi nào xu hướng "vật thể hoá" các đối 
tượng và tin vào sự hiện hữu thật của mọi sự 
vật vẫn còn thê hiện sâu kín trong tâm thức thì 
chúng ta vẫn chưa có thể tự cho rằng mình đã 
được giải thoát khỏi sự thèm khát và bám víu. 


Nếu chỉ quán nhận được vô-ngã ở những 
cấp bậc thô thiên thì quả thật là chưa đủ; do đó 
nhất thiết phải thực hiện được Tánh Không về 
sự hiện hữu nội tại của con người vả của mọi 
hiện tượng. Khi nào sự hiểu biết sâu xa về bản 
thể của Tánh Không vẫn còn thiếu sót, và dù 
cho tư duy và các thứ xúc cảm bắn loạn có tạm 
thời suy giảm ở các cấp bậc thô thiển đi nữa, thì 
chúng vẫn có thể sẵn sàng trồi dậy trong phạm 
vi mà chúng vẫn còn giữ được một tiềm năng 
nảo đó trong tâm thức của chúng ta. Vì thế, 
việc thực hiện Tánh Không thật hết sức cần 


282 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





thiết không những đề đạt được sự Giác Ngộ mà 
cả sự Giải Thoát khỏi các chu kỳ hiện hữu nữa. 


Sự hiểu biết Tánh Không theo quan điểm 
của Cụ Duyên Tông (Prasangika) và Y Tự Khởi 
Tông (Svatantrika) 


Trong khi luyện tập về sự quán nhận Tánh 
Không thì quả thật hết sức quan trọng là phải 
hiểu rằng các học phái triết học Phật Giáo quan 
niệm không giống nhau về khái niệm này. Các 
người Trung Quán - Y Tự Khởi Tông cho rằng 
rằng tất cả mọi hiện tượng đều không hàm chứa 
một sự hiện hữu đích thật, thế nhưng thật ra họ 
muốn nói lên điều gì? Tuy rằng họ phủ nhận sự 
hiện hữu nội tại thế nhưng họ lại khẳng định 
rằng tất cả mọi hiện tượng đều hàm chứa một 
bản-thể-tự-nhiên nào đó (ống Phạn là 
swabhava / nafure-en-soi / own-Đeing, 0own- 
becoming / kinh sách gốc Hán ngữ gọi là "tự- 
tính" hay "tự- thể", tức có nghĩa là "bản chất tự 
nhiên" của một hiện tượng. Khải niệm này 
thường thấy nêu lên trong các tín ngưỡng ngoài 


Tu Tuệ 283 





Phật Giáo, nhất là Ấn Giáo, tuy nhiên vì tính 
cách "khá" siêu hình, nếu không muốn nói là 
mang ít nhiều tính cách "thân bí", chẳng hạn 
như trường hợp của Ấn Giáo, nên khải niệm 
này cũng có thể "khả" gân với một sự tưởng 
tượng chăng?), và do đó đương nhiên họ chấp 
nhận một sự hiện hữu khách quan ở một mức 
độ nào đó. Họ hình dung bản-thể hay là 
phương-cách-hiện-hữu-tự-nhin ( /z2) đó 
trong khuôn khổ của một sự nhận thức không bị 
lừa phỉnh. Vì thế phải chăng họ cũng chấp nhận 
rằng không có một phương-cách-hiện-hữu nào 
có thê độc lập và tự chủ đối với tâm thức nhận 
biết được nó ( "bản-thể-tự-nhiên " hay "tự tính" 
thuộc lãnh vực của sự nhận thức không bị lừa 
phính; trải lại các "phương-cách-hiện-hữu”" 
bình thường khác của mọi sự vật - có nghĩa là 
hình tưởng - thì luôn luôn liên hệ với tâm thức 
nhận biết được chúng, do đó sự hiện hữu của 
chúng mang tính cách lệ thuộc). Trải lại, học 
phái Trung Quán - Cụ Duyên Tông phủ nhận 
khái niệm về bản-thể-tự-nhiên (/ in”), và cho 
rằng tất cả mọi hiện tượng không hàm chứa 


284 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





một bản thể nội tại hay một phương-cách-hiện- 
hữu-khách-quan nào cả. 


Theo quan điểm của những người Cụ 
Duyên Tông thì tất cả những sự cảm nhận bình 
thường của chúng ta, bằng cách này hay cách 
khác, đều mang tính cách lừa phỉnh. Thí dụ sự 
cảm nhận thị giác của chúng ta về một cái bình 
chăng hạn sẽ mang tính cách vững chắc đối với 
chính cái bình ấy trong phạm vi mà vật thể ấy 
(ức là cái bình) hiện hữu thật sự (ức có thật 
trước mắt, không phải là một ảo giác hay một 
sự tưởng tượng), thế nhưng sự cảm nhận ấy vẫn 
không có nghĩa là không bị lừa phỉnh, bởi vì nó 
nhận biết cái bình như hàm chứa một sự hiện 
hữu độc lập - tương tự như cái bình là một thứ 
hiện thực mang tính cách nội tại nào đó. Trái 
lại, theo những người thuộc Y Tự Khởi Tông 
sự cảm nhận thị giác đó về cái bình không 
những vững chắc đối với cái bình mà còn vững 
chắc đối với cả bản chất hiện thực nội tại của 
vật thể ấy nữa, tức là một vật thể mà nó nhận 
biết như là hiện hữu một cách khách quan và 
hàm chứa một bản thể tự tại. Hơn nữa, nếu 


Tu Tuệ 285 





muốn cho sự cảm nhận mang tính cách vững 
chắc thì nó phải phản ảnh trung thực bản thể 
nội tại của vật thể được cảm nhận. Đối với 
những người Cụ Duyên Tông, cái bình không 
có một sự hiện hữu nội tại và khách quan nảo 
cả, ngay cả trong lãnh vực ngôn từ quy ước, bởi 
vì họ không chấp nhận sự hiện hữu của bản- 
thể-tự-nhiên (có nghĩa là học phái này không 
chấp nhận sự hiện hữu của "tự tính" hay "tự 
thể" nơi các hiện tượng). Vì thế, sự cảm nhận 
bằng thị giác nhận biết được đối tượng của nó 
như là có thật một cách khách quan và hàm 
chứa một bản thể tự tại, bắt buộc phải là một sự 
cảm nhận sai lầm. 


Trong phạm vi mà những người Y Tự 
Khởi Tông tin vào một hình thức bản-thế-tư- 
nhiên ( ứính hay tự thể) nào đó, thì tất nhiên 
khi dựa vào sự tin tưởng đó thì họ sẽ không 
chấp nhận ý kiến cho răng sự thu hút 
(attirance / attraction) đối với các vật thể ây 
là sai lầm. Trái lại, những người Cụ Duyên 
Tông thì lại khẳng định rằng sự thu hút đó 
hoàn toản sai lầm và đấy là một hình thức xúc 


286 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





cảm tiêu biểu cho sự khổ đau. Do đó, vì hai 
học phái quan niệm khác nhau về cách xác 
định (/đemtification / nhận diện, nhận dạng) 
các đối tượng cần phải phủ nhận cũng như 
cách định nghĩa về thể dạng vô minh tinh tế, 
nên cả hai đều hiểu khác nhau về bản chất 
của các thể dạng tâm thức phát sinh từ vô 
minh. 


Các cấp bậc khác nhau về Túnh Không 
của cá thÊ con người 


Chúng ta hãy dành ra vài phút để suy tư 
và phân tích một cá thể con người xem sao. 
Tánh Không của một cá thể có thể được hình 
dung theo nhiều cấp bậc khác nhau. Thí dụ 
chúng ta có thể xem một cá thể không hàm 
chứa một thực tại trường tồn, duy nhất và độc 
lập, cũng không hề mang một thực thể tự chủ 
(có nghĩa là nó không thể tự nó hiện hữu không 
cân nhờ vào sự kết hợp của các nguyên nhân 
hay điều kiện khác) hay một sự hiện hữu đích 
thật nào, và cũng không hàm chứa bất cứ một 


Tu Tuệ 287 





sự hiện hữu nội tại nào cả. Do đó, Tánh Không 
của một hiện tượng duy nhất - trong trường hợp 
trên đây là cá thể con người - có thể nhận biết 
được theo nhiều cấp bậc khác nhau, qua nhiều 
mức độ tinh tế khác nhau 

Khái niệm về một cái tôi độc tôn (duy 
nhất), trường tồn và độc lập còn gọi là a#man 
hay "cái tôi" (aœnan là tiếng Phạn, kinh sách 
Hán ngữ gọi là "cái ngã", có thể hiểu như là 
"linh hôn") được chủ trương bởi các học phái 
ngoài Phật Giáo thuộc các truyền thống tín 
ngưỡng lâu đời của Ân độ. Cái tôi ấy được xem 
như độc lập với những thứ cấu hợp vật chất và 
tâm thần và do đó được hình dung như một 
kiểm soát viên hay một người quản lý hàm 
chứa một thực tại (reality) mang tính cách thực 
thể (substantial), đứng ra điều khiến một cá thể. 
Sự phủ nhận khái niệm đó thuộc vào một trong 
các cấp bậc của Tánh Không. Ở một cấp bậc 
khác (của Tánh Không), người ta hình dung sự 
"vắng mặt" hay "Tánh Không của một cá thế" 
như là căn bản hay là quy chiếu (zợƒerence / cơ 
sở chỉ định) đích thật nhằm nói lên ý nghĩa của 


288 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





thuật ngữ "con người". Dù rằng cá thể là quy 
chiếu eƒerence / cơ sở dùng để tham chiếu 
hay chỉ định) của thuật ngữ "con người", thế 
nhưng nó không phải thuộc vào quy chiếu đó 
một cách nội tại - có nghĩa là nó không thê độc 
lập với ngôn từ và tư duy. Sự tương quan giữa 
cá thể và thuật ngữ "con người" chỉ là một quy 
ước mà thôi. Tiếp theo trong phần dưới đây 
chúng ta sẽ xét đến Tánh Không của một con 
người đang thật sự hiện hữu, đúng theo cách 
định nghĩa của nhóm Y Tự Khởi Tông, và sau 
cùng sẽ nói đến Tánh Không thuộc cấp bậc tinh 
tế nhất về sự hiện hữu nội tại của một cá thể, 
Tánh Không này sẽ phủ nhận toàn bộ tất cả các 
cấp bậc khác về thể tính (identity) nội tại của 
một cá thể. 


Tóm lại chúng ta có thể phân chia một thê 
tính (/denfity / cá tính, đặc tính nhân dạng) duy 
nhất, tức là con người, thành năm cấp bậc nhận 
thức khác nhau về "không-có-cái-tôi" (vô ngã) 
hay là Tánh Không. Ngược lại chúng ta cũng có 
thể xác định được năm cấp bậc "vật thể hóa" 
(reifỳ / cụ thể hóa) mang tính cách sai lầm. 


Tu Tuệ 289 





Năm cấp bậc này được phân bố từ thật thô thiển 
đến thật tinh tế. Cũng tương tự như thế, chúng 
ta có thể xác định được các mức độ xúc cảm 
bắn loạn khác nhau - như giận dữ, hận thù, bám 
víu, ganh ghét... - tương quan với các cấp bậc 
vật thê hoá con người. 


Những gì có thể xác định được trong các 
tiết trên đây chính là sự hiểu biết liên quan đến 
những xúc cảm và tư duy bắn loạn đúng theo 
cách hiểu của Tiểu Thừa còn tương đối thô 
thiền và khiếm khuyết: một cá thê nếu chỉ vượt 
thoát được cấp bậc xúc cảm và tư duy bắn loạn 
ở cấp bậc đó thì chưa có thể gọi là một bậc a- 
la-hán, có nghĩa là chưa được xem là một sinh 
linh đã được giải thoát khỏi chu kỳ hiện hữu. 
Tịch Thiên cho biết rằng một cá thể - dù đã 
loại bỏ được những cảm nhận sai lầm đúng 
như cách hiểu của Tiểu Thừa - vẫn chưa phải 
là đã xóa bỏ được vô minh và sự tin tưởng vào 
sự hiện hữu nội tại của các hiện tượng, bởi vì 
cá thể ấy vẫn còn lưu giữ trên dòng tiếp nối 
của tâm thức mình các thể dạng bấn loạn, 
chúng sẽ bùng lên dưới các hình thức xúc cảm 


290 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





và tư duy. Do đó cá thể ấy sẽ không thể nào 
đạt được sự giải thoát khỏi thế giới luân hồi. 


Ba tiết tiếp theo 


Ba tiết sau đây sẽ tiếp tục nêu lên sự so 
sánh giữa các kinh điển Tiểu và Đại Thừa. Một 
bình luận gia người Ấn là Prajnakaramati („ớt 
học giả Ẩn Độ thời cận đại, tác giả của một 
quyền sách bình luận về tập Hành Trình đến 
Giác Ngộ, sách mang tựa là Bodhicaryävatara 
oƒ Săntideva with the Commenmtary Panjika oƒ 
Prajnakaramati, PL. Vaidya ed.,1960) cho rằng 
Tịch Thiên không phải là người chủ xướng nêu 
lên sự so sánh này - các tiết nói đến trên đây 
(rong tác phẩm của Tịch Thiên) thật ra chỉ là 
một đóng góp nhỏ vào những gì đã được đưa ra 
tranh luận từ trước (có nghĩa là trước Tịch 
Thiên vấn đề thẩm định về tính cách chính 
thống của kinh sách Tiểu và Đại Thừa cũng đã 
được tranh luận sâu rộng). 


Tiết 49. Nếu quý vị chấp nhận những lời 
phát biểu phù hợp với kinh sách sou-tra 


Tu Tuệ 291 





(ức là kinh sách Tiểu Thừa) là những lời 
thuyết giảng đích thật của Đức Phật, thì tại 
sao quỷ vị lại không chấp nhận phần lón 
những lời giáo huấn Đại Thừa khi mà 
những lời này cũng đêu phù hợp với những 


gì trong các kinh sách sou-tra ấy? 


Tiết 50. Nếu quỷ vị phủ nhận toàn bộ Đại 
Thừa chỉ vì một phần không có trong các 
kinh sách sou-fra của quý vị, thì tại sao quỷ 
vị lại không thể chấp nhận toàn bộ Đại 
Thừa như những lời giảng huấn của Đức 
Phật, bởi vì một phần lớn những lời giáo 
huấn này cũng giống hệt với kinh sách sou- 
tra của quỷ vị? 

Tiết 51. Đối với những lời giảng mà chính 
Ma-ha Ca-diếp (Mahakashyapa / một đệ tử 
trực tiếp và uyên bác của Đức Phật) cũng 
không hoàn toàn lĩnh hội được, thì có ai 
dám bảo đấy là những lời giảng không thể 
nào chấp nhận được, nhất là đổi với quý vị 


bởi vì quý vị cũng không hiểu được? 


292 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tánh Không là một chiếc chìa khóa 


Dường như còn có một chút khác biệt nữa 
giữa hai cách bình giải mà tôi sẽ dựa vào đấy 
để giải thích các tiết sau đây. Theo tôi dù rằng 
có sự khác biệt thế nhưng cả hai cách bình giải 
đều đưa ra một kết luận như nhau: người Bồ-tát 
phải vượt lên trên cả hai thái cực là chu kỳ hiện 
hữu và sự an trú đơn lẻ trong cõi Niết bàn (ức 
là đạt được niết bàn cho riêng mình và không 
nghĩ đến người khác, có nghĩa là thường trú 
trong cối niết bàn một cách đơn độc và lẻ loi). 


Tiết 52. Khi đã thoát khỏi sự bám víu và sợ 
hãi thì người Bỏ-tát sẽ tiếp tục lưu lại trong 
thế giới luân hồi vì sự tốt lành của chúng 
sinh còn đang phải gánh chịu khổ đau vì vô 
mình. Đấy chính là quả mang lại từ sự thực 
hiện Tánh Không (đối với một người Bồ-tát 
khi đã đạt được Giác Ngộ thì ngay cả niết 
bàn cũng chỉ là trồng không, đối với họ chỉ 


có khô đau của chúng sinh mới là thật, sự 


Tu Tuệ 293 





thật cao quỷ thứ nhất trong số bốn sự thật 
mà Đức Phật đã nêu lên). 


Chỉ có cách noi theo con đường tu tập 
về Tánh Không thì người Bồ-tát mới có thể 
đạt được Phật Tính, bởi vì Tánh Không vượt 
lên trên cả hai thái cực trên đây. Tất cả các 
tiết đã được đề cập trên đây đều nhằm vào 
chủ đích chứng minh chủ thuyết cho rằng 
việc thực hiện Tánh Không thật cần thiết, 
không những giúp mang lại sự Giác Ngộ 
hoàn hảo mà còn giải thoát chúng ta ra khỏi 
cõi luân hồi. Người Bồ-tát lưu lại trong chu 
kỳ hiện hữu, và không chấp nhận một sự an 
bình lẻ loi cho riêng họ trong cảnh giới niết 
bàn. Họ cô tình tái sinh trở lại trong cõi luân 
hồi, vì sự thúc đây của lòng vị tha và cũng là 
quả mang lại từ sự suy nghiệm về Tánh 
Không. 

Không có bất cứ một lý do thỏa đáng 
nào có thể phủ nhận được vai trò của Tánh 
Không, thật vậy không có một chút nghi ngờ 


294 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





nào cả: nhất thiết phải phát huy cho bằng 
được sự thực hiện Tánh Không. 


Tiết 53. Sự chỉ trích Tánh Không của quý vị 
thiểu vững chắc: không nên do dự gì cả 
trong việc tu tập Tảnh Không. 


Tiết 54. Tánh Không là liều thuốc hóa giải 
bóng đêm dày đặc tỏa ra từ dục vọng và 
tắm màn u mê bao phủ sự hiểu biết. Vì thế 
nếu muốn đạt được sự hiểu biết toàn năng 
thì tại sao lại không phát huy sự thực hiện 
Tánh Không ngay đi? 


Tiết 55. Khiếp sợ những gì mang lại sự đau 
đớn, cũng có thể tạm hiểu được đi! Thể 
nhưng Tảnh Không làm giảm bớt sự đau 
đớn thì tại sao lại khiếp Sợ nó? 

Tiết 56. Sở đĩ khiếp sợ cải này hay cái kỉa, 
ấy chẳng qua là vì chúng ta vẫn còn tin 
rằng "cải tôi" là một thứ gì đó, điểu ấy 
cũng tạm hiểu được! Thế nhưng nếu như 
không có "cái tôi" thì sao, ai đứng ra để mà 
sợ hãi? 


Tu Tuệ 295 





Tịch Thiên xác nhận rằng thực hiện được 
Tánh Không sẽ làm biến mất các xúc cảm bắn 
loạn và tất cả những gì cản trở sự hiểu biết. Vì 
thế nễu những ai mong cầu đạt được Giác Ngộ 
hoàn hảo, Phật Tính và sự hiểu biết toàn năng, 
thì phải tức khắc trau dồi sự hiểu biết Tánh 
Không. 


Tịch Thiên cũng nói rằng sự sợ hãi là một 
phản ứng tự nhiên trước một thứ gì đó mang lại 
khổ đau (cái chết chẳng hạn); thễ nhưng trong 
tâm thức của một người đã đạt được Tánh 
Không sẽ không còn chỗ nào dành cho khô đau 
nữa, bởi vì khổ đau không còn lý do gì để mà 
tồn tại. 

Nếu vẫn còn có một thứ gì đó gọi là "cái 
tôi" hay cái "của tôi" thì cũng sẽ còn lý do để 
mà sợ hãi. Trong phạm vi không còn cái tôi, có 
nghĩa là chắng còn ai nữa để mà sợ hãi, thì làm 
thế nào sự sợ hãi lại có thể hiện ra được? 


Tính cách vô ngã của con người 


296 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Một phân đoạn khác bắt đầu từ tiết 57 
cũng rất quan trọng. Phân đoạn này nêu lên một 
phương pháp lý luận thật chính xác giúp thiết 
lập Tánh Không. Phần thứ nhất trong phân 
đoạn này nói đến việc thực hiện tính cách vô 
ngã của con người. Như tôi đã nói trên đây, 
Tánh Không gồm có hai thể loại: Tánh Không 
của con người (guan điểm Tiểu Thừa) và Tánh 
Không của mọi hiện tượng (guan điểm Đại 
T"ừa). Thế nhưng trên phương diện bản chất 
thì giữa hai thể loại đó không có gì khác biệt, 
dù là thật tinh tế đi nữa. Tuy nhiên Tánh Không 
về con người được xem như dễ thực hiện hơn 
so với Tánh Không của mọi hiện tượng, quan 
điểm này phản ảnh thứ tự đã được nêu lên trong 
kinh sách (có nghĩa là kinh sách Tiểu Thừa nêu 
lên Tánh Không của cả thể con người trước và 
sau đó là Đại Thừa nêu lên Túnh Không của tất 
cả mọi hiện tượng), và quan điềm này cũng sẽ 
được nói đến trong tác phẩm của Tịch Thiên. 

Thiết nghĩ cũng nên hiểu rằng sự hiện hữu 
nội tại không phải như một căn bệnh thuộc thân 
xác cũng không phải là một thể dạng hoang 


Tu Tuệ 297 





mang tâm thần mà sự Giác Ngộ có thể chữa 
lành hay xóa bỏ được (sự hiện hữu nội tại 
không phải là một thứ gì đó rất thật như là một 
căn bệnh, mà chỉ là một "khải niệm”). Sự hiện 
hữu nội tại không phải là một thứ gì hiện hữu 
có thể bị loại bỏ được bằng cách tu tập hay 
thiền định. Nó không hề hiện hữu, trái lại sự u 
mê tâm thần thì có (“sự hiện hữu nội tại” của 
các hiện tượng là một "khái niệm triết học siêu 
hình", sự u mê tâm thần là một "tình trạng” lâm 
lẫn và hoang mang của tâm thức gọi là "vô 
minh”). Sự kiện "phủ nhận" nó khác với sự kiện 
"loại bỏ" sự u mê. Do đó vấn đề phải được nêu 
lên như sau: "Nếu như sự hiện hữu nội tại chưa 
bao giờ có thật, thì tại sao chúng ta lại cần phải 
phủ nhận nó?” Mặc dù nó chưa bao giờ có thật, 
thế nhưng vì bị vô minh căn bản chi phối nên 
chúng ta lại cứ cảm nhận nó như là một thực 
tạI. 


Sự nhận diện vê cải tôi cân phải được phú 
nhận 


298 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Trong phần này chúng ta sẽ bàn thảo với 
nhau về Tánh Không của cái ngã, thật hết sức 
quan trọng là phải hiểu rõ những gì cần phải 
phủ nhận. Việc thiền định về Tánh Không đòi 
hỏi phải xác định được một cách chính xác 
những gì cần phải phủ nhận. Mỗi khi đề cập 
đến Tánh Không thì cũng nên hiểu thật rõ là 
khi bảo rằng mọi sự vật "trống không về sự 
hiện hữu nội tại", thì đấy cũng không phải 
tương tự như khi nói đến sự vắng mặt của 
"người ta" trong một ngôi chùa chẳng hạn 
(không có ai trong ngôi chùa). Trong thí dụ 
này, sự kiện một thứ gì đó được xác định là 
"trống không", tức ngôi chùa; và sự kiện 
"không có ai trong đó" là hai thực thể (entity) 
khác nhau (bản chất "trồng không" của một 
thứ gì đó và sự kiện một thứ gì đó đang trong 
tình trạng "không cất chứa" một thứ gì cả:bản 
chất trồng không và tình trạng không cất chứa 
"một thứ gì đó", không mang cùng một ý nghĩa 
như nhau). Tuy nhiên mỗi khi nói đến sự phủ 
nhận sự hiện hữu nội tại, thì thứ gì sẽ bị phủ 
nhận chính là phương thức hiện hữu (mode 


Tu Tuệ 299 





đ'être / way oƒ being) bên ngoài của chính đối 
tượng ẫy. 


Khi nói đến "vô ngã" thì "cái ngã" (hay là 
“cái tôi”) có nghĩa là gì? Trong tập bình giải 
về tác phẩm Bốn Trăm Tiết (Catuhsataka / Tứ 
Bách Luận) của Thánh Thiên (Aryadeva, sinh 
vào khoảng cuối thể kỷ thứ II hay đấu thể kỷ 
thứ lHII ở Tích Lan, làu thông kinh sách 
Theravada. Ông lên miễn bắc Ấn để hành 
hương và tu học thêm. Ông gặp được Long 
Thụ và được vị này nhận làm đệ tử. Nhờ đó 
ông được học hỏi về Trung Quán và tất cả các 
kinh trong bộ Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Prajnaparamita). Ông trở thành một học giả 
thông thạo về tất cả mọi học phái Phát Giáo 
kể cả ngoài Phật Giáo và được nhiễu người 
biết đến. Một hôm ông được đại học Na-lan-đà 
mời đến để tranh biện với một vị Bà-la-môn 
rất lỗi lạc là Durdhasakala mà từ trước đến 
nay không ai thắng được ông ta. Trên đường 
đến Na-lan-đà ông gặp một bà lão xin ông một 
con mắt để tu luyện, ông bèn móc mắt cho 
ngay, cử chỉ này cho thấy ông không bảm víu 


300 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





vào bất cứ một thứ øì kế cả thân xác và sự đau 
đớn của mình, và cũng từ đó ông có thêm một 
biệt danh là Độc Nhãn Bồ-tát. Trong cuộc 
tranh biện ở đại học Na-lan-đà ông thắng 
Dhurdhasakala, vị này bèn xin quy y Phát 
Giáo. Sau đó ít lâu ông được mời giữ chức trụ 
trì của Na-lan-đà. Trong thời gian ở bắc Ấn 
ông thiết lập được 24 tu viện, và khi đó đã lớn 
tuổi nên ông quay về quê nhà ở miễn nam) (Vì 
ghi chú này quá dài nên sẽ được trình bày ở 
cuối trang ahư-là một footnete). Nguyệt Xứng 
(Chandrakirti) lưu ý chúng ta rằng mỗi khi nói 


m1" 


đến vô ngã thì chữ "ngã" sẽ mang ý nghĩa là 
một sinh linh độc lập và tự chủ. Mỗi khi nói 
đến bất cứ một vật thê hay một sự kiện nào và 
nếu chúng ta gán cho nó một phương cách 
hiện hữu độc lập, tự chủ và hàm chứa một sự 
hiện hữu nội tại, thì các đặc tính ấy sẽ là "cái 
ngã” và trở thành đối tượng của sự phủ nhận. 
Trong khuôn khổ của giáo lý Tánh Không, 
phương cách hiện hữu (mang tính cách tự chủ, 
độc lập và nội tại) ấy là điều mà chúng ta phải 
phủ nhận. 


Tu Tuệ 301 





Khi bình giải về một tiết khá quan trọng 
trong tập Bốn Trăm Tiết (của Thánh Thiên) 
Nguyệt Xứng có nêu lên định nghĩa của cái ngã 
như sau: không có bất một vật thể nào hay một 
sự kiện nào có thể phát sinh từ một động lực 
(orce / power / một sức mạnh) tự chủ. Chủng 
chỉ có thể hiện hữu nhờ vào quy luật tương liên 
giữa nguyên nhân và điều kiện (kinh sách tiếng 
Việt gốc Hán gọi là lý duyên khởi) - có nghĩa là 
phải nhờ vào thật nhiều những yếu tô khác. Vì 
thế chúng không hề mang một cương vị độc lập 
và tự chủ nào trên phương diện bản thể học 
(statut ontologique / ontological status) để có 
thể gọi đấy là cái ngã. Trong phạm vi mà tất cả 
các hiện tượng không hàm chứa một sự hiện 
hữu tự chủ (aufosuffisant / selƒ-suƒfficient / tự nó 
hội đủ các điều kiện cần thiết để hiện hữu) và 
vô điều kiện thì có thể bảo rằng chúng trống 
không về chính sự hiện hữu của chúng. 


Cảm tính về cái tôi hay tư duy cho rằng 
"chính thật đây là tôi" hiện lên trong tâm thức 
chúng ta mang nhiều thể dạng khác nhau. 
Trong tập luận Dân nhập về Con Đường Trung 


302 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Quán (Madhyamakavatara / Nhập Trung 
Luận), Nguyệt Xứng có nêu lên hai khía cạnh 
khác nhau của cảm tính về "cái tôi": a) sự gắn 
chặt của "cái tôi" vào tri thức của chúng ta, b) 
một hình thức đối tượng mà chúng ta xem như 
hàm chứa một sự hiện hữu nội tại. Chính khía 
cạnh thứ hai là điều mà chúng ta phải phủ nhận, 
khía cạnh thứ nhất không liên hệ gì đến sự phủ 
nhận đó. Nguyệt Xứng xác nhận răng cảm tính 
về một "cái tôi" được găn chặt vào "cái tôi” quy 
ước (có nghĩa chính là tôi đáy) tức như là chủ 
thể giữ vai trò thực thi các hành động và nhận 
biết các cảm nhận. Vì bị buộc chặt vào "cái tôi" 
ấy nên chúng ta cảm thấy nó như hàm chứa một 
thực thể nội tại. Khái niệm về thực thê mang 
tính cách nội tại của cái tôi sẽ tạo ra một tình 
trang hoang mang và các thứ xúc cảm bắn loạn. 
Nguyệt Xứng bảo răng đấy chính là khái niệm 
(sai lâm) mà người du-già (rức là những người 
hành thiên) phải thẫu triệt và loại bỏ. 

Dựa vào các ngôn từ triết học (cách lập 
luận thuần iÿ) chúng ta cũng có thể nhận thấy 
được sự khác biệt - cứ tạm gọi là như thế - giữa 


Tu Tuệ 303 





vật thể hiển hiện qua hình tướng bên ngoài và 
một vậ/ (hể cảm nhận được bằng quy chiếu 
(rợcrence / sự chỉ định hay tên gọi quy ước của 
một sự vật) của nỗ (cảm nhận được hình tướng 
của một vật thể và diễn đạt vật thể ấy bằng 
cách gán cho nó một tên gọi quy óc). Dầu sao 
chỉ cần sử dụng phương pháp nội quán 
(imtrospection / tức là cách nhìn vào nội tâm 
của mình để suy nghiệm) để tìm hiểu cảm tính 
thông thường về "cái tôi" thì cũng đủ giúp 
chúng ta khám phá ra bên trong cảm tính đó 
một sự bám víu cực mạnh vào khái niệm về 
"cái ngã”, tức là một thực thể hàm chứa một sự 
hiện hữu nội tại (khi chúng fa nhìn vào tâm 
thức mình - tức là sử dụng phép nội quán - thì 
chúng ta sẽ thấy ngay là: "tôi muốn có cải 
này", "tôi muốn được trở thành như thể kia", 
"tôi là thế này", "tôi là thế nọ"... Những gì ẩn 
nấp phía sau những cảm tính ấy chính là sự 
hiện hữu nội tại của "cái tôi” hay là ý niệm về 
sự trường tôn của "cái ngã"). Bên trong quan 
niệm cho răng chúng ta hàm chứa một thể tính 
cá biệt, ân chứa một sự tin tưởng từ bản năng 


304 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





rất mạnh về một tác nhân mang tính cách nhất 
thể (agent un / agent one / duy nhất, độc tôn). 
Changkya (một luận sư uyên bác của tông phải 
Cách Lỗ - Guelugpa, thế kỷ XVIII) nói răng một 
số người (các luận sư và học giả) trong thời đại 
ông có vẻ như tin vào một cái tôi hiện hữu một 
cách độc lập thuộc "bên ngoài” (ức là khác với 
thân xác) - có nghĩa là một đối tượng cần phải 
phủ nhận - và họ cứ giữ nguyên cách cảm nhận 
ấy về cái tôi bấm sinh ấy (inné / innafe, 
inborn). Thế nhưng thật ra thì không có một đối 
tượng phủ nhận nào khác với "cái tôi" (độc lập 
với thân xác và nằm bên ngoài "cái tôi") đề có 
thể cảm nhận nó một cách bẩm sinh (inzfe) 
như là tự nó hiện hữu. Cái tôi hiển hiện qua các 
kinh nghiệm cảm nhận bình thường trong cuộc 
sống thường nhật của chúng ta tự nó cũng đã 
hội đủ các đối tượng cho sự phủ nhận. Nếu 
cách hiểu Tánh Không là phải dồn tất cả nỗ lực 
vào việc loại bỏ "cái tôi", thì chúng ta sẽ khó 
tránh khỏi rơi vào một cách chơi chữ (7/eu 
verbal / verbal play / một trò định nghĩa và 
diễn đạt bằng ngôn từ) bằng các thuật ngữ 


Tu Tuệ 305 





ngoại lai (exofic / lạ lùng, kỳ quặc) chăng hạn 
như "sự hiện hữu đích thật", "sự hiện hữu nội 
tại".... và như thế chúng ta sẽ có thể gặp phải 
nguy cơ cứ tiếp tục giữ nguyên sự bám víu bản 
năng của mình vào cái tôi nguyên vẹn và không 
hề sứt mẻ (inentamé / imact, untouched): đây là 
cách mà chúng ta tìm kiếm một cái tôi tưởng 
tượng, vì trên thực tế cái tôi đó sẽ không tạo ra 
một tác động nào ảnh hưởng đến cảm tính từ 
bản năng của chúng ta về cái tôi cả (/hí dụ 
chúng ta cô găng tìm hiểu "cải tôi" theo sự giải 
thích trong sách vở, chăng hạn như khi đọc 
quyền sách này của Đức Đạt-Lai Lại-Ma, và 
khi xếp sách lại thì chúng ta có thể cảm thấy 
mệt mỏi và uể oải, và cần phải đi chơi hay nghe 
nhạc để "giải trí". Đấy là cách chứng tỏ vừa 
đây chúng ta câm quyển sách để đọc và đề cố 
găng tìm hiểu về một cải tôi tưởng tượng, và 
hiện đang trong lúc này, tức là sau khi xếp sách 
lại, thì cải tôi nội tại của mình lại hiện lên để 
thúc dục mình "siải trí". Nếu nói theo cách của 
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thì đấy là cách mà chúng 
ta vẫn tiếp tục giữ nguyên sự bám víu "bản 


306 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





năng" của mình vào cái tôi của mình). Nếu tơi 
vào cạm bây đó thì chúng ta sẽ không bao giờ 
thành công trong việc phủ nhận cái tôi, và như 
thế sự bám víu bẩm sinh ( /z¡) sẽ vẫn còn 
nguyên. Khá lắm là chúng ta có thể phủ nhận 
được một khía cạnh thô thiển nào đó của đối 
tượng mà chúng ta phải phủ nhận thế thôi. 


VỊ đại sư Tông Khách Ba (Tsongkhapa) 
có nói rằng một trong những điểm khó nhất của 
triết học Trung Quán là vẫn duy sự hiện thực 
của thế giới sự thật quy ước sau khi đã phủ 
nhận sự hiện hữu nội tại của tất cả mọi hiện 
tượng. Như tôi đã nói đến trên đây, thắc mắc tất 
sẽ phải phát sinh trong tâm thức mình, sự thắc 
mắc đó như sau: "Một khi đã phủ nhận sự hiện 
hữu nội tại của mọi hiện tượng thì làm thế nào 
chúng ta có thể nói đến thể tính (idemify / cá 
tính hay đặc tính của một cá thề) mà không gây 
ra mâu thuẫn được. Thắc mắc trên đây lả cả 
một vấn đề triết học. Thật hết sức cần thiết phải 
nhận thấy được sự khác biệt giữa đôi tượng bên 
ngoài và đối tượng quy chiếu (obje: réfárent / 
referent object / "đối tượng quy chiếu" hay 


Tu Tuệ 307 





"tham chiếu", tức là đổi tượng được vay mượn 
đề chỉ định một đổi tượng khác. Thí dụ cụ thể: 
"cái bàn" là một "đối trợng quy chiều" dùng để 
chỉ định một vật thể "bên ngoài” gôm "một mặt 
phẳng và bốn chân), bởi vì điều đó bắt buộc 
chúng ta phải (s⁄ ñgz7) thật chính xác bằng 
cách không được phủ nhận sự hiện hữu thật của 
cái ngã. Nếu hoàn toàn không có cái tôi thì tại 
sao chúng ta lại ước mong đạt được C"ác Ngộ. 
Sự mong cầu đó không mang một ý nghĩa nào 
cả bởi vì sẽ không có bất cứ ai cả để mà bước 
theo con đường đó (đã là vô ngã thì ai tu tập?) ! 

Theo Tông Khách Ba, ngoai trừ trường 
hợp đã trực tiếp thực hiện được Tánh Không ra, 
thì tất cả những nhận biết và các kinh nghiệm 
cảm nhận của chúng ta đều bị ô nhiễm bởi sự 
nhận thức sai lầm về sự hiện hữu nội tại. Do đó 
chúng ta phải nhận diện thật chính xác đối 
tượng cần phải phủ nhận. Chúng ta phải sử 
dụng kinh nghiệm bản thân của mình để khảo 
sát xem quan niệm bẩm sinh (concepfion innée 
/ innate conceDt / quan niệm tự nhiên và có 
sản) mang tính cách bản năng của mình về cái 


308 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





tôi hiện ra như thế nào, hầu giúp chúng ta 
cương quyết sửa đổi cách cảm nhận đó. Nếu 
như "cái tôi" cần phải phủ nhận tỏ ra hiện hữu, 
thì nó hiện hữu như thế nào? Ít ra chúng ta cũng 
phải ý thức được là nó giống với cái gì. Chỉ có 
cách khảo sát thật cân thận phương cách mà 
chúng ta cảm nhận về "cái tôi" diễn tiến như 
thế nào mới có thể giúp chúng ta hiểu được là 
cần phải thực hiện Tánh Không như thế nào để 
phủ nhận sự nhận thức của chúng ta về sự hiện 
hữu nội tại. 

Thánh Thiên (Aryadeva) trong tập luận 
Bồn Trăm Tiết có nói rằng "hạt giỗng" làm phát 
sinh ra chu kỳ hiện hữu chính là tri thức, và chỉ 
có cách duy nhất là phải quán nhận được tính 
cách vô ngã của các đối tượng - trong trường 
hợp này là vô ngã của tri thức - thì chúng ta 
mới có thể loại trừ được mầm mống đó. Chỉ khi 
nào chúng ta đã hiểu được Tánh Không của sự 
hiện hữu nội tại ở một mức độ thật thâm sâu, 
thì tất nhiên sức mạnh của các xúc cảm bắn 
loạn chăng hạn như sự giận dữ và bám víu đối 
với các đối tượng của các thứ xúc cảm ấy, cũng 


Tu Tuệ 309 





sẽ giảm xuống một cách ngoan mục. Tương tự 
như sự thực hiện như Tánh Không sẽ khiến cho 
các tư duy và xúc cảm mang tính cách khổ đau 
phải nới lỏng "nanh vuốt" của chúng. 

Trong một đám đông người, mỗi người 
đều mang những sợ sệt, hy vọng cũng như khó 
khăn riêng. Trước mắt chúng ta hiện ra một 
cảnh hỗn độn gồm thật nhiều tâm trạng khác 
nhau. Mỗi tâm trạng hiện ra không phải là 
không có duyên cớ, mà là những duyên cớ thật 
rõ rệt, dù cho sự cảm nhận tâm trạng ây chỉ mơ 
hồ hay thật mãnh liệt. Tuy không hàm chứa 
một sự hiện hữu nội tại nào thế nhưng tâm 
trạng đó có vẻ rất thật, tượng tự như một màn 
ảo thuật do một ảo thuật gia thật tài ba đang 
trình điễn. Dù có phân tích kỹ lưỡng đến đâu 
thì cũng không sao tìm thấy được bản chất của 
các tâm trạng ấy. Có phải là kỳ lạ hay chăng? 


Trong cuộc sống thường nhật chúng ta 
thường phải làm việc thật cam khổ, chắng qua 
vì chúng ta luôn bị thúc đây bởi các thể dạng 
xúc cảm tâm thần đủ loại, chăng hạn như sự 
giận đữ, kiêu căng và bám víu (iiển bạc, danh 


310 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





vọng...). Vậy thì các thứ xúc cảm mãnh liệt ấy 
hướng vào những đối tượng chính xác nào ? 
Giả thử nếu phải tìm cho ra các đối tượng ấy thì 
thử hỏi chúng ta có tìm thấy chúng hay chăng 
(bản chất cũa những đối tượng của những thứ 
xúc cảm ấy cũng chỉ là Tánh Không)? Thật sự 
ra thì có một cái gì đó để mà tìm hay không? 
Đấy là cách mà chúng ta phải tự hỏi về các kinh 
nghiệm cảm nhận thường nhật của mình. Tuy 
nhiên nếu bạn nghĩ răng thái độ nghi ngờ đó tất 
sẽ đưa đề kết luận cho rằng việc mong cầu Phật 
Tính (ức là tu tập để trở thành Phật) cũng chả 
được tích sự gì, bởi vì Phật Tính cũng chẳng 
mang một sự hiện hữu nội tại nào, thì đây cũng 
sẽ là dấu hiệu cho thấy bạn đang rơi vào chủ 
nghĩa hư vô. 


Có một lần Dromteunpa (1005-7064, đệ tử 
của Atisha (A-đề-sa), và cũng là người đã sảng 
lập học phái Cam Đan - Kadampa) có nói rằng 
trong bối cảnh Tánh Không thì bàn tay cũng chỉ 
là trồng không và lửa cũng không có, thế nhưng 
nếu bạn cứ đưa tay vào lửa thì nhất định bạn sẽ 
bị bỏng! Theo ý tôi, quả thật là chí lý. Nếu bạn 


Tu Tuệ 311 





trông thấy một người nào đó thốt lên như thế 
này: "Ô! quả thật tất cả chỉ là ảo giác, chỉ như 
một giấc mơ, chăng có gì thật cả!" thì bạn cứ 
tiến đến gần hăn và dùng một cái kim đâm vào 
người hắn, thì bạn ta sẽ thấy ngay là hắn sẽ 
phản ứng như thế nào. Hãy cứ để cho hắn tự 
khám phá xem có một thực thể nào hay không 
(không cân phải cãi lý với hắn làm gì)!. Tôi 
không hề nói rằng các vật thể không hiện hữu - 
các vật thể và các hiện tượng hiện hữu, chúng 
tạo ra các tác động đưa đến các thứ cảm nhận 
như đau đớn hay thích thú. Những gì tôi muốn 
nói là các sự vật không hiện hữu đúng theo 
phương cách mà chúng ta áp đặt cho chúng 
(đây là một câu kết luận rất chí lý mà chúng ta 
cần phải suy nghiệm để hiểu rằng không có một 
sự khác biệt nào giữa một người “bình đị” và 
một ngưởi "suy ft" tức là một người "tu tập”, 
khi cả hai nhìn vào thể giới rất thật này. Sự 
khác biệt nếu có là người "suy tư" nhìn vào thể 
giới bằng đôi mắt khác hơn, chỉ có thể thôi). 


Không sao tìm thấy "cái tôi” 


312 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Sự cảm nhận của chúng ta về sự hiện hữu 
đích thật mang hai sắc thái khác nhau: thứ nhất 
là sự nhận thức bẩm sinh ( appréhension Innée / 
innafte apprehension / sự nhận thức hay nhận 
biết tự động) mang tính cách bản năng, sự nhận 
thức này cũng xảy ra với hàng súc vật; sắc thái 
thứ hai là sự nhận thức về "cái tôi" đựa vào sự 
lý luận hay các tư duy thuộc lãnh vực triết học. 
Sắc thái thứ hai này là sự bám víu vào cái tôi 
được tạo dựng trên mặt trí thức. Sắc thái thứ 
nhất là sự sáp nhập từ bản năng vảo khái niệm 
về sự hiện hữu nội tại và cũng là nguyên nhân 
khởi động chu kỳ hiện hữu. Nếu muốn làm bật 
rễ sự sáp nhập bẩm sinh hay bản năng đó thì 
trước hết chúng ta không được bám víu vào sự 
hiện hữu nội tại của các hiện tượng, tạo dựng 
bằng trí thức. 

Như tôi đã nói trên đây, thật hết sức rõ 
ràng là "cái tôi" - với tư cách là một cá thể đối 
tác với những kẻ khác và thế giới và cảm nhận 
được mọi thứ khổ đau và thích thú - tất nhiên 
là hiện hữu. Thế nhưng bên trong kinh nghiệm 


Tu Tuệ 313 





cảm nhận mang tính cách bản năng về "cái tôi" 
ấy của chúng ta lại còn tàng ẩn cả một sự tin 
tưởng cho rằng "cái tôi" là "Một", có nghĩa là 
hoản toàn tự chủ (duy nhất và độc lập) và hàm 
chứa một hiện thực tự tại nào đó. Nếu như cái 
"cái tôi" ấy hiện hữu một cách nội tại thì 
chúng ta tất sẽ phải tìm thấy nó khi tìm kiếm 
nó. Nếu càng đò tìm sự hiện thực của nó thì nó 
sẽ phải càng hiện ra với chúng ta rõ rệt hơn 
(thế nhưng trên thực tế thì chúng ta không sao 
tìm ra được nó). Thật thế, "cái tôi" không thê 
nào hiện hữu độc lập với tổng thể thân xác và 
tâm thức được, thế nhưng nó cũng không hiện 
ra đúng theo sự cảm nhận bẩm sinh mang tính 
cách bản năng của chúng ta đối với nó. Dù cho 
có một "cái tôi" mang tính cách nội tại thật sự 
hiện hữu đi nữa, thì nhất định nó cũng phải 
hiện hữu bên trong những thứ cấu hợp vật chất 
và tâm thần tạo ra một con người. Nói cách 
khác, nó phải được tìm thấy bên trong thân xác 
ta và tâm thức chúng ta. 


Long Thụ (Nagarjuna) có nói trong tập 
luận Voỏong Hoa Những Viên Ngọc (Quỷ 


314 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





(Ratnavali / Bảo Hành Vương Chánh Luận) 
rằng con người không nhất thiết là thành phần 
đất, cũng không phải là thành phần lửa, nước, 
khí hay không gian, thế nhưng nó cũng không 
hiện hữu độc lập với những thứ ấy. Vì thế nếu 
tìm kiếm "con người" hay "cái tôi" thì chúng ta 
cũng sẽ không thể nào biết được đích xác vị trí 
của nó thuộc vào thành phần cấu tạo nào trong 
cơ thể. Nếu chúng ta nghĩ rằng vị trí của "cái 
tôi" nằm trong chuỗi tiếp nối (continuum) của tri 
thức, thì chúng ta cũng sẽ không tìm thấy nó ở 
đấy. Tri thức phải là tri thức của "mộ" con 
người; nó “không phải" là “con người” (chúng 
ta có cảm giác là tư duy, xúc cảm biểu trưng 
cho "cải tôi" của mình, là "chính mình", thể 
nhưng thật ra đấy cũng chỉ là các thứ tư duy và 
xúc cảm phát sinh từ ngũ uẩn của một "con 
người" gọi là _ "fa"). Cũng thễ, con người không 
phải là một tổng thể gồm thân xác và tri thức 
cũng không phải là chuỗi tiếp nối (continuum) 
của tổng thê ấy. Nếu chúng ta bắt buộc phải tìm 
cho ra quy chiếu (ren / sự chỉ định) đích 
thật phản ảnh thuật ngữ "con người" hay "cái 


Tu Tuệ 315 





tôi", thì chúng ta tất sẽ không sao tìm thấy nó 
tách rời và khác biệt với các thành phần của cơ 
thể, hay là thuộc vào bất cứ một khoảnh khắc 
riêng biệt nào đó của dòng tri thức (dòng frỉ thức 
được xem là một chuỗi tiếp nối liên tục của các 
đơn vị mang tính cách thời gian, "con người” 
hay "cái tôi" không thuộc một đơn vì nào cả trên 
dòng trí thức ấy). Chúng ta cũng sẽ không tìm ra 
nó bên trong tổng thể thân xác và tâm thức, cũng 
như bên ngoài tổng thể ấy. Tóm lại là không có 
bất cứ thứ gì có thể xem là quy chiếu đích thật 
nhằm chỉ định "con người" hay "cái tôi" trên 
dòng tiếp nối của tri thức cũng như bên trong 
thân xác. 


Long Thụ trong tập luận Trung Quản Luận 
Tụng (Madhyamakakarika) cho răng ngay cả 
đối với chính Như Lai - tức Đức Phật mà chúng 
ta đã đặt hết lòng tin và sự tôn kính của mình - 
cũng sẽ không thể tìm thấy được, nếu chúng ta 
muốn biết quy chiếu (ý nghĩa chỉ định) đích 
thật của thuật ngữ Như Lai là gì (câu này trích 
từ chương XXII trong tập Nhập Trung Quán 
Luận trên đây của Long Thụ). Các câu hợp tạo 


316 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





ra Đức Phật, tức là thân xác và tâm thức của 
Ngài, không thể được xem như là Đức Phật; 
Đức Phật cũng không thể được xem như độc 
lập với thân xác và tâm thức của Ngài. Ngài 
không sở hữu những cấu hợp một cách nội tại, 
những cấu hợp cũng không phải là nền móng 
nội tại của Ngài. Khi phân tích theo cách thức 
trên đây thì ngay cả Đức Phật cũng sẽ không 
tìm thấy. Chúng ta muốn nói lên chính xác điều 
gì khi xác nhận rằng mọi vật thể và sự kiện đều 
trống không? Trong phạm vi mà tất cả mọi vật 
thể và sự kiện đều phát sinh từ sự kết hợp của 
nhiều nguyên nhân và điều kiện - tức là những 
yếu tô khác với chúng - thì nhất định chúng sẽ 
không hàm chứa bất cứ một bản chất độc lập và 
tự chủ nào cả. Sự vắng mặt về bản chất độc lập 
hay thực thể mang tính cách nội tại ấy chính là 
Tánh Không. Nếu nghĩ răng Tánh Không là 
một thể loại mang tính cách bản thể nào đó 
(catégorle ontologique / ontological category) 
khác biệt với các vật thể và sự kiện, thì nhất 
định sẽ là một điều sai lầm. 


Tu Tuệ 317 





Vì thế nếu trở lại với tác phẩm của Tịch 
Thiên thì chúng ta cũng sẽ thấy ngay điều mà 
ông ta muốn nêu lên: đấy là cách phải khảo sát 
các thành phần của thân thể đề tự hỏi xem "con 
người" thuộc vào thành phần nảo. 


Tiết 57,58,59. Tôi không phải là răng, tóc, 
móng tay, xương, chất nhờn, đồm, mủ, 
nước bọt (nước dãi), mỡ, mô hôi, phối, gan, 
rUỘI, phần, nước tiểu, thịt, da, hơi ấm, hơi 
thở, các lỗ hồng trong cơ thể, hay là sáu 
thứ cảm nhận (ngũ giác và tri thức). 


Trong các phần sau tác giả của tập Hành 
Trình đến Giác Ngộ sẽ phân tích các khía cạnh 
khác biệt giữa tri thức và các nhân tổ hiện hữu 
khác để tự hỏi xem mỗi thành phần ấy có đúng 
thật là "con người” hay không. 


THIÊN ĐỊNH 


318 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Đến đây chúng ta hãy tập thiên định về 
Tánh Không xem sao. Tịch Thiên có nêu lên 
trong tác phẩm của ông như sau: thật hết sức 
hiển nhiên nếu muốn tìm kiếm xem "cái tôi" ở 
đâu thì chúng ta sẽ không thể nào tìm ra được 
nó. Thế nhưng dù sao thì sự kiện ấy không nhất 
thiết có nghĩa là "cái tôi" không có, bởi vì nhờ 
vào các kinh nghiệm nhận biết của chính mình 
mà mỗi người trong chúng ta cảm nhận được 
sự đau đón hay thích thú. Chúng ta hiểu rằng 
những kinh nghiệm cảm nhận ấy phải được 
nhận biết bởi một thứ gì đó hay một người nào 
đó. Thế nhưng nếu chúng ta tìm kiếm xem "cải 
tôi" ấy ở vào chỗ nào thì chúng ta lại không 
sao tìm ra được nó. Do đó bắt buộc chúng ta 
phải kết luận rằng nó chỉ có thể hiện hữu bằng 
tên gọi, tức là bằng cách nhờ vào hiệu năng 
của sự chỉ định mang tính cách khải niệm mà 
thôi. 

Sau khi đã ghỉ nhận điều ấy trong tâm thì 
chúng ta hãy nhìn vào mọi sự vật, kề cả "cái 
tôi” của mình, xem chúng hiện ra trong tâm 
thức mình như thế nào. Có phải là chúng chỉ là 


Tu Tuệ 319 





một danh xưng đơn thuần hay là còn hiện ra 
dưới một hình thức nào khác nữa? Rõ ràng là 
chúng không nhất thiết chỉ tỏ ra hàm chứa một 
thực thể bằng tên gọi (réalté nominale / 
nominafive reality) mà hình như còn hàm chứa 
một sự hiện hữu khách quan và nội tại nào đó - 
có vẻ như là tự chúng hiện hữu (không cân đến 
một nguyên nhân hay điều kiện nào cả). Chúng 
không có vẻ đơn giản chỉ hiện hữu nhờ vào sự 
chỉ định (bằng tên goi) mà hình như còn tỏ ra 
hàm chứa một quy chế khách quan và độc lập 
nào đó. Sự suy nghĩ ấy sẽ mang lại cho chúng 
fq sự vững tin sâu xa rằng mọi sự vật không 
hiện hữu đúng với phương cách mà chúng hiển 
hiện ra với chúng 1a. 


Khi nào việc thiên định về Táúnh Không đã đạt 
được thể dạng thăng bằng (tức là bên vững và 
không xao động) thì chúng ta không nên để 
mình bị xâm chiếm bởi các bóng mờ của các 
thứ cảm tính, chẳng hạn: "Đây đúng là Tánh 
Không" hoặc "Tôi đang thiên định về Tánh 
Không"... (nếu suy nghĩ như thể thì Túnh 
Không sẽ là một đối tương của sự suy nghĩ, và 


320 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





trong trưởng hợp đó Tánh Không sẽ không còn 
là Túnh Không nữa). Trái lại chúng ta hãy lắng 
sâu vào thể dạng văng bóng của sự hiện hữu 
nội tại - có nghĩa là trong thể dạng đó chúng ta 
sẽ không sao tìm thấy được các hiện tượng khi 
khảo sát chúng bằng sự suy luận và phán đoán 
(hiện tượng phát sinh từ sự kết hợp của nhiễu 
nguyên nhân và điều kiện, nếu "phá vỡ" sự kết 
hợp đó thì sẽ không thấy các hiện tượng đâu 
cả, và đấy cũng chính là cách tạo ra một thể 
dạng "vắng bóng" của sự hiện hữu, nói cách 
khác là không còn một hiện tượng nào hiện ra 
với người hành thiên nữa). Thể dạng đó cũng 
không khác gì như thể dạng khi tâm thức hòa 
tan trong Túnh Không. Chúng ta không nên để 
cho bất cứ một ý nghĩ nhị nguyên - gồm chủ thê 
và đổi tượng - nào có thể hiển hiện ra, chẳng 
hạn như khi quán sát một vật thể và nghĩ rằng 
"đây chính là nó, nó đang ở ngay trước mất". 
Hãy thiên định về Tánh Không theo cách chỉ 
dẫn trên đây trong vài phút (vài phút ở đây có 
nghĩa là sau buổi giảng cửa Đức Đạt-Lai Lạt- 
Ma. Phép thiên định trên đây khá khó, cần phải 


Tu Tuệ 321 





luyện tập thưởng xuyên và lâu dài hơn, không 
như các phép thiên định nêu lên trong các 
chương trưóc). 


S 
Bản chất và sự hiện hữu 


của "cái tôi" 


Lòng từ bị phát sinh từ sự thực hiện 
Tánh Không 


Long Thụ cho biết rằng Bồ Để Tâm, 
(Bodhicitta) hay lòng mong ước đạt được Giác 
Ngộ vì sự an lành của tất cả chúng sinh, là nền 
tảng của sự tỉnh thức, thế nhưng sự ước vọng 
đó vẫn còn phải được bổ khuyết thêm bởi sự 
hiểu biết (ức ià trí tuệ) thì mới có thể thực hiện 
được Tánh Không. Vì thế nếu muốn đạt được 
sự Giác Ngộ hoàn hảo thì chúng ta phải khơi 
động nền tảng đó của sự tỉnh thức trong lòng 
mình hầu giúp mình thực hiện mục tiêu mình 


Tu Tuệ 323 





mong cầu. Các ước vọng vị tha trên đây bắt 
nguồn từ "/ỏng Từ Bi rộng lớn" và yếu tô bỗ 
sung không thể thiếu sót là sự hiểu biết siêu 
nhiên giúp thực hiện Tánh Không. Tóm lại cả 
ba thành phần đó - Bồ Đề Tâm, lòng Từ Bi 
rộng lớn, và sự hiểu biết siêu nhiên về Tánh 
Không - là cốt lõi của con đường đưa đến Giác 
Ngộ hoản hảo. Tu tập về ba yếu tô đó sẽ giúp 
chúng ta đạt được thể dạng của sự hiểu biết 
toàn năng: thật vậy không sao có thể đạt được 
Phật Tính (//ành Phậy) nếu không thực hiện 
được ba yếu tô trên đây. Chúng ta có thể khẳng 
định rằng cả ba thể dạng đó của con đường là 
những điều kiện tối cần và đầy đủ nhằm giúp 
chúng ta đạt được thể dạng của một vị Phật. 

Sở đĩ chúng ta quan tâm đến quan điểm về 
Tánh Không và phương cách mà sự hiểu biết 
siêu nhiên giúp thực hiện Tánh Không, vì sự 
thực hiện ấy sẽ có đủ khả năng giúp chúng ta 
loại bỏ được vô minh căn bản và giải thoát 
chúng ta khỏi mọi khổ đau. Thực hiện được 
Tánh Không sẽ giúp mình quán thấy được một 
tâm thức vô minh bám víu vào sự hiện hữu nội 


324 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





tại là một tâm thức méo mó. Thế nhưng sự méo 
mó ấy cũng chỉ là một thể dạng của tâm thức, 
đo đó có thể loại bỏ được nó. Chính vì thế nên 
bên trong tất cả mỗi chúng sinh đều hiện hữu 
một tiềm năng giúp mình đạt được sự giải 
thoát. Chỉ khi nào thực hiện được Tánh Không 
của sự hiện hữu nội tại thì mới có thê phát động 
được lòng từ bi chân thật và mạnh mẽ đối với 
tất cả chúng sinh có giác cảm còn đang vướng 
mắc trong chu kỳ hiện hữu chỉ vì vô minh căn 
bản không cho phép các chúng sinh ấy quán 
thấy được bản thê của thực tại. 


Sức mạnh của lòng từ bỉ 


Lòng từ Bi thật hết sức quan trọng đối với 
những người Phật Giáo thuần thành đã quyết 
tâm bước vào con đường tâm linh. Thông 
thường, một người càng có lòng vị tha và từ bị 
sẽ càng hy sinh vì sự an vui của kẻ khác dễ 
dàng hơn. Ngay cả trên phương diện lợi ích cá 
nhân, nếu càng phát lộ được lòng từ bi mạnh 
mẽ thì mình cũng sẽ càng cảm thấy can đảm 


Tu Tuệ 325 





và quả quyết hơn. Tất cả các tôn giáo lớn 
không những xem trọng và nêu cao các phẩm 
tính của lòng từ bi, mà còn hết lòng quảng bá 
nữa. Giáo huấn của các tôn giáo ấy đều đưa ra 
các phương pháp thực hành nhằm phát huy 
lòng từ bi. Tất nhiên là có nhiều khác biệt trên 
phương diện triết học và siêu hình học, và 
đương nhiên sự đa dạng ấy cũng sẽ đưa đến 
các quan điểm không hoàn toàn giống nhau về 
lòng từ bi - chăng hạn như trong lãnh vực tác 
động của nó, và vân vân... (ông thấy những 
cảnh khổ đau khiến lòng mình trắc ẩn hoặc 
nhìn thấy những cảnh nghèo đói khiến mình 
cảm thấy thương tâm và sẵn sàng hy sinh để 
giúp đỡ kẻ khác...thì đấy chỉ là những hình 
thức từ bỉ rất phô cập nếu không muốn nói là 
sơ đẳng. Những sự cảm thương ấy có thể mang 
tính cách bản năng nữa, và đôi khi cũng không 
cân đến sự cô vũ của tôn giáo. Lòng từ bỉ do 
Phật Giáo chủ trương mở ra một bầu không 
gian rộng lớn hơn và một lãnh vực tác động 
sâu sắc hơn, bằng cách hướng vào tất cả 
chúng sinh, trong đó kể cả hàng thú vật bởi vì 


326 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





chúng cũng biết cảm nhận đớn đau và sợ hãi. 
Riêng đối với con người thì lòng từ bì Phật 
Giáo không phân biệt bất cứ ai, dù họ nghèo 
đói hay giàu sang, mạnh khoẻ hay ốm đau, 
xinh đẹp hay xấu xí, hung dữ hay hiển lành..., 
bởi vì tất cả họ trong đó có kế cả chính mình 
đêu khô đau. Khổ đau đối với Phật Giáo không 
phải chỉ là những cảnh tượng đớn đau và khổ 
nhọc trông thấy trước mắt, mà còn là những 
thứ khô đau ray rứt, sâu kín tàng ẩn bên trong 
thân xác và tâm thức của mỗi chúng sinh, đấy 
là những thứ khổ đau mang lại bởi hiện tượng 
vô thường và sự vướng mắc trong chu kỳ hiện 
hữu. Từ bi đối với toàn thể chúng sinh và với 
chính mình sẽ mang một ý nghĩa to rộng hơn 
hấu giúp mở rộng con tim của mình và khiến 
mình trở thành cao cả, bén nhạy và nhiều nghị 
lực hơn). Tuy nhiên tất cả các tôn giáo lớn đều 
gặp nhau ở một điểm thật quan trọng về lòng 
từ bi, đó là sự kiện luyện tập về lòng vị tha sẽ 
mang lại cho chúng ta khả năng phát lộ thật tự 
nhiên lòng thiện cảm nhằm giúp mình biết chia 
sẻ khổ đau với kẻ khác. 


Tu Tuệ 327 





Nếu chúng ta có một con tim nhiều thương 
cảm thì hình như nhờ đó chúng ta cũng trở nên 
những con người can đảm và quyết tâm hơn. 
Tại sao lại như thế? Tôi nghĩ rằng khi lòng từ bi 
hiện ra trong tim mình thì mình cũng sẽ không 
còn bị tràn ngập bởi lo buồn và các sự xung đột 
trong nội tâm nữa, trái lại mình sẽ biết quan 
tâm đến nỗi khổ đau và sự an vui của kẻ khác 
nhiều hơn, và chính nhờ vào những kinh 
nghiệm ấy (rông thấy khổ đau và yêu thương 
kẻ khác) mà chúng ta sẽ trở nên bén nhạy hơn 
hầu giúp mình ý thức được khổ đau một cách 
sâu xa hơn (khổ đau với khổ đau của người 
khác sẽ giúp mình nhận thấy những khổ đau 
sáu kín của chính mình, và nhở đó mình cũng 
sẽ có nhiều nghị lực hơn trong việc tu tập nhằm 
xóa bỏ những khổ đau mênh mông đó cho mình 
và cho kẻ khác). Điều này có thể sẽ làm biến 
cải được cách mà chúng ta nhìn vào những khổ 
đau của chính mình, và trong một số trường 
hợp cũng có thể biến cải được cả những kinh 
nghiệm cảm nhận về sự đau đớn cũng như các 
khó khăn của chính mình (&i đông thấy sự 


328 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





đau đớn và những hoàn cảnh nan giải của kẻ 
khác thì mình cũng sẽ cảm thấy sự đau đớn và 
các khó khăn của mình trở nên nhẹ bớt đi và 
chúng cũng sẽ không hành hạ mình một cách 
quá đáng). Những gì trước đây tỏ ra không thể 
chịu đựng nổi thì nay có thể xem chúng như 
không đáng quan tâm, hay chỉ là những chuyện 
vụn vặt. Vì thế đối với một người có lòng vị tha 
và trắc ân thì họ sẽ cảm thấy những xung đột 
nội tâm và những khó khăn của riêng mình 
không đến nỗi nào là quá đáng, và chúng cũng 
sẽ bớt gây ra ảnh hưởng đối với sự an bình 
trong tâm thức mình hơn. 


Lòng từ bi phát lộ từ mối quan tâm sâu xa 
về sự an vui của tất cả chúng sinh có giác cảm 
có thể đạt được nhờ vào một sự quan tâm duy 
lý (considếéraHon ralsonnéec /  reasoned 
considerdtion / một sự quan tâm được cán 
nhắc cần thận), có nghĩa là nhờ vào những quá 
trình suy luận chặt chẽ. Cảm tính mạnh mẽ trên 
đây (ức là lòng từ bị) cũng có thê làm phát 
sinh ra một số các cảm tính thật mạnh khác 
kèm theo với nó (/hí dụ khi trông thấy một cảnh 


Tu Tuệ 329 





nghèo khổ và chúng ta muốn bồ thi, thể nhưng 
đồng thời thì những cảm tính ích kỷ cũng trồi 
dậy và ngăn chận chúng ra), thể nhưng dù có 
bùng lên thì chúng cũng không sao tìm được 
một khoảng trống nào để khuấy động tâm thức 
mình, bởi vì nó đã được bảo vệ thật vững chắc 
bởi những sự đắn đo hợp lý (reasoned 
considerafions). Sở đĩ chúng ta phát huy được 
sự cân nhắc ấy một phần cũng là nhờ vảo trí 
thông minh của con người (/hì dụ nếu chúng ta 
giúp đỡ một người nào đó thì nhất định cũng sẽ 
khó tránh khỏi nhiều mắt mát và thiệt thòi về 
phần mình. Thể nhưng sau khi suy nghĩ và cân 
nhắc kỹ lưỡng thì chúng ta cũng nhận thấy 
rằng dầu sao thì sự thiệt thòi của mình cũng 
không đáng kế so với những khô đau đang hành 
hạ một kẻ khốn cùng. Nếu biết ý thức hay suy 
nghĩ như thế thì những cảm tính thiệt thòi 
không sao khuấy động được tâm thức mình). 
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta thường 
gặp phải những cảnh huống và những sự giao 
tiếp khiến làm bùng lên một số xúc cảm. Tôi 
nghĩ rằng các phản ứng trước những rắc rối nhỏ 


330 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





nhặt (imcidenfs triviaux / trivial incidents / 
những sự việc tâm thường, không đáng quan 
tâm) là các nhân tô gây ra mọi sự bắn loạn, bởi 
vì chúng chỉ mang lại sự hoang mang và làm 
cho tâm thức mất thăng bằng mà thôi. Nếu các 
tư duy trắc ân, thắm đượm nhân từ luôn ngập 
tràn dòng luân lưu của tâm thức mình, thì 
những thử thách trước đây vẫn thường kích 
động chúng ta và tạo ra những phản ứng thật 
mạnh, sẽ không còn đủ sức đánh mất sự thăng 
bằng của mình nữa, bởi vì nó đã được củng cô 
và thiết đặt trên một nền tảng vững chắc. 


Chia sẻ khổ đau với kẻ khác 


Chúng ta thường nghĩ sai khi cho răng 
lòng từ bị là một thứ cảm tính thương hại và do 
đó khi nhìn vào người mà mình cảm thấy 
thương cảm thì đồng thời mình cũng có thể tỏ 
lộ một chút khinh thị nào đó. Tôi nghĩ rằng như 
thế không được đúng đăn lắm. Lòng từ bi đích 
thật chỉ có thể phát sinh khi nào chúng ta quán 
nhận được là các chúng sinh khác cũng không 


Tu Tuệ 331 





khác gì với mình, tất cả đều mong cầu đạt được 
hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau, và cũng chỉ 
khi đó thì sự thương cảm đích thật của mình 
mới có thể hiện ra khi trông thấy sự khổ đau 
của kẻ khác. Đây mới đúng là lòng từ bi đích 
thật. Chúng ta cảm thấy mình mang một trách 
nhiệm đối với kẻ khác và một mối quan tâm 
sâu xa đến sự an lành của họ. Tất nhiên điều 
này đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận một sự 
bình đăng hoàn toàn giữa họ và chúng ta. 
Chúng ta phải hoàn toàn tôn trọng ước vọng đạt 
được hạnh phúc và vượt thoát khỏi khổ đau của 
họ, và thừa nhận quyên thực hiện ước vọng đó 
của họ. 


Khi suy tư sâu xa về khổ đau của kẻ khác 
thì lòng từ bi sẽ hiện ra với mình hầu giúp mình 
biết chia sẻ với họ những khổ đau đó của họ, thế 
nhưng tâm thức mình biết đâu cũng vì thế mà có 
thể bị xao xuyến ít nhiều, đấy chẳng qua vì 
chúng ta cũng có thể tự hỏi: "Phải chăng việc 
mở rộng lòng từ bi cũng là một cách rước thêm 
khổ đau cho mình?" Vấn đề này quả thật là hết 


332 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





sức nghiêm trọng, do đó chúng ta cần phải suy 
nghĩ thật chín chắn. 


Theo tôi, trước hết có một sự khác biệt rất 
lớn giữa những những đớn đau và bất hạnh mà 
mình cảm nhận được một cách tự nhiên vì đấy 
là những gì phát sinh từ sự vướng mắc của 
chính mình trong chu kỳ hiện hữu, và những 
đớn đau và bất hạnh của người khác mà mình 
cảm nhận được khi tự nguyện chia sẻ những 
khổ đau ấy với họ. Đối với những đớn đau và 
khổ nhọc của riêng mình thì mình cũng chỉ biết 
nhận chịu thế thôi và cũng chăng biết phải tỏ lộ 
thế nào. Chúng ta không chủ động được những 
kímh nghiệm mà chúng ta đang cảm nhận. 
Trước những khổ đau của kẻ khác thì chúng ta 
cũng có thể bị dao động và mất đi phần nào sự 
thăng băng của mình, thế nhưng đấy là một sự 
tự nguyện mang một mục đích rõ rệt, những 
khổ đau đó sẽ tạo ra những tác động khác hắn 
trong tâm thức mình. Chúng ta không bị tràn 
ngập bởi một thứ đớn đau hay khổ nhọc nảo cả, 
cũng không hè cảm thấy đấy là một gánh nặng 
đày đọa mình, mà trái lại chúng ta cảm thấy 


Tu Tuệ sa 





một niêm hân hoan và tự tin hiện ra từ sức 
mạnh của chính mình. 


Nếu muốn phát huy được một thể dạng 
tâm thức thật mạnh với một giá trị tính thần và 
những lợi ích thật lớn chăng hạn như lòng từ bị 
trên đây, thì không nên chỉ biết ngắm nhìn các 
cảnh tượng khổ đau của người khác và xem 
như thế là đủ. Thật hết sức quan trọng là trước 
hết phải nghĩ đến những khổ đau của chính 
mình và phải ý thức thật sâu xa về tính cách tàn 
phá của những thứ khổ đau ấy. Y thức càng 
mạnh thì sẽ càng dễ cho chúng ta phát lộ được 
sự cảm thương trước những khổ đau của kẻ 
khác. 


Thông thường mỗi khi chúng ta trông thấy 
cảnh tượng người khác đang phải gánh chịu 
những khổ đau quá mức, thì lòng thương cảm 
của mình đối với họ cũng sẽ phát lộ một cách 
tự nhiên. Thế nhưng nếu người ấy lại là một kẻ 
giàu có, quyền thế, bạn bè tấp nập xum xoe 
chung quanh thì thay vì phát lộ lòng từ bi thì sự 
thèm muốn lại nổi lên („uốn được giàu sang, 


334 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





quyền thể và có nhiễu bạn bè chăm lo cho mình 
tương tự như người ấy). Điều đó chứng tỏ rằng 
sự hiểu biết của mình về bản chất khổ đau nơi 
sự hiện của con người chưa được sâu sắc lắm. 
Thật hết sức thiết yếu là trước hết chúng ta phải 
phát huy được sự nhận thức sâu xa về bản chất 
khổ đau của sự hiện hữu của chính mình (kñ¡ 
thấy được những khổ đau thật sâu kín trong 
lòng mình thì mới biết thương người khác khi 
nhìn vào họ). 


Thực thi từng bước một 


Không phải chỉ có những thứ khổ đau lộ 
liễu mới là những gì đau xót mà mình không 
muốn, mà còn có những thứ khổ đau khác 
không kém phần nặng nề do vô thường tạo ra 
(mong muốn những gì đổi thay phải trường 
/ồn), và nhất là sự khổ đau cùng khắp của sự 
hình thành trói buộc (condiiioning production / 
khổ đau của sự hình thành là: già nua, bệnh tật 
và cái chết). Do đó thật hết sức quan trọng là 
phải bước từng bước một trên con đường bằng 


Tu Tuệ 335 





cách phối hợp giữa hai phép thiền định là sự 
phân giải và sự tập trung tâm thần (đi phương 
pháp thiên định chính yếu nhất của Phật Giáo). 
Trong phạm vi mà lòng từ bị được xem như là 
một phẩm tính của tâm thức và tâm thức thì 
được xem như hàm chứa một dòng luân lưu bất 
tận, thì nếu bước theo con đường trong một thời 
gian lâu dài bằng cách phối hợp hai phép thiền 
định trên đây, thì tất chúng ta sẽ phải đạt được 
một căn bản vững chắc trong việc tu tập của 
mình (cũng xin lưu ý là không nên sợ hãi khi 
nghe nói đến việc thiển định phân giải và tập 
trung. Thật sự ra thì đấy cũng chỉ là một "cách 
sống trong sự tỉnh khiết": thí dụ như không đọc 
chuyện nhảm nhí, không xem bất cứ thứ gì vô 
bồ trên màn ảnh truyền hình, vứt ngay những 
đĩa DVD gôm những phim truyện tràng giang 
vào sọt rác, không nghe nhạc "trữ tình” hay 
kích động, không chơi các trò chơi điện tử, 
không mưu đồ tính toản những chuyện làm ăn 
vò tiên bạc..., tóm lại là không đánh mắt một 
giây phút quỷ báu nào trong kiếp sống phù du 
của mình. Trải lại phải nghĩ đến cha mẹ mình, 


336 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





thương yêu những người chung quanh, nhìn 
vào những khổ đau và khó khăn của họ, luôn 
nghĩ đến những lời giảng dạy của Đức Phật, 
canh chừng từng hành động và lời nói của 
mình, ý thức từng động tác của chân tay, ý thức 
được từng tư duy và xúc cảm hiện ra trong đầu 
mình.... hoặc chỉ cần đơn giản ngắm nhìn một 
cọng cỏ nghiêng theo chiều gió, một con sâu 
đang gặm một chiếc lá non... Đấy là những 
bước đẫu cụ thể của một người tu lập giúp 
mình phát động sự chủ tâm cần thiết để bước 
vào con đường thiên định phân giải để tìm hiểu 
sâu xa hơn về bảnh chất của thế giới này). 


Sự luyện tập chuyên cần có thể giúp cho 
căn bản vững chắc trên đây trở thành như một 
thành phần của chính tâm thức. Đối với những 
người tin vào sự tái sinh thì cứ nhìn vào hai đứa 
bé sinh ra trong cùng một gia đình thì tất sẽ 
thấy ngay đấy là những gì mà cả hai thừa 
hưởng từ quá khứ. Dù mang thân xác mới mẻ, 
thế nhưng dòng tri thức của hai đứa bé là một 


Tu Tuệ 337 





dòng luân lưu kéo dài từ quá khứ sang kiếp 
sống hiện tại. 


Trái lại, các phẩm tính mang lại từ sự 
luyện tập thể dục thì chỉ liên hệ đến phần thân 
xác, và mức độ phát triển của chúng cũng 
không thể vượt quá một giới hạn nào đó. Chắng 
hạn như một lực sĩ dù cho tài giỏi đến đâu thì 
cũng không thể nhảy cao hơn kỷ lục của chính 
mình. Hơn nữa các phẩm tính ấy cũng chỉ có 
thể phát lộ được khi nào các điều kiện thân xác 
còn duy trì được nguyên vẹn. Các phẩm tính đó 
dầu sao cũng không thể giữ lại sang kiếp sông 
tương lai. Trái lại các phẩm tính phát sinh từ 
tâm thức sẽ tồn tại lâu dài hơn. 


Chính vì thế nên lòng từ bi, tình thương và 
sự hiểu biết siêu nhiên về Tánh Không có thể 
phát huy rộng lớn được nhờ vào sự rèn luyện 
tâm thức. Khi đã quen luyện tập thì chúng ta 
cũng có thể phát huy các phẩm tính ấy đến 
những cấp bậc thật cao. Dầu răng ngay từ lúc 
khởi sự phải phát động thật nhiều nghị lực, thế 
nhưng khi đã đạt được một cấp bậc nào đó thì 
sự luyện tập sẽ trở nên tự nhiên và dễ dàng hơn, 


338 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





và sẽ mang lại cho mình sự hăng say muốn đi 
xa hơn nữa. Lúc ấy sẽ không còn phải cố gắng 
gì nữa cả. Chính vì thế nên chúng ta có thể bảo 
rằng các phẩm tính ấy là những gì có thể phát 
huy đến vô tận (tức là đạt được thể dạng của 
một vị Phật: từ bi, tình thương và sự hiểu biết 
siêu nhiên về Tánh Không). 


Nếu chúng ta ngưng việc luyện tập thể dục 
trong một thời gian thì sau đó phải khởi sự lại 
từ đầu mới có thê tìm lại được cấp bậc mà mình 
đã đạt được trước đây. Ngược lại, khi nào đã 
phát huy được các phẩm tính tâm thức ấy ở một 
mức độ mà chúng có thể phát lộ một cách tự 
động (ức là đã trở thành thành phần của tâm 
thức, và không phải chỉ là một cách hình dung 
hởi hợi) thì dù chúng ta có đặt chúng sang một 
bên trong một thời gian thật lâu thì sau đó cũng 
chỉ cần ôn tập sơ qua cũng đủ để đưa các phẩm 
tính ấy trở lại các cấp bậc mà chúng ta đã thực 
hiện được trước đây. Sở dĩ có sự khác biệt giữa 
hai thể loại phẩm tính trên đây là vì các cơ sở 
chuyền tải chúng thuộc vào hai lãnh vực khác 
nhau: thể xác và tâm thần. 


Tu Tuệ 339 





Những gì trên đây cho thấy tại sao việc 
phát huy tâm thức lại có thể thực hiện được 
xuyên qua nhiều kiếp sống liên tiếp. Dù chúng 
ta không đạt được những tiến bộ khả quan 
trong kiếp sống này, thế nhưng các phẩm tính 
đã đạt được sẽ tồn lưu và khởi động lại trong 
tương lai. 


Nếu muốn phát huy tiềm năng của lòng từ 
bi đến một cấp bậc tối thượng thì việc thực hiện 
Tánh Không sẽ thật hết sức là cần thiết. Chỉ cần 
dựa vào các kinh nghiệm cá nhân thì chúng ta 
cũng có thể nhận thấy thật dễ dàng rằng mỗi 
khi tâm thức rơi vào tình trạng hoang mang, do 
dự và u mê thì mỗi phút giây dù thật thật ngăn 
ngủi trong cuộc sống cũng sẽ mang đầy khổ 
đau và đọa đày. Khi tâm thức ngập tràn trí tuệ 
và sự hiểu biết thì ngay cả những thử thách lớn 
lao phải đối phó cũng sẽ không phải là những 
gì khiến cho chúng ta cảm thấy là mình phải 
sông trong sự đọa đày. Vì thế thật hết sức quan 
trong là phải tăng cường trí tuệ bằng cách phát 
huy sự hiểu biết Tánh Không. Nếu muốn thực 
hiện được điều đó thì nhất thiết phải học hỏi 


340 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





kinh sách, chăng hạn như tập Hành Trình đến 
Giác Ngộ này của Tịch Thiên. 


BÌNH GIẢI 


Phủ nhận các quan điềm ngoài Phật 
Giáo về "cải tôi" hay “cái ngã ” 


Chúng ta hãy trở lại vấn đề Tánh Không 
hay là "không-có-cái-tôi"” của con người và 
xem cách Tịch Thiên bác bỏ các quan điểm về 
"cái tôi” của hai học phái triết học Ân độ ra sao. 
Học phái thứ nhất là Samkhya xem "cái tôi" 
như một thứ tri thức tự chủ và độc lập, và học 
phái thứ hai là Vaisheshika xem "cái tôi" là một 
thực thể vật chất, tự chủ và độc lập (củ trương 
vật chất và cả "cái tôi" được tạo thành bởi sự 
kết hợp của các hạt "nguyên tử"). Sự phủ nhận 
hai quan điểm này sẽ được trình bày trong các 
tiết từ 60 đến 69. 


Tu Tuệ 341 





Tuy không đi sâu vào chỉ tiết về sự phủ 
nhận "cái tôi" theo các quan điểm của các học 
phái ngoài Phật Giáo, thế nhưng tôi thiết nghĩ 
cũng nên giải thích sơ qua về bối cảnh mà các 
quan điểm đó đã được hình thành. Phần chính 
yếu nhất trong chủ thuyết về "cái tôi" do các 
người thuộc học phái Samkhya cổ xúy là một 
hệ thống phân loại hiện thực thành hai mươi 
lăm thể loại, trong SỐ này hai mươi ba thể loại 
là những biểu hiện của một trong hai thể loại 
còn lại gọi là chất liệu nguyên thủy (substance 
primmtfive / original substance) hay Nguyên Lý 
Sáng Tạo (Prmclpe Créateur / Creative 
Principle), và thể loại sau cùng là "cái tôi”, 
được hình dung như một thứ tri thức nhận biết, 
hàm chứa một thực thê tự chủ. Hai mươi ba thể 
loại được xem như những thể dạng "thụ hưởng" 
(Jouissance / enjoymenf) của "cái tôi". Theo 
những người thuộc học phái Samkhya thì cho 
đến khi nào chưa đạt được sự giác ngộ, chúng 
ta vẫn chưa có thể. ý thức được là tất cả những 
thể loại trên đây đều phát sinh từ Nguyên Lý 
Sáng Tạo, và cũng có nghĩa là chúng ta vẫn còn 


342 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





vướng mắc trong thế giới nhị nguyên và đa 
dạng. Tuy nhiên, theo họ thì khi nào chúng ta 
đã hiểu được các thể loại ấy thực ra chỉ là 
những biểu hiện của Nguyên Lý Sáng Tạo thì 
"cái tôi" sẽ được giải thoát và thế giới nhị 
nguyên của các biểu hiện bên ngoài cũng sẽ 
biến mất. Sự phủ nhận nhằm vào Nguyên Lý 
Sáng Tạo của học phái Samkhya - được định 
nghĩa như là một thể dạng thăng bằng giữa ba 
sức mạnh: trung hoà, tích cực vả tiêu cực - sẽ 
được trình bày trong một phân đoạn sau. Trong 
các tiết đang được bàn thảo này sẽ chỉ nói đến 
cách phủ nhận khái niệm về "cái tôi" do Tịch 
Thiên đưa ra. 

Theo những người thuộc học phái 
Samkhya, "cái tôi" là một chủ thể giữ vai trò 
cảm nhận sự đau đón và thích thú: chính vì lý 
do đó nên người ta bảo rằng nó "thụ hưởng" 
(jouir / enjoy). Nó không hề được sinh ra và 
cũng không chết, chính vì thế nên nó mang tính 
cách trường tôn. Bởi vì nó không phải là kẻ 
sáng tạo ra bất cứ một biểu hiện nhị nguyên và 
đa dạng nào nên nó hoàn toàn trống không về 


Tu Tuệ 343 





mọi chức năng. Vì lý do nó không hàm chứa 
các phẩm tính thuộc ba thể dạng căn bản - trung 
hoà, tích cực và tiêu cực - nên nó không hề 
vướng mắc vào các đặc tính này, không như 
trường hợp của Nguyên Lý Sáng Tạo (hàm 
chứa các đặc tính ấy). Nó không giữ một chức 
năng đặc biệt nào cả. Vì mang đặc tính hiện 
hữu cùng khắp (omnipresence) nên nó cũng 
không đảm trách một chức năng đặc biệt nào 
cả. Từ bản chất nó biết "ý thức". Vì mang bản 
chất không thể bị chia cắt nên nó là một thực 
thê độc nhất (réalité Une / reality One), vô tận 
và không giới hạn: đây là định nghĩa về "cái 
tôi" của học phái Samkhya (một vài người đọc 
chưa quen với triết học siêu hình không nên 
hoang mang khi đọc đoạn tóm lược quan điển 
về "cái tôi" của học phái Samkhya trên đây, mà 
chỉ cần hiểu "đại khái" đấy chỉ là những biện 
luận vô căn cứ mang tính cách tưởng tượng 
đơn thuần, nếu không muốn nói là khôi hài, đây 
phi lý và mâu thuần). Trong các tiết sau đây 
Tịch Thiên sẽ nêu lên những điểm mâu thuẫn 
trong khái niệm này. Nói như thế để hiểu rằng 
sẽ không phải là một chuyện đáng ngạc nhiên 


344 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





khi quý vị nhận thấy có nhiều học giả người Ấn 
ngoài Phật Giáo đưa ra đủ mọi thứ luận cứ đề 
bênh vực quan điểm của họi (văn hóa Ấn Độ 
nói chung rất phong phú và sâu sắc trên 
phương điện "tâm linh", do đó cũng không 
thiểu những sự biện luận siêu hình thật đa 
dạng, và sự đa dạng đó sẽ khó tránh khỏi 
những khía cạnh "tưởng tượng" và những sự 
"tự biện” chủ quan. Ấn Giáo chịu ảnh hưởng 
rất nặng nề từ nên "văn hóa" đó). 

Các tiết nói đến trên đây nêu lên một sự 
giả định như sau: nếu tri thức thính giác 
(conscience du son / awareness 0ƒ sowund / tri 
thức nhận biết được âm thanh) là "cái tôi" 
trường tôn, thì những người Samkhya làm thế 
nào có thể xác nhận được là nó mang một chức 
năng nhận biết? 


Tiết 60. Nếu như tri thức thính giác là 
trường tôn thì âm thanh phải được nhận 
biết liên tục (âm thanh kéo dài vô tận vì tri 
thức "nhận biết" nó trường tôn tức là kéo 
dài bất tận). Mặt khác, nếu không có đối 
tượng của sự cảm nhận thì làm thể nào có 


Tu Tuệ 345 





thể nói đến tri thức được?(ri thức chỉ hiện 
hữu khi nào có một đối tượng cho nó cảm 
nhận, trong phạm vì đó nếu nó "wường 
tôn", tức là theo quan điểm của học phải 
Samkhya, thì đối tượng cũng bắt buộc phải 
trưởng tôn để nó có thể liên tục hiện hữu: 
thí dụ tri thức thính giác sẽ nghe thấy âm 
thanh kéo dài bất tận). 


Tiết 61. Nếu người ta có thể gán một tri 
thức cho một thứ gì không có đặc tính hiểu 
biết thì một khúc củi cũng có thể mang khả 
năng "ý thức". Và đấy chỉnh là cách xác 
nhận sự kiện là nếu không có đổi tượng 
được nhận biết thì cũng sẽ không có tri 
thức. 


Làm thế nào chúng ta có thể gán cho "cái 
tôi" phẩm tính hiểu biết? Vì như thế đương nhiên 
là cách xem “cái tôi" là tri thức thính giác; âm 
thanh tất sẽ phải được nhận biết một cách thường 
xuyên. Mặt khác, nếu chúng ta chấp nhận là sự 
nhận thức có thể có ngay cả trong trường hợp 
không cần phải có đôi tượng của sự nhận thức - 
chăng hạn như âm thanh - thì một thanh củi cũng 


346 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





có thể có tri thức. Như thế thì cũng phải chấp 
nhận răng nếu không có đối tượng của sự nhận 
thức thì cũng sẽ không có sự nhận thức (cách lập 
luận nêu lên sự mâu thuần trong quan điểm của 
học phái Samkhya về "cái tôi" trường tôn thật hết 
sức tỉnh tế và siêu việt). Tích Thiên lại phát biểu 
thêm: 

Tiết 62. (quan điểm Samkhya) Nếu không có 

âm thanh thì trì thức ấy có thể nhận biết 

được hình tướng. 


(quan điểm Trung Quán) Vậy thì tại sao nó 
lại không tiếp tục nghe? (xin lập lại lập luận 
của tiết 60 trên đây: nếu trì thức thính giác 
mang tính cách trường tôn thì nó phải liên 
tục nghe thấy âm thanh, thế sao nó lại không 
tiếp tục nghe mà lại nhận thấy hình tướng). 


Tiết 63,64. Nếu những gì mang bản chất 
nhận biết được âm thanh thì làm thể nào 
lại có thể nhận biết được hình tướng? 

(quan điểm Samkhya) Chỉ là một người duy 
nhất thể nhưng có thể hình dung người ấy 
vừa là một người cha vừa là một người con 


Tu Tuệ 347 





(đây là một cách lập luận "lạc đề" vì không 
thuộc cùng một lãnh vực so sánh). 


(quan điểm Trung Quản) Đồng ý, thế nhưng 
đấy không phải là bản chất tối hậu của nó. 
Mặt khác, khải niệm cha con chẳng liên hệ 
gì đến chủ thuyết của quỷ vị về ảnh sảng 
(satva), sự sinh hoạt (rajas) và bóng lối 
(tamas) (người đọc chỉ cần hiểu đây là một 
sự mâu thuần giữa sự bào chữa của những 
người Shamkhya và giáo lý do họ đưa ra). 
Người ta chưa bao giờ quan sát thấy một tri 
thức hình tướng lại có thể nhận biết được 
âm thanh (xin nhắc lại là đối với Phật Giáo 
thì có sáu thể loại tri thức: trì thức thị giác, 
thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, và 
trì thức tâm thân, mỗi tri thức giữ một chức 
năng riêng biệt). 


Tiết 65. (quan điểm Samkhya) Trị thức 
thính giác nhận biết được hình tướng bằng 
một thể dạng khác của nó: tương tự như 
một diễn viên thay đổi vai trỏ. 


348 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





(quan điểm Trung Quản) Trong trường hợp 
đó nó sẽ không trường tôn (nếu trỉ thức giữ 
nhiễu vai trò hay có nhiều khả năng thì tất 
nó phải là một sự cầu hợp, và đã là một sự 
cấu hợp thì nó sẽ không trường tôn). 


(quan điểm Samkhya) Tại sao lại không, nó 
vẫn chỉ là một, thể nhưng nó hiện ra dưới 
một hình thức khác. 


(quan điểm Trung Quán) Quả thật là một 
thứ "nhất thể" chưa hê có! 


Tiết 66. (quan điểm Samkhya) Các thể dạng 
khác biệt ấy không hàm chứa một thực thể 
nào. 

(quan điểm Trung Quán) Vậy thì hãy nói 
cho chúng tôi biết bản chất đích thật của nó 
là gì? 

(quan điểm Samkhya) Đấy là khả năng 
nhận biết (được các thể dạng khác nhau). 
(quan điểm Trung Quản) Trong trường hợp 
đó tất cả chúng sinh cũng chỉ mang một thể 
tính duy nhất và hoàn toàn giống nhau hay 


Tu Tuệ 349 





sao! (có nghĩa là mỗi chúng sinh không thể 
có một "cải tôi" giống nhau giúp nhận biết 
được tất cả). 

Tiết 67. Hơn nữa, sự linh hoạt (animé / 
animdate, tức là bản chất linh hoạt của tri 
thức, học phái Shamkhya gọi bản chất này 
là purusha) và thể dạng không-có-sinh-khí 
(Inanimé / Inanimafte / không có sinh khí, vô 
trì giác, tức có nghĩa là phẩn vật chất 
nguyên thủy, học phái Samkhya gọi thành 
phân này là prakriti) chỉ là một, bởi vì 
chúng hiện hữu chung với nhau. 


Nếu các thể dạng khác nhau của trì thức 
được xem là không thật (tiết 66), vậy thì cơ 
Sở đích thật chung của chúng là gì? 


(một cách văn tắt là các tiết trên đây cho thấy 
Tịch Thiên nêu lên tỉnh cách mâu thuần và phi 
lý trong chủ thuyết của học phải Samkhya về sự 
hiện hữu của "cái tôi”) 

Dưới đây là cách phủ nhận chủ thuyết về 
"cái tôi" của học phái Vaisheshika. Theo chủ 
thuyết này thì "cái tôi" là một chất liệu vật chất 


350 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





phi-sinh-khí (inanimé / inanimated / bất động, 

không linh hoạt, dưới thể dạng các hạt "nguyên 

tử”). 
Tiết 68. (guan điểm Trung Quản) "Cái tôi" 
hay atman, không thể bất động được, bởi vì 
bắt động tức là không có trì thức, tương tự 
một cải bình. 
(quan điểm Naiyayika) Nó sẽ trở thành tri 
thức (consciousness) sau khi kết hợp với 
tâm thức (spiri) (Naiyayika và Vaisheshika 
là hai học phải triết học của Ấn Giáo cùng 
chủ trương các quan điểm và cách lập luận 
dựa vào tam đoạn luận khả tương tự nhau). 
(quan điểm Trung Quán) Vậy thì đặc tỉnh 
không tri thức (phi-sinh-khí) của nó sẽ phải 
bị hủy hoại (không tôn tại được). 


Tiết 69. Nếu "cái tôi" bất biến (immuable / 
immutable, unalterable / trường tôn), vậy 
thì tri thức sẽ tạo ra những hậu quả nào 
(tác động như thế nào) đối với chính nó? 
Thể ra người ta cũng có thể xem một không 


Tu Tuệ 351 





gian vô thức và phi-sinh-khí (inert) là phẩm 
tính của cái tôi à! 


Sự liên tục của một “cái tôi "" jHÿ ớc 


Phần trình bảy ngắn gọn sau đây, gồm các 
tiết từ 70 đến 77, sẽ nêu lên các cách phản biện 
của Tịch Thiên nhằm bác bỏ các quan điểm 
không thừa nhận sự trống không của "cái tôi”, 
và một trong các quan điểm ấy là nếu cho rằng 
"cái tôi" không có thì có phải là quy luật nhân 
quả cũng sẽ không gây ra được một tác động 
nào hay không? Đấy cũng là quan điểm chung 
do các học phái ngoài Phật Giáo nêu lên nhằm 
phản kháng lại sự bác bỏ của những người 
Trung Quản về khái niệm hiện hữu của một 


^ 


"cái tôi” do các học phái ây chủ trương. 


Tiết 70. Thế nhưng, người ta vẫn bảo rằng 
nếu không có cải tôi thì sự tương liên giữa 
hành động và hậu quả tất sẽ không thể nào 
xảy ra được. Nếu chủ thể của hành động 
biến mất sau khi thực thi hành động ấy, thì 
ai sẽ nhận lảnh hậu quả? (vấn đề này được 


352 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Phật Giáo giải thích trong nhiễu kinh sách, 
một trong số các kinh này là Ni Lan Đà 
Vấn Kinh / Nilanda Panha. Ngũ uấn của 
một cá thể dù luôn chuyển động và đổi thay 
thể nhưng vẫn giữ một sự liên tục nào đỏ). 


Điểm chính yếu nhất nêu lên trong cách 
lập luận trên đây là: nếu chúng ta không chấp 


A4" 


nhận ý kiến cho rằng một "cái tôi" trường tồn 
và bất biến thì ai sinh ra từ một sự hiện hữu 
trước đây đề trở thành sự hiện hữu hiện tại, và 
để tiếp tục kéo dài sự tiếp nối liên tục đó trong 
tương lai. Do đó ngay cả đối với một kiếp sống 
duy nhất chúng tôi cũng không hề thấy có một 
sự liên quan nào giữa một người tạo nghiệp và 
một người nhận lãnh hậu quả do những nghiệp 
ấy mang lại. Nếu không có "cái tôi" thì làm thế 
nào chúng ta có thể xem hai cá thể (¿o nghiệp 
và nhận lãnh hậu quả của nghiệp) là một người 
duy nhất? Và nếu như hai cá thể không phải là 
một người duy nhất thì các nguyên tắc căn bản 
của quy luật nhân quả sẽ trở thành mâu thuẫn. 


Theo nguyên tắc của quy luật nhân quả, 
thì không thể bắt bất cứ ai phải gánh chịu hậu 


Tu Tuệ ¬Ja 





quả của những hành động tạo nghiệp không 
phải là do mình thực thi. Nói cách khác là mỗi 
cá thể không sao tránh được các hậu quả mang 
lại từ các hành động tạo nghiệp do mình thực 
thi, trừ phi các hậu quả ấy đã bị hóa giải bằng 
cách này hay cách khác, trước khi chúng có thể 
phát lộ ra. Do đó nếu người tạo nghiệp và 
người gánh chịu hậu quả là hai người khác biệt 
nhau thì luật nhân quả sẽ không còn giá trị gì 
nữa cả. 
Nhằm để chống lại sự bài bác trên đây 
Tịch Thiên đưa ra các tiết như sau: 
Tiết 71. Chúng tôi động ÿ về điểm đó khi 
cho rằng hành động và hậu quả mang các 
nên tảng chống đỡ (support / nên tảng hay 
cơ sở chuyển tải) khác nhau. ThẾ nhưng 
nếu quỷ vị lại cho rằng "cái tôi" bất động, 
thì sự tranh luận sẽ trở thành vô ích. 
Tiết 72. Không thể nào nhìn thấy quả khi 
nguyên nhân vẫn còn (nguyên nhân phải 
chuyển động và biến đổi để sinh ra quả, và 
sau đó quả cũng sẽ chuyển động và trở 


354 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





thành một nguyên nhân khác). Nếu bảo 
rằng tác giả thực thi hành động cũng sẽ 
chính là người nhận lãnh quả thì đấy cũng 
là cách hình dung ra một chuỗi tiếp nối liên 
tục của các hiện tượng (nếu các hiện tượng 
xảy ra liên tục và không hê tạo ra quả, và 
quả cũng không trở thành nguyên nhân, thì 
thể giới sẽ phải trở thành một sự "phẳng lì" 
nào đó, cái tôi và các hiện tượng sẽ trở nên 
bắt động. Giữa hành động và hậu quả phải 
có một sự đổi thay, “chủ thể hành động” sẽ 
biến đổi để trở thành "chủ thể tiếp nhận" 
kết quả do hành động của mình tạo ra 
trước đáy). 


Nói một cách khác, hành động tạo nghiệp 
là nhân, và những gì sinh ra từ nhân là hậu quả. 
Tuy nhiên, trên phhương diện thời gian thì thể 
tính (identity) của một người thực thi một hành 
động nào đó trong quá khứ không có cùng một 
thể tính với một người nhận chịu hậu quả mang 
lại từ hành động ấy. Một thể tính hiện hữu vào 
một thời điểm nhất định nào đó, và một thể tính 
khác vào một thời điểm khác (/huở ấu thơ tôi i 


Tu Tuệ 355 





học, ngày nay tôi biết đọc và biết viết. Ngày bé 
dốt nát và lười biếng bị thấy đánh sưng cả hai 
tay nên tôi rất oán hận thây tôi. Ngày nay tôi 
viết được những dòng chữ này nên mỗi khi nghĩ 
lại thì tôi lại thấy thương thây tôi. "Tôi" vẫn là 
"Tôi", thế nhưng "thể tính" của một "đứa bé" 
ghét thầy giáo và "thể tính" của một người "lớn 
tuổi" thương thầy dạy mình học thuở ấu thời 
khác nhau và cả hai hiện hữu vào những thời 
điểm khác nhau). 


Giữ nguyên một thể tính xuyên qua thời 
gian là một sự mâu thuẫn đối với tập quán 
(convenfions / thói quen, các quy ước hay tập 
quản xã hội, sự hiểu biết và các quan niệm phổ 
quát) và các kinh nghiệm thông thường của 
chúng ta. Mối dây liện hệ kết hợp hai cá thể 
(chẳng hạn như giữa một đứa bé và một người 
lớn, hay là giữa một cá thể thực thi hành động 
và một cá thể nhận lảnh hậu quả) nhằm tạo ra 
một người duy nhất không hề bị đứt đoạn, bởi 
vì cả hai cá thể ấy cùng chia sẻ (/hừa hưởng 
chung) một dòng luân lưu liên tục của sự hiện 
hữu. Dù rằng con người biến đổi trong từng 


356 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





khoảnh khắc một thế nhưng dòng luân lưu căn 
bản vẫn tôn tại (vấn chỉ là một). 


Chúng ta hãy đưa ra thí dụ về dòng luân 
lưu liên tục của chính thân xác mình. Nếu nhìn 
dưới khía cạnh sinh học thì chúng ta sẽ thấy là 
tất cả các tế bào của thân thể mình không còn 
đúng là các tế bào trước đây khi mình còn trẻ. 
Sự thay đổi đó của các tế bảo cho thấy là thân 
thể mình đã hoàn toàn đổi mới. Tuy nhiên 
chúng ta có thể bảo rằng sự đổi mới ấy cũng 
chính là quá trình đưa chúng ta đến sự già nua. 
Những gì xinh đẹp và hấp dẫn của những ngày 
còn trẻ đã trở nên nhăn nheo và kém đi sự lôi 
cuốn. Dầu sao, trong lãnh vực của thuật ngữ gọi 
là dòng tiếp nối liên tục (continuum) thì đấy 
vẫn là một thân thể duy nhất. Chính nhờ thế mà 
chúng ta có thể bảo răng: "Ngày còn trẻ tôi đã 
từng được đọc quyền sách này hay quyền sách 
kia". 

Chúng ta hãy cứ lấy thí dụ cho rằng mỗi 
cá thể đều giữ nguyên một thể tính trên dòng 
tiếp nối liên tục của tâm thức xuyên qua thời 
gian, thì trong trường hợp đó tất chúng ta sẽ có 


Tu Tuệ 357 





thể quay ngược lại thật xa trên dòng tiếp nối 
liên tục đó (câu này có nghĩa là nếu chúng ta 
không thay đổi gì cả thì nếu ngược về quá khứ 
chúng ta cũng cứ giữ một “cả tính" hay "tính 
tình" giống như hiện nay, hay nói một cách 
khác là "con người” của mình trong quá khứ 
cũng sẽ giống hệt với "con người" của mình 
đang trong lúc này. Chuyện đó không thể xảy 
ra được, bởi vì sinh ra trong một thời đại khác, 
thừa hưởng một giáo dục khác, một nên văn 
mỉnh khác... "con người” của mình trong quá 
khứ không thể nào có thể giống như đúc với 
con người của mình hiện nay. Nghiệp và môi 
trường sống khiển cho mình sẽ phải biến đổi ẩi, 
dù là theo chiều hướng này hay chiều hưởng 
khác). Trong trường hợp nếu phát động được 
một sự tỉnh thức thật cao độ thì chúng ta cũng 
có thể nhớ lại được những kiếp trước của mình 
và có thể thốt lên chăng hạn như: "Trước đây 
khi tôi còn là người này hay người kia thì 
(rong kiếp sống ấy) tôi đã được sinh ra tại nơi 
ấy", và trong trường hợp đó chúng ta có thể 
hình dung ra sự tiếp nối liên tục của một nhân 


358 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





dạng duy nhất qua một bối cảnh thời gian to 
rộng hơn (hay vì chỉ giới hạn trong một kiếp 
sống duy nhất: từ trẻ thơ, trưởng thành và già 
nua). Nhờ dựa vào nền tảng của sự tiếp nối liên 
tục đó của tri thức nên chúng ta có thể hình 
dung ra sự nối kết giữa nghiệp và hậu quả do 
nó tạo ra (câu trên đây rất quan trọng: nghiệp 
lưu lại những dấu vết trên dòng luân lưu của tri 
thức, hậu quả cũng sẽ phát sinh chính trên 
dòng luân lưu đó, có nghĩa là nghiệp và hậu 
quả chỉ liên hệ đến một dòng luân lưu duy nhất, 
biểu trưng cho một cả thể duy nhất. Thí dụ ta đi 
ra đường và va đâu vào một cột đèn. Sở dĩ ta 
va đấu vào cột đèn và bị đau điếng là vì mãi 
nhìn một phụ nữ hao hao giống một người bạn 
gái của mình thuở còn trẻ, hoặc mãi nhìn quần 
ảo đẹp bày trong tủ kính của một cứa hàng, 
hoặc đang nghĩ ngợi, lo buôn hay cảm thấy bất 
an trong lòng chẳng hạn. Ta va đầu không phải 
là do ma quỷ xô mình vào cột đèn hay một sức 
mạnh thiêng liêng nào trừng phạt mình, mà 
thật ra trong cả ba trường hợp đêu là do 
nghiệp tác động. Chiếc cột đèn hoàn toàn là 


Tu Tuệ 350 





một vật vô tri và bất động, nó chỉ “hiện ra" như 
một cơ duyên trùng hợp với các tác động của 
nghiệp đang chỉ phối mình. Tóm lại là nghiệp 
sinh ra từ tâm thức mình, tác động bên trong 
tâm thức, làm phát sinh ra các xung năng và 
tác ÿ bên trong tâm thức, xung năng và tác ÿ 
kết hợp với bối cảnh bên ngoài mang lại hậu 
quả một cách cụ thể: trán bị xưng fo và bằầm 
tim. Tuy nhiên đôi khi hậu quả cũng không phát 
lộ hẳn ra bên ngoài một cách cụ thể như lrưởng 
hợp trên đây, mà chỉ phối hợp với tư duy nhằm 
mang lại những xúc cảm nhưự lo âu, sợ hãi, 
hoặc hân hoan và hạnh phúc... bên trong tâm 
thức mình). 


Đối với những người Trung Quán, chẳng 
hạn như Tịch Thiên, thì không hề có "cái tôi" 
hay "cái ngã" hàm chứa một sự hiện hữu nội tại 
nào; "cái tôi" chỉ được xem như một danh xưng 
quy ước. Căn cứ vào cách nhìn đó chúng ta có 
thể hình dung "cái tôi" dưới nhiều khía cạnh 
(aspect, ƒacef) khác nhau, chăng hạn như khi 
nói đến "cái tôi" thuộc một kiếp sống trước, và 
"cái tôi" ấy thì lại cũng là chính "cái tôi" trong 


360 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





kiếp sống hiện tại. Chúng ta có thể nêu lên một 
nhân dạng nào đó, thí dụ như nói đến một "cái 
tôi" Tây Tạng, tức có nghĩa là một "cái tôi” 
mang các đặc tính nhân chủng, hoặc cũng có 
thể bảo đấy là "cái tôi" của một người tu hành 
đã được thụ phong tỳ kheo, và cứ tiếp tục như 
thế (đất cả chỉ là những danh xưng, do đó 
chúng ta có thể sử dụng thật nhiễu danh xưng 
khác nhau để chỉ định cùng một đối tượng). 
Tóm lại chỉ cần một nhân dạng duy nhất thế 
nhưng chúng ta cũng có thể nêu lên thật nhiều 
khía cạnh khác nhau về "cái tôi" của nhân dạng 
ấy. Một cá thể duy nhất cũng có thể được chỉ 
định như là: một con người, một người Tây 
Tạng, một người Phật Giáo, một nhà sư đã 
được thụ phong..., và cứ tiếp tục như thế. Mặc 
dù các khía cạnh khác biệt ấy của "cái tôi" đều 
thuộc chung một cá thê duy nhất, thế nhưng 
chúng có thể không hiển hiện ra cùng một lúc. 
Thể tính của những "cái tôi" ấy biến chuyển 
theo từng bối cảnh và từng cảnh huống khác 
nhau. 


Tu Tuệ 361 





Do đó mỗi khi nói đến dòng tiếp nối "liên 
tục" của "cái tôi" thì chúng ta có thể bảo rằng 
"cái tôi", theo một cách hiểu nào đó, mang tính 
cách trường tồn và vô tận, mà không hề gây ra 
mâu thuẫn với quan điểm cho rằng "cái tôi" 
biến đổi liên tục trong từng giây phút một. Thế 
nhưng khi nhìn vào chuỗi "biến đổi" liên tục ấy 
(ức "cải tôi" biến đổi trong từng giây phút 
mội) thì chúng ta cũng có thể bảo răng "cái tôi" 
chỉ mang tính cách giai đoạn và vô thường. Do 
đó cả hai cách hiểu trên đây không gây ra một 
chút mâu thuẫn nào: nếu cái tôi thuộc vào phạm 
vi của dòng luân lưu liên tục của nó thì nó 
mang tính cách trường tồn, nếu thuộc vào phạm 
vi của sự hiện hữu nhất thời trong từng khoảnh 
khắc thì nó là vô thường. 


Tâm thức có phải là “cái tôi" hay không? 


Trong phạm vi mà những người Trung 
Quán chấp nhận "cái tôi" như là một tên gọi 
liên quan đến một tổng thể gồm thân xác và 
tâm thức, thì có phải "cái tôi" ấy cũng có thể 


362 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





được nhận diện như là tâm thức hay không? Có 
một số học phái triết học Phật Giáo sau khi 
phân tích "cái tôi" dưới tất cả mọi khía cạnh đã 
quả quyết rằng tri thức chính là "cái tôi". Chăng 
hạn như trong tập luận Ngọn Đèn Của Sự Hiểu 
Biết (Prajnapradipa / kinh sách gốc Hán gọi là 
Bát Nhã Đăng Luận) vị đại sư người Ấn là 
Thanh Biện (Bhavaviveka) có nói rằng dòng 
tiếp nối liên tục của tri thức tâm thần (/ nói đến 
trì thức thứ sáu, hay là thành phần trì thức cao 
nhất trong số sáu thành phần trí thức thuộc ngũ 
ẩn) chính là "cái tôi". Những người Trung 
Quán - Cụ Duyên Tông (Madhyamika- 
prasangika) lại không chấp nhận quan điểm đó, 
bởi vì theo họ trong số tất cả các cơ sở chỉ định 
không có một cơ sở nào có thể được xem như 
"cái tôi" hay là một con người nào cả, kế cả 
dòng tiếp nói liên tục (continuum) hay tri thức 
(conscIouness). 


Tịch Thiên nêu lên thí dụ sau đây: nếu 
chúng ta bắt buộc phải chấp nhận tri thức như 
là "cái tôi" thì chúng ta sẽ phải chọn lựa như 
thế nào? 


Tu Tuệ 363 





Tiết 73. Tư duy thuộc quá khứ hay (sẽ xảy 
ra trong) tương lai đều không phải là "cải 
tôi", bởi vì chúng không hê hiện hữu (tr duy 
quả khứ đã chấm đứt, tư duy tương lai chưa 
xảy ra). Vậy tư duy hiện tại có phải là "cái 


^Asrr 


tôi" hay không? Thế nhưng nếu tư duy ấy 
(ức là tư duy hiện tại) biến đi, thì tất "cải 
tôi" cũng sẽ không còn nữa. (Nếu cho rằng 
sự suy nghĩ trong đầu mình là "cái tôi" của 
mình, thì "cải tôi quả khứ" không còn nữa, 
"cái tôi tương lai” chưa có và “cải tôi trong 
hiện tại" đang biến mắt, vậy cải tôi trường 
tôn, bắt biến sẽ phải là cái tôi nào?) 

Vậy trong số các tri thức như: tri thức 
thuộc quá khứ, tri thức sắp hiện ra trong tương 
lai và tri thức hiện tại, thì tri thức nào sẽ là "cái 
tôi"? Tri thức quá khứ đã chấm dứt, tri thức 
tương lai thì chưa xảy đến. Nếu tri thức trong 
khoảnh khắc hiện tại là "cái tôi" thì nó chỉ có 
tính cách nhất thời, khi nó chấm dứt hiện hữu 
thì "cái tôi" hay con người (ức nhân dạng) 
cũng chấm dứt hiện hữu. Cũng tương tự như 
thế, nếu tri thức là "cái tôi" thì khái niệm về 


364 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





chủ thể và đối tượng cũng sẽ không thể nào 
đứng vững được (ri thức chỉ có thể hiện hữu 
như là một chủ thể khi có một đối fượng - trong 
trường hợp này là "cái tôi" - để nó nhận biết, 
thể nhưng nếu nó lại chính là "cái tôi" thì sẽ 
không còn có "cái tôi" làm đối tượng cho nó 
nhận biết nữa, và trong trường hợp ấy sẽ không 
có chủ thể và đối tượng. Một cách nôm na và 
dễ hiểu: nhờ trì thức nên chúng ta biết được 
mình có "linh hôn", thế nhưng nếu bảo rằng tri 
thức là "linh hôn" của chính mình, tức có nghĩa 
là "linh hôn" và "tri thức" cũng chỉ là một thứ, 
thế thì "cái gì" nhận biết là mình có cải "linh 
hôn "của mình. Tất nhiên là cách lập luận cho 
rằng chủ thể là "trị thức" và đối tức tượng là 
"linh hôn" không thể đứng vững được, nói cách 
khác là nếu xem "tri thức" là "linh hôn" của 
mình là một điểu phi iÿ). Hơn nữa, có thê nói 
rằng không có một sự liên hệ nào cả giữa "cái 
tôi" và tri thức (i thức là thành phần của ngũ 
uẩn liên quan đến sự vận hành chung của toàn 
bộ năm thứ cầu hợp, nó không dính dáng gì với 
cải tôi hay "linh hôn" cả) bởi vì sau khi phân 


Tu Tuệ 365 





tích đến tận cùng thì tri thức cũng chỉ là con 
người (2 ersonne / a person, anyone / một 
nhân dạng nào đó, tức thuộc vào một tổng thể 
gôm năm thứ cầu hợp) mà thôi. 


Bảo toàn một thế giới trơng đối 


Sau đó Tịch Thiên còn xác nhận thêm 
một cách ngăn gọn là người ta sẽ không tìm 
thấy gì cả bên trong một thân cây mã đề sau khi 
banh nó ra. 


Tiết 74. Sau khi tước rời từng sợi thì cọng 
mã đề sẽ không còn lại gì cả. Cũng tương 
tự như thể, sau khi phán tích “cải tôi” một 
cách toàn diện thì sẽ nhận thấy nó chỉ đơn 
thuần là hư vô. 


Khi chúng ta tìm kiếm cái tôi trong số 
các cấu hợp - thân xác, các cảm tính, sự nhận 
thức, tri thức - thì thật hết sức hiển nhiên là 
chúng ta không sao tìm thấy được nó. Chúng 
ta không thể nhận diện được bất cứ một thành 
phần nào bên trong con người của mình có thể 
thật sự xem là "cái tô1". 


366 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Lập luận bác bỏ quan điểm của những 
người Trung Quán về sự phủ nhận "cái tôi" có 
thể xoay quanh một thắc mắc như sau: nếu 
không có "cái tôi" thì cũng sẽ không có các 
sinh linh có giác cảm (“4i" nhận biết các cảm 
nhận, như khổ đau chẳng hạn), và nếu không 
có các sinh linh có giác cảm thì chúng ta sẽ 
phát lộ lòng từ bi của mình đối với những ai 
bây giờ? 

Tiết 75. (hỏi) Nếu như các cả thể không có 
thì đối tượng của lòng từ bi là gì? 


(Trung Quán) Người ta (sản sàng) chấp 
nhận khái niệm phát sinh từ vô mình ấy (dù 
biết rằng cả thể con người không mang một 
sự hiện hữu đích thật và nội tại thế nhưng 
vẫn chấp nhận sự kiện đó như một phương 
tiện) nhằm để đạt được mục đích IMOHØ cầu. 


Tịch Thiên đáp lại rằng dù cho "cái tôi" 
không hiện hữu một cách tự chủ, và do đó sẽ 
không có một chúng sinh có giác cảm nào hàm 
chứa một sự hiện hữu độc lập, thế nhưng nếu tự 
đặt mình vào phạm vi của lãnh vực sự thật 


Tu Tuệ 367 





tương đối thì sẽ có các chúng sinh có giác cảm. 
Trong trường hợp trên đây khi Tịch Thiên nói 
đến "vô minh" thì đấy không có nghĩa là sự 
bám víu vào khái niệm về sự hiện hữu nội tại, 
tức là một hình thức vô minh căn bản làm nền 
tảng cho sự hiện hữu thiếu tỉnh thức của chúng 
ta, mà đúng hơn Tịch Thiên chỉ lập lại các lời 
phát biểu của Nguyệt Xứng (Chandrakirti) khi 
vị này khăng định trong tập Dân Nhập về Con 
Đường Trung Quán (Madhyamakavatara / 
Nhập Trung Luận) răng vũ trụ chỉ là sản phẩm 
của một tâm thức vô minh. Tịch Thiên chỉ 
muốn nói lên rằng trong bối cảnh của sự thật 
tương đối - tức là đối với sự vững chắc của thế 
giới quy ước hiện ra qua các kinh nghiệm cảm 
nhận thường nhật của chúng ta - "cái tôi" đúng 
thật là hiện hữu. Vì thế, các chúng sinh có giác 
cảm mà chúng ta hướng tất cả lòng từ bi của 
mình vào họ đúng thật là hiện hữu và họ cũng 
gánh chịu đau khổ một cách thật sự. 

Tác giả tập Hành trình đến Giác Ngộ lại 
tiếp tục đưa ra thêm các luận cứ khác nhằm bác 
bỏ một quan điểm khác đại loại cũng tương tự 


368 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





như quan điểm trên đây: nếu như không có các 
sinh linh có giác cảm, thì làm thế nào có thể có 
được những người tu tập bước vào con đường 
đưa đến Giác Ngộ và đạt được mục đích? 


Tiết 76. (hỏi) Mục đích nêu lên cho ai, khi 
mà chẳng có một sinh linh nào hiện hữu? 


(Trung Quán) Thật vậy sự cố găng (u tập) 
hình thành từ ảo giác (Vì con người cũng 
chỉ là ảo giác), thế nhưng nó lại có mục 
đích (hay khả năng) làm giảm bớt sự đớn 
đau, vì thể tính cách ảo giác của mục đích 
nào có phải là một điều cắm ky đâu. 

Tịch Thiên xác nhận rằng nếu chúng ta 
chưa hoàn toàn thoả mãn khi dừng lại với sự 
vững chắc của thế giới quy ước và cứ muốn tìm 
kiếm những gì vượt xa hơn nữa, thì chúng ta 
cũng sẽ chăng tìm thấy được một sinh linh có 
giác cảm nào (vượt xa hơn thế giới quy ước là 
thế giới của sự thật tuyệt đối, trong thế giới đó 
sẽ không có một sự hiện hữu đích thật và nội tại 
nào cả). Dù sao trong bối cảnh của thế giới 
tương đối, luôn luôn có những sinh linh có giác 


Tu Tuệ 369 





cảm đang phải gánh chịu khổ đau. Vì thế nếu 
muốn đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau thì 
phải bước vào con đường giúp loại bỏ nguyên 
nhân của khổ đau, tức là vô minh. Thật vậy, 
một tâm thức vô minh bám víu vào khái niệm 
hiện hữu nội tại - mang lại mọi thứ khổ đau và 
hoang mang - mới chính là những gì cần phải 
làm cho bật rễ: sự thực tại của thế giới quy ước 
không phải là chủ đích của sự loại bỏ. Không 
cần phải chối bỏ thế giới tương đối hay là thế 
giới của nguyên nhân và hậu quả (cẩu trên đây 
thật quan trọng: một số người nghĩ rằng tu tập 
là cách giúp mình "vượt thoát" khỏi thể giới ảo 
giác và biến động này, thể nhưng thật ra thì 
việc "loại bỏ vô mình” bên trong tâm thức mình 
mới đúng thật là con đường, là chủ đích của 
việc tu tập. Thể giới này vẫn cứ tiếp tục là thể 
giới này). 

Dầu sao vẫn còn có một sự thắc mắc khác 
nữa có thê hiện ra: nếu như không cần phải phủ 
nhận thực tại của thế giới quy ước thì phải 
chăng cũng có nghĩa đương nhiên là phải chấp 


370 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





nhận một cách quy ước rằng mọi vật thể và sự 
kiện hàm chứa một quy chế độc lập và khách 
quan dưới một hình thức nào đó, và người ta có 
thể xem một thứ gì đó như là một quy chiếu 
(reƒferent / reference / một đối tượng được chỉ 
định bằng ngôn từ) mang tính cách đích thật 
nhăm để chỉ định các khái niệm và các thuật 
ngữ do chúng ta nêu lên hay không? Có phải 
quý vị cũng muốn nói rằng điều ấy (/ức thực tại 
của thế giới quy ước) không sao có thể hủy bỏ 
được hay chăng? (có phải thực tại của thể giới 
ấy là một sự kiện vững chắc không sao chối bỏ 
được?). 


Tiết 77. Cảm tính vê "cái tôi" là nguyên 
nhân mang lại đớn đau và cảm tính đó lại 
sẽ càng gia tăng thêm nữa với ảo giác về 
một “cải tôi” (“cảm tính” về sự hiện hữu 
của "cải tôi" khiến mang lại cho mình mọi 
sự đón đau, thế nhưng nếu "nuôi dưỡng" 
thêm ảo giác về "cải tôi" - tức tin vào sự 
vững chắc của nó - thì tất sẽ còn mang lại 
đủ mọi thứ khổ đau khác sâu kín và tỉnh tế 


hơn nhiều. Một sự phân tích vô cùng tỉnh 


Tu Tuệ 371 





tế!). Không nên nghĩ rằng chúng ta bất lực 
không hủy bỏ được cảm tính sai lâm đó, 
mà phải hiểu rằng chúng ta hoàn toàn có 
thể thực hiện được điều ấy bằng cách thiên 
định về sự phi-hiện-hữu của “cái tôi”. 


Tịch Thiên đáp lại bằng cách khẳng định 
rằng sự bám víu vào thể dạng hiện hữu ấy (của 
“cái tôi") tất nhiên là nguồn gốc mang lại khổ 
đau, và tạo ra cho mình các cảm tính nóng giận 
và thèm muốn, cũng như các nhận thức và tư 
duy sai lầm. Các thứ này sẽ lại tiếp tục làm gia 
tăng thêm sự bám víu vào "cái tôi": đây chính 
là thể dạng tâm thức vô minh cần phải được 
loại bỏ. 


Dù chấp nhận phải loại bỏ sự bám víu ấy 
thế nhưng chúng ta cũng có thể tự hỏi là mình 
sẽ thành công hay chăng, và nếu vậy thì phải 
làm thế nào? Theo Tịch Thiên thì sự vô minh 
ấy có thể loại bỏ được, bởi vì chúng ta có thể 
tạo ra cho mình một thể dạng tâm thức đối 
nghịch để chống trả lại: đấy là sự hiểu biết 
Tánh Không. Sự hiểu biết ấy sẽ trực tiếp hóa 
giải tình trạng bám víu của tâm thức vào ý niệm 


372 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





về "cái tôi", dù cho "cái tôi" ấy không hề hiện 
hữu đi nữa. Vì lý do trên thực tế một "cái tôi" 
đại loại như thế không hè hiện hữu cho nên khi 
sự hiểu biết đã thâm nhập được vào bản chất 
của thực tại (quản nhận được bản thể của thực 
¿ại) thì nó sẽ nhận ra ngay sự vắng mặt của "cái 
tôi" ấy. Do đó khi nào việc thiền định về Tánh 
Không được thực hiện thật vững chắc nhờ vào 
lý trí (hiển định phân giải) thì nó sẽ có thê 
giúp loại bỏ được thể dạng tâm thức vô minh 
bám víu vào ý niệm về sự hiện hữu nội tại của 
"cái tôi". 


THIÊN ĐỊNH 


Đến đây chúng ta hãy tập thiên định về 
lòng từ bỉ xem sao. Chúng ta hãy hình dung ra 
một sinh linh có giác cảm đang phải gảnh chịu 
sự ãau đón hoặc những nỗi khổ đau không sao 
kham nổi. Chúng ta hãy tập trung sự chủ tâm 
hướng vào sinh linh ấy và nghĩ rằng sinh linh 
ấy nào có khác gì với mình đâu, cũng ước 


Tu Tuệ 373 





mong đạt được hạnh phúc và vượt thoát khỏi 
mọi khổ đau. Sinh linh ấy không những chỉ biết 
tìm cách loại bỏ khổ đau mà còn hội đủ khả 
năng để thực hiện được việc ấy (rất cả chúng 
sinh đêu hàm chứa Phật Tính giúp mình loại bỏ 
khổ đau). Sau đó chúng ta cũng không được 
quên là nguyên nhân trước tiên mang lại khổ 
đau chính là sự bảm víu của tâm thức vào ÿ 
niệm sai lâm về sự hiện hữu nội tại, và sự nhận 
thức sai lầm ấy có thể loại bỏ được bằng sự 
hiểu biết sâu xa về bản chất của Tánh Không. 
Hãy luôn suy tư về khả năng đó. Ngoài ra 
chúng ta cũng phải phái động lòng từ bị sâu xa 
đối với tất cả chúng sinh và đồng thời phải cố 
găng làm gia tăng thêm khả năng ấy nơi mỗi 
chúng 1a. 

Phải luôn ghỉ nhớ điều đó và trước hết 
hãy bắt đâu chủ tâm vào một sinh linh duy 
nhất, rồi dẫn dân sau đó sẽ mở rộng sự suy tr 
hướng vào các sinh linh khác, chẳng hạn như 
những người thân thuộc chung quanh. Sau 
cùng sẽ mở rộng ra hơn nữa, bao gồm cả 


những người mà chúng ta không ưa thích, 


374 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





chẳng hạn như những người trước đây đã từng 
gây ra cho mình nhiều điễu thương tổn. Hãy 
nghĩ đến các thứ cảm tính (khổ đau) có thể phát 
sinh ra với họ. Không nên quan tâm đến thái độ 
hành xử của họ đối với mình mà phải nghĩ rằng 
họ nào có khác gì với mình, tất cả cũng chỉ 
Ong cẩu tìm được hạnh phúc và vượt thoát 
khỏi khổ đau. 


Khi đã ý thức được nguyên tắc căn bản ấy 
về sự bình đẳng giữa tất cả mọi sinh linh trước 
sự mong ước tìm được hạnh phúc và loại bỏ 
khổ đau, thì tất chúng ta cũng sẽ phát huy được 
sự thiện cảm và lòng từ bỉ thát mạnh hướng vào 
từng môi con người. Sau khi đã thành công 
trong việc luyện tập tâm thức hướng vào một số 
người đặc biệt nào đó - chẳng hạn như bạn bè, 
kẻ thù và cả những người trung hòa (không ưa 
cũng không ghẻI) - thì sau đó phải cố gắng trải 
rộng lòng từ bi của mình đến tất cả chúng sinh, 
không được loại trừ bất cứ một chúng sinh nào. 
Điểu này quả thật hết sức quan trọng. Nếu 
không thực hiện được điều ấy thì chúng ta cũng 
có thể sẽ rơi vào tình trạng phát lộ lòng từ bi 


Tu Tuệ 375 





đến những người nào đó không cần biết họ là 
ai, trong khi ấy đối với những người liên hệ 
mật thiết với mình thì mình lại không biểu lộ 
được một chút từ bì nào cả, nhất là những 
người gân gũi với mình. Thái độ đó có thể xảy 
ra với môi người trong chúng ta, vì thể phải 
luôn ý thức hiện trạng đó trong khi thiên định 
về lòng từ bỉ. 


(Vài lời ghi chú thêm của người dịch: 

Người đọc biết đâu cũng có thể thắc mắc và tự 
hỏi vì ý do nào Tích Thiên lại nêu lên trong 
các tiết từ 60 đến 69 quan điểm chủ trương sự 
hiện hữu của "cải tôi” của hai học phải 
Shamkya và Waisashika và sau đó thì đưa ra 
các cách lập luận nhằm bác bỏ các quan điểm 
ấy. Thiết nghĩ nếu muốn hiểu được điều này có 
lẽ phải tự đặt mình vào bối cảnh tín ngưỡng 
chung ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ VIII khi Tịch 
Thiên trước tác tập "Hành Trình đến Giác 
Ngộ”. 


376 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Sự kiện thứ nhất cần phải nêu lên là 
trong suốt lịch sử phát triển ở Ấn Độ, Phật 
Giáo chưa bao giờ là một tín ngưỡng mang 
tính cách "độc tôn" và "duy nhất", kế cả trong 
những thời kỳ hưng thịnh nhất, chẳng hạn như 
vào thể kỷ thứ III trước Tây Lịch dưới triểu đại 
của vua A-dục và một thời gian dài kế từ thể kỷ 
thứ I trước Tây Lịch đến hết thể kỷ thứ VIII, 
nhất là dưới triều đại Gupta từ thế kỷ thứ III 
đến thứ VI. Song song với sự phát triển của 
Phật Giáo, nhiều tín ngưỡng khác như đạo Bà- 
la-môn và sau đó là Ấn Giáo cũng đã phát triển 
rất mạnh và đã tạo được nhiễu ảnh hưởng sâu 
rộng trong quảng đại quân chúng của nước Ấn, 
một bằng chứng cụ tế là Phật Giáo biến mắt ở 
Ấn vào cuối thể kỷ XII, thế nhưng Ấn Giáo vẫn 
tôn tại. Hai học phái Vaisheshika và Shamkya 
mà Tịch Thiên nói đến trong tập Hành Trình 
đến Giác Ngộ là hai trong số sáu học phái lớn 
nhất của Ấn Giáo. 

Học phải Waisheshika được hình thành 
vào thể kỷ thứ II trước Tây Lịch, tức là trước 
khi Đại Thừa được thành lập, và học phải 


Tu Tuệ Sứi 





Shamkya vào thể kỷ thứ IV hay thứ V sau Tây 
Lịch, tức là vào khoảng đấu của một thời kỳ có 
thể nói là vàng son nhất của Phật Giáo dưới 
triêu đại Gupfa. Không phải chỉ có hai học 
phái trên đây chủ trương sự hiện hữu của "cái 
tôi" mà hấu hết các học phái và tín ngưỡng 
khác đêu chủ trương "hữu ngã", kế cả một tín 
ngưỡng quan trọng khả gần với Phật Giáo là 
đạo Ja-in, đạo này chủ trương sự hiện hữu của 
một thứ linh hôn gọi là jiva, có nghĩa là một 
hình thức "sinh khí". Tóm lại là khi Tịch Thiên 
trước tác tập Hành Trình đến Giác Ngô vào thế 
kỷ thứ VI thì đấy cũng là lúc mà Phật Giáo 
Đại Thùa đánh dấu một giai đoạn phát triển 
cao độ nhất, sau khi hai tông phái lớn là Kim 
Cương Thừa và Thiên Học vừa được hình 
thành vào khoảng thế kỷ thứ VI, và giáo lỷ Phật 
Giáo tức là Dharma của Đức Phật đã được 
triển khai sâu rộng và vững chắc nhất. 

Sự kiện thứ hai cần nêu lên là sau khi bác 
bỏ quan điểm chủ trương sự hiện hữu của "cải 
tôi" của hai học phái Samkhya và Vaisheshika 
thì từ tiết 70 đến 77 Tịch Thiên đưa ra quan 


378 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





điêm vô-ngã của con người tức là không có 
"cái tôi" do Phật Giáo chủ trương. 


Thát ra chủ thuyết về sự hiện hữu của "cái 
tôi" (atman) đã có từ trước Phật Giáo và còn 
tiếp tục sau đó với đạo Bà-la-môn và Ấn Giáo. 
Hai học phải triết học Samkhya và Vaisheshika 
cũng chỉ là hai trường hợp tiêu biểu mà Tịch 
Thiên nêu lên mà thôi: một chủ trương “cái tôi” 
trên phương diện siêu hình, một chủ trương 
một "cái tôi" trên phương diện "vật chất" gôm 
các "nguyên tứ”. 

"Cái tôi" hay "atman” hay “cái ngã” còn 
được gọi bằng các thuật ngữ phổ thông và "dễ 
hiểu" hơn như "vong linh", "lỉnh hôn" (âme / 
soul) v.v... là một ý niệm khá phổ quát trong rất 
nhiễu nên văn hóa và tôn giáo, nhất là các tôn 
giáo độc thân. Nếu nhìn dưới một góc cạnh nào 
đó thì cũng có thể xem "cải tôi" như một thứ 
ám ảnh bản năng khả tự nhiên của con người. 
Thật vậy, duy nhất chỉ có Phật Giáo là không 
công nhận sự hiện hữu đích thát, nội tại và tự 
chủ của "cái tôi" ấy, hay nói cách khác thì đấy 
là "tảnh không" của sự hiện hữu của con người. 


Tu Tuệ Ki 





Suốt trên dòng tiễn hóa của lịch sử nhân loại 
không có một nên văn hóa, tư tưởng, tôn giáo 
hay khoa học nào nêu lên khái niệm "vô ngã” 
ngoài Phật Giáo. 

Như đã được nói đến trên đây dù răng là 
một trong các tôn giáo lâu đời nhất của nhân 
loại thế nhưng suốt trên dòng lịch sử phát triển 
trên đất Ấn, Phật Giáo chưa bao giờ chiếm giữ 
một vị thế độc tôn (proselitism). Lý do không 
nhất thiết là vì Phật Giáo không phải là một tín 
ngưỡng chủ trương chỉnh phục và chiếm giữ vị 
thế độc tôn mà đúng hơn là ngoài những hình 
thức của một "tín ngưỡng phổ thông" Phật 
Giáo còn là một "tôn giáo của trí tuệ", và khía 
cạnh này thì lại hết sức khó để thấu triệt đối với 
quảng đại quân chúng, thí dụ như chương IX 
trong tác phẩm của Tịch Thiên và quyển sách 
này của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma. Thể nhưng khía 
cạnh trí tuệ đó lại chính là một sức mạnh giúp 
Phật Giáo trường tôn và đang chỉnh phục thể 
giới Tây Phương ngày nay. 

Sự kiện này cũng chứng tỏ cho thấy việc 
Tịch Thiên bác bỏ các quan quan điểm xưa về 


380 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





sự hiện hữu nội tại của "cải tôi” khi chỉ trích 
quan điểm của hai học phải triết học của Ấn 
Giáo vẫn còn giá trị trong các xã hội "tân tiến" 
ngày nay và đáng để cho chúng ta suy ngẫm. 
Thật vậy sự đm ảnh của "cải tôi” hay "lình 
hồn ” tàn phá con người và xã hội thật nặng nễ, 
hơn cả sự ám ảnh tính dục rất nhiễu. 


Sau đáy cũng xin mạn phép mượn một cẩu 
trong một kịch bản của triết gia người Pháp là 
Jean-Paul Sartre (1905-1980) mang tựa “Les 
Mouches" ("Những Con Ruôi") thay cho lời kết 
của phân ghi chú này: "Ô! Tôi cảm thấy tự do 
vô ngần! Tuyệt vời thay là sự vắng mặt của linh 
hồn tôi!" (Ah! comme je suis libre. EI quelle 
superbe abscence que mon âme!) Câu này cũng 
phản ảnh một phần nào ý nghĩa mà Tịch Thiên 
muốn nêu lên trong các tiết 70 đến 77). 


Tu Tuệ 381 





9 


Bản chất của mọi hiện tượng 


BÌNH GIẢI 


Tính cách tổng thể và các thành phân 
của hiện tượng 


Sau khi trình bày về tính cách vô-ngã của 
con người (chương VIH trên đáy) Tịch Thiên 
nêu lên tính cách vô-ngã của mọi hiện tượng 
bằng cách trước hết dựa vào bốn phép thiên 
định chú tâm - vào thần xác, giác cảm, tâm thức 
và các hiện tượng (ức là phép thiên định 
Safipaffhana). Theo những gì nêu lên trong các 
tiết dưới đây thì trước hết chúng ta phải chú 
tâm vào bản chất thân xác của chính mình và 


382 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





suy nghiệm về những đặc tính tổng quát cũng 
như cá biệt của nó, chắng hạn như quá trình già 
nua hay những thành phần uế tạp tạo ra thân 
xác vật chất (Phật Giáo xem các cầu hợp vật 
chất của thân xác là uễ tạp, có nghĩa là "không 
tỉnh khiết"). Tôi sẽ không đi sâu vào chỉ tiết 
trong phần dưới đây về phép thiền định này. 
Một cách tổng quát, sự chú tâm vào thân 
xác hay là sự suy tư về bản chất của chính thân 
thể mình, là một phép thiền định được nêu lên 
trong các kinh sách Tiểu Thừa. Tuy nhiên sự 
suy tư đó cũng có thể được mở rộng hơn 
hướng vào bản chất của thân xác, giác cảm, 
tâm thức và mọi hiện tượng liên quan đến tất 
cả chúng sinh thật đông đảo và bất tận như 
không gian. Phép luyện tập tâm thức ấy cũng 
có thể xem như là của Đại Thừa (Tiểu Thừa 
chủ trương vô-ngã của con người, Đại Thừa 
mở rộng tính cách vô-ngã đó đổi với tất cả mọi 
hiện tượng). Trong khi thiền định về Tánh 
Không của các yếu tô trên đây - tức thân xác, 
giác cảm, tâm thức và các hiện tượng - thì đấy 


Tu Tuệ 383 





là cách mà chúng ta hướng sự chú tâm của 
mình vào lãnh vực của sự thật tôi hậu. 


Tập Hành Trình đến Giác Ngộ đưa ra các 
phương pháp thực hành rất quy củ, liên quan 
đến bốn phép thiền định về Tánh Không. 
Chúng ta hãy nêu lên thí dụ về phép thiền định 
về thân xác con người. Thân xác gồm có nhiều 
thành phần chăng hạn như đầu, tứ chi, v.v... 
Tuy nhiên cũng có thể xem thân xác mang tính 
cách toàn bộ - một tổng thể, một đơn vị đồng 
nhất. Thông thường mỗi khi chúng ta nghĩ đến 
thân xác (nên hiểu chữ "thân xác" ở đây như là 
một danh xưng hay một thuật ngữ), thì nó sẽ 
hiện ra trong tâm thức mình như là một thực thể 
duy nhất, dù chỉ mang tính cách mơ hồ đi nữa, 
và rồi chúng ta cứ dựa vào đấy để cho rằng nó 
có thật, có thể lấy tay để chạm vào nó 
(íangible). Từ sự nhận biết ây chúng ta sẽ xác 
định được các thành phần cũng như các đặc 
tính khác nhau của nó. Nói một cách khác 
chúng ta có cảm giác là có một thứ gì đó hiện 
hữu một cách thật hiển nhiên gọi là thân xác mà 


384 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





chúng ta có thể liệt kê ra từng thành phần cấu 
tạo ra nó. Thế nhưng nếu tìm kiếm cái "thân 
xác" ấy bên ngoài các thành phần cấu tạo ra nó 
thì nhất định chúng ta sẽ nhận thấy rằng không 
sao có thể tìm ra được nó (chúng fa có thể 
trông thấy hay lấy tay sở vào các thành phân 
của thân xác một cách thật cụ thể - tangiBle), 
thế nhưng "thân xác” thát ra chỉ là một ÿ niệm, 
một tên gọi hay một danh xưng mang tính cách 
quy ước). 

Quan điểm trên đây sẽ được Tịch Thiên 
trình bày trong các tiết dưới đây: 


Tiết 78,79. Thân xác không phải là chân, 
bắp chân, đùi, háng, bụng, lưng, ngực, 
cánh tay, bàn tay, xương sườn, nách, vai, 
cố, đâu. Thể thì thân xác là gì? 


Chúng ta hình dung thân xác như một thực 
thể duy nhất và xem nó thật quý giá. Thế nhưng 
nếu thật chú tâm và quan sát cần thận thì chúng 
ta sẽ nhận thấy thân xác không phải là chân, là 
bắp chân, đùi, háng, bụng, lưng, ngực, cánh tay, 
bàn tay, sườn, nách, vai, cô, đầu, hay là bất cứ 


Tu Tuệ 385 





một thành phần nào khác. Vây chúng ta phải tìm 
kiểm thân xác ở đâu? Mặt khác, nếu như thân xác 
giống hệt như từng thành phần riêng rẽ của nó, 
thì ý nghĩ về một thân xác hình dung như một 
thực thê hay một đơn vị toàn vẹn (ức là đây đu) 
sẽ không sao đứng vững được. 


Tiết 80. Nếu thân xác phân tán ra trong 
từng thành phần cấu tạo ra nó, thì các 
thành phân này của thân xác cũng lại tiếp 
tục được phân tán ra trong từng thành phần 
nhỏ hơn nữa: vậy thì thân xác chính nó ở 
vào đâu? (thí dụ trông thấy gương mặt một 
người quen thuộc chúng ta cũng nhận ra 
được ngay là người ấy. Đôi khi đứng phía 
sau và chỉ trông thấy lưng của người ấy 
cũng có thể nhận ra được người ấy, hoặc 
đôi khi chỉ cần trông thấy bàn tay, mắt hay 
mũi cũng đủ để nhận ra người ấy, vậy thân 
xác của người ấy nằm trong thành phần 
nào ?). 


Tiết 81. Và nếu như toàn bộ thân xác nằm 
trong từng thành phần cấu tạo ra nó, thì 


386 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





nếu có bao nhiêu thành phần thì tất sẽ phải 
có bấy nhiêu thân xác. 

Nếu thực thể ấy hay là đơn vị toàn vẹn mà 
chúng ta gọi là thân xác ấy giỗng nhau như đúc 
trong từng thành phân riêng rẽ, hoặc hiện hữu 
toàn vẹn trong từng thành phần của nó, thì thân 
xác sẽ trở thành nhiều vô kể, bởi vì không biết 
là có bao nhiêu thành phần trong một thân xác 
(nếu gương mặt, bàn chân, cánh tay, tiếng 
cười, giọng nói đúng là "người ấy" thì sẽ có 
không biết bao nhiêu là "người ấy"). 

Chính vì thế mà Tịch Thiên nêu lên tiếp 
như sau: thân xác không hiện hữu giống nhau 
như đúc trong từng thành phần riêng rẽ, thế 
nhưng nó cũng không hiện hữu tách rời và độc 
lập với các thành phần ấy. 

Tiết 82. Thân xác không nằm bên trong, 
cũng không nằm bên ngoài. Vậy làm thể 
nào nó có thể nằm trong từng thành phần 
cấu tạo ra nó? Thế nhưng nó cũng không 
nằm ra bên ngoài những thành phần ấy. 
Vậy thì nó sẽ phải hiện hữu bằng cách nào? 


Tu Tuệ 387 





(thân xác hay thân thể chỉ là một tên gọi 
hay một quy chiếu (referent / reƒference) 
nhằm chỉ định một tổng thể cầu hợp và sự 
tương tác giữa các cấu hợp ấy cũng như với 
môi trường chung quanh nó). 


Tiết 83. Vậy thì thân xác không có. Thể 
nhưng chỉ vì ảo giác nên ý nghĩ về một thân 
xác được đem gán cho các thành phần cầu 
tạo ra nó, tương tự như ý nghĩ về con người 
được đem gản cho một hình nộm. 


Vậy thì làm thế nào một thân xác tự nó lại 
có thể hiện hữu một cách tự chủ và độc lập 
được? Nếu khảo sát thật tường tận bản chất của 
thân xác thì chúng ta sẽ nhận thấy ngay là nó 
chỉ đơn giản là một sự chỉ định (nội fên gọi) 
dựa vào cơ sở của một sự cấu hợp gồm nhiều 
thành phần khác nhau. Do đó chúng ta cũng có 
thê tự hỏi: "Thế thì thân xác là gì?". Trong một 
số trường hợp, thí dụ như ở một nơi tranh tối 
tranh sáng chắng hạn, đôi khi chúng ta cũng có 
thể trông lầm một bóng hình nào đó và cứ 
tưởng đấy là một con người. 


388 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Cũng thế Tịch Thiên nói rằng khi nào các 
điều kiện và yếu tô thích nghi hội đủ để tạo ra 
cảm giác đấy là một con người, thì chúng ta 
cũng sẽ căn cứ vào cơ sở đó để hình dung ra ý 


niệm về một "thân xác” một cách quy ước. 


Tiết 84. Cho đến khi nào một số các điều 
kiện nào đó còn tôn tại thì thân xác cũng sẽ 
vẫn còn được xem như là một cá thể con 
người (một nhân dạng); cũng tương tự như 
thế, khi nào các thành phần cầu tạo còn kết 
hợp với nhau thì chúng ta cũng vẫn còn 
nhận thấy đấy là một thân xác (khi nào còn 
duy trì được các điễu kiện cần thiết thì thân 
xác còn tôn tại và tỏ ra như là "khoẻ 
mạnh", khi nào một trong các yếu tổ tạo ra 
sự kết hợp đó mắt "thăng bằng" thì thân 
xác cũng sẽ mắt "thăng bằng" theo tức là 
ôm đau, khi nào một trong các yếu tố đó 
không còn bảo tôn được chức năng của nó 
thì thân xác tan rã, và chúng ta gọi đấy là 


cái chết). 


Tu Tuệ 389 





Thế nhưng nếu muốn tìm kiếm quy chiếu 
đúng thật phía sau danh xưng thân xác thì 
chúng ta sẽ chắng tìm thấy gì cả (hân xác với 
tư cách là một danh xưng hay thuật ngữ chỉ 
định một cải gì đó mà chúng ta không sao tìm 
thấy và cũng không biết đấy là cái gì). Vậy thì 
chúng ta sẽ phải kết luận rằng "thân xác" sau 
khi đã được phân tích đến tột cùng sẽ chỉ là một 
sự tạo dựng mang tính cách quy ước - hay là 
một sự thật tương đối hiện ra như một sản 
phẩm (a product / một sự tạo tác, hay tạo dựng) 
phát sinh từ một sự kết hợp gồm nhiều nguyên 
nhân và điều kiện. 

Sự phân tích trên đây cũng có thê áp dụng 
đối với các thành phần riêng rẽ của thân xác, và 
Tịch Thiên cũng đã giải thích về sự kiện này 
trong các tiết sau đây: 

Tiết 85. Cũng thế, bàn tay không hê có: đấy 
chỉ là sự kết hợp của nhiều ngón tay. Ngón 
tay chỉ là sự kết hợp của nhiễu đốt tay; đốt 
tay lại được kết hợp từ những thành phần 
khác nữa. 


390 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tiết 86. Các thành phần cũng là một sự kết 
hợp của các nguyên tử, nguyên tử lại được 
phán chia theo từng khu vực tương quan 
với bốn hướng (tức là đông, tây, nam, bắc. 
Ngày nay khoa học có thể phân cắt một hạt 
nguyên tử ra thành nhiêu thành phân nhỏ 
hơn nữa, nếu tiếp tục phân cắt thì đến một 
lúc nào đó sẽ không còn một thành phần 
nào nữa và tất cả sẽ trở thành một "hình 
thức” năng lượng phi-vật-chất. Vào thời đại 
của Tịch Thiên khoa học nhữ ngày nay 
chưa có, người ta xem "nguyên tử” là một 
thứ đơn vị nhỏ nhất mang tính cách động 
nhất và không thể phân cắt thêm được nữa, 
tuy nhiên những người vào thời đại bấy giờ 
vẫn cho rằng mỗi hạt nguyên tử dù mang 
tính cách nhất thể cũng cho thấy là nó được 
phân chia ra thành nhiễu "khu vực" và mỗi 
khu vực thuộc vào một vị trí khác nhau 
trong không gian, chẳng hạn như đông, tây, 
nam, bắc. Tóm lại dù chỉ là một đơn vị cực 
nhỏ và đồng nhất thế nhưng nó cũng không 
độc lập và phải liên kết với các yếu tô khác, 


Tu Tuệ 391 





trong trưởng hợp này là không gian. Chúng 
ta cũng có thể liên tưởng đến dòng tri thức 
gôm các đơn vị "thời gian" tiếp nổi nhau 
liên tục, thế nhưng các đơn vị đó cũng 
không độc lập bởi vì nó phải liên kết với 
một đơn vị trước nó và tạo ra điều kiện cho 
sự hình thành của một đơn vị tiếp nối hiện 
ra sau nó, đây là chưa nói đến mỗi đơn vị 
còn phải cất chứa các vết hẳn của nghiệp. 
Tóm lại là không có bất cứ một hiện tượng 
nào đù là vĩ mô hay vi mô có thể mang tính 
cách phi-cấu-hợp), không thể tiếp tục phân 
chia các khu vực đến bất tận được bởi vì 
khi đó không gian sẽ trở thành trống không. 
Vậy thì nguyên tử cũng không hề có (/wy 
rằng một hạt nguyên tử là một "đơn vị” 
nhất thể thế nhưng nó cũng có các khu vực 
thuộc đông, tây, nam, bắc hoặc bên trên 
hay bên dưới, bên phải hay bên trải, nếu 
tiếp tục phân tích sự định hướng đó đến bất 
tận thì sẽ chỉ còn lại một không gian trồng 
không. Xin bải phục một sự suy luận thật 


392 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





tỉnh tế cách nay đã mười ba thế kỷ khi mà 
khoa học như ngày nay chưa có). 


Nếu nhìn vào bản tay thì chúng ta sẽ nhận 
thấy ngay là nó gồm có nhiều thành phần. Nếu 
cho rằng nó hiện hữu một cách độc lập và nội 
tại thì tất nhiên sẽ đi ngược lại nguyên tắc là từ 
bản chất nó phải lệ thuộc vào các yếu tố khác. 
Nếu muốn tìm kiếm bàn tay thì nhất định chúng 
ta sẽ không sao tìm thấy được bất cứ một bàn 
tay nào lại có thể độc lập với các thành phần 
cấu tạo ra nó. Cũng tương tự như thế, mỗi ngón 
tay cũng là một sự cấu hợp, nếu chia cắt ngón 
tay đến chỗ tột cùng thì sự hiện hữu của nó 
cũng sẽ biến mất. Do đó nếu chúng ta tìm kiếm 
quy chiếu đích thật của các tên gọi chỉ định 
từng thành phần thân xác, thì chúng ta sẽ không 
tìm thấy gì cả. 

Nếu chúng ta chia cắt các thành phần để 
tách rời các cầu hợp cơ bản của chúng - tức là 
các phân tử, nguyên tử, và v. v. - thì các thành 
phân này cũng sẽ biến mất. Nếu chúng ta tiếp 
tục phân tích xa hơn nữa bằng cách chia cắt 
ngay cả những hạt nguyên tử theo từng khu vực 


Tu Tuệ 333 





của nó thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng khái niệm 
về nguyên tử cũng chỉ là một sự tạo dựng tâm 
thần. Nếu tiếp tục đây sự lý luận xa hơn như thế 
nữa thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy ngay cả các 
quan điểm về vật chất hay các khái niệm về 
nguyên tử cũng không thể nào đứng vững được. 
Nếu một vật thể muốn được xem là vật chất thì 
bắt buộc nó phải là một sự kết hợp của nhiều 
thành phần. Nếu chúng ta vượt xa hơn cấu trúc 
đó (ức là tính cách cấu hợp của vật chất bằng 
cách chia cắt đến chỗ tột cùng thì sẽ không còn 
lại bất cứ gì nữa, ngoài Tánh Không ra. 


Nếu căn cứ trên sự nhận biết bình thường 
của chúng ta thì các vật thể và hiện tượng có vẻ 
như hàm chứa một quy chế độc lập và khách 
quan. Thế nhưng trong tiết dưới đây Tịch Thiên 
cho biết rằng nếu tìm kiếm bản chất thật sự của 
các hiện tượng thì chúng ta tất sẽ phải chấp 
nhận răng không sao tìm thấy được chúng. 

Tiết 87. Vì thể, hình tưởng cũng chăng khác 
gì như một giấc mơ: nếu đã hiểu được điễu 


đó thì một người khôn ngoan nào còn đảm 


394 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





bảm víu vào đấy nữa? Nếu thân xác không 
hiện hữu thì sự khác biệt giữa người đàn 
ông và người đàn bà là gì? 

Điều ấy cho thấy rằng các đối tượng của 
sự giận dữ và bám víu của chúng ta không 
mang một tính cách tuyệt đối nào cả. Trên 
phương diện tuyệt đối sẽ không có bất cứ gì 
đáng cho chúng ta mong cầu và cũng chẳng có 
gì là hoàn hảo cả, và cũng chẳng có gì để mà 
ghét bỏ hay phải kinh tởm. Trên thực tế, các 
phản ứng cực đoan phát sinh từ sự tiếp xúc của 
chúng ta với các vật thể và sự kiện không hề 
được dựa vảo một cơ sở mang tính cách vững 
chắc nào. Trong phạm vi mà thân xác không 
sao có thể tìm thấy được khi chúng ta tìm kiếm 
nó bằng phương pháp phân cắt thì các sự chỉ 
định dựa vào nền tảng của sự hiện hữu của thân 
xác - chăng hạn như các nét khác biệt về chủng 
loại hay sắc tộc - sẽ hoàn toàn không mang một 
thực chất nào cả trên phương diện tôi hậu. Do 
đó chúng ta sẽ căn cứ vào đâu để hành xử một 
cách cực đoan bằng cách chỉ dựa vào màu da 


Tu Tuệ 395 





của những người thuộc các giông dân hay sắc 
tộc khác? 


Các sự vật hiện hữu như thê nào? 


Mỗi khi chúng ta phân tích các kinh 
nghiệm cảm nhận trên phương diện hiện tượng 
học (ohenomenology / một ngành triết học 
nghiên cứu bản chất của mọi sự vật tách ra bên 
ngoài mọi định kiến có sản) liên quan đến các 
thứ xúc cảm của mình mỗi khi chúng hiện ra và 
biến đi bên trong tâm thức, thì thông thường 
hình như tất cả mọi vật thể và sự kiện có vẻ như 
hàm chứa một thực thể độc lập và khách quan, 
nhất là đối với các thứ xúc cảm thật mạnh và 
tiêu cực, chăng hạn như hận thù. Chúng ta đem 
gán cho đối tượng của sự hận thù đó các đặc 
tính thật cụ thể và chính vì thế nên nó sẽ hiện ra 
với chúng ta thật rõ nét, tương tự như hàm chứa 
một một thực thể vững chắc. Thế nhưng thật ra 
không có một đối tượng nào mang tính cách 
hiển nhiên và cụ thể như thế (sự hận thù mang 
tính cách thát chủ quan). Tuy nhiên chúng ta 


396 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





cũng có thể tự hỏi, nếu các đôi tượng không thê 
nào tìm thấy được, thì có phải là chúng không 
hề hiện hữu hay không? Không đúng như thế, 
nhất định là chúng hiện hữu. Vấn đề không 
phải là chúng có hiện hữu hay là không hiện 
hữu, mà đúng hơn là phải tìm hiểu xem chúng 
hiện hữu như thế nào? Các đối tượng thật sự 
hiện hữu thế nhưng chúng không hiện hữu đúng 
với phương cách mà chúng ta cảm nhận chúng. 
Các đối tượng không hề mang một thực thể nội 
tại nào cả. Sự vắng mặt ấy hay là Tánh Không 
của chính sự hiện hữu, mới đúng thật là bản thể 
tối hậu của chúng. 


Quá trình phân tích nhằm tìm kiếm quy 
chiếu đích thật của các khái niệm và các cách 
chỉ định (/ gọ¿) mà chúng ta gán cho chúng 
cũng không đến nỗi quá phức tạp lắm: nếu dựa 
vào cách phân tích trên đây thì cũng không phải 
là quá khó cho chúng ta đi đến kết luận là 
không sao tìm thấy các vật thể và sự kiện được 
(các quy chiếu hay danh xưng không biểu trưng 
cho một sự hiện thực nào cả). Tuy nhiên, dù 
cho sự phân tích trên đây có thể giúp chúng ta 


Tu Tuệ 397 





hiểu rằng không sao có thể tìm thấy được các 
hiện tượng, thế nhưng sự "vắng mặt" ấy mà 
chúng ta nhận biết được chưa phải là Tánh 
Không tối hậu (đấy chỉ là một cách "hiểu được" 
tảnh không là gì nhở vào sự lý luận. Tánh 
không ấy vẫn còn "rất thật" với tư cách là một 
đối tượng của sự hiểu biết. Tánh Không đích 
thật chỉ có thể cảm nhận được một cách trực 
tiếp bằng trực giác, nói cách khác là phải hoà 
nhập với nó và cảm nhận được là mình và nó 
chỉ là Một, có nghĩa là đối tượng và chủ thể 
không còn 6ữa). Do đó chúng ta cũng có thể sẽ 
tự hỏi nếu như thế thì những vật thể và sự kiện 
mà chúng ta không tìm thấy sẽ hiện hữu theo 
phương cách nào? Thật hết sức hiển nhiên là sự 
hiện hữu của mọi vật thể và sự kiện chỉ có thể 
hình dung được trên phương diện tương đối mà 
thôi. Và khi nào chúng ta hiểu được là mọi vật 
thể và sự kiện nếu muốn hiện hữu thì phải lệ 
thuộc vào một tổng thể gồm thật nhiều nguyên 
nhân và điều kiện - và chúng chỉ đơn giản là 
những sự chỉ định (ức là các danh xưng) - thì 
chúng ta cũng sẽ hiểu rằng các vật thể và sự 


398 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





kiện ấy không mang một đặc tính độc lập nảo, 
hay một quyền lực tự quyết nào cả (autorité 
déterminante / self-détermining autority). Do 
đó chúng ta sẽ nhận thấy rõ ràng là chúng lệ 
thuộc vào nhiều yếu tô khác. Vì lý do một vật 
thể chỉ có thể hiện hữu bằng cách lệ thuộc vào 
các yếu tố khác và bị chi phối bởi các sức mạnh 
khác, cho nên chúng ta không thể nào xem nó 
mang tính cách độc lập được. Lệ thuộc và độc 
lập là hai đặc tính tương khắc nhau, do đó vật 
thể ấy chỉ có thể thuộc vào một trong hai thứ 
mà thôi (đã là cấu hợp thì tất sẽ phải lệ thuộc, 
và nếu đã lệ thuộc thì sẽ không thể nào độc lập 
được). 


Thật hết sức quan trọng là phải hiểu 
rằng khi những người Trung Quán cho rằng 
mọi vật thể không hàm chứa sự hiện hữu nội 
tại, thì đấy không có nghĩa là họ chỉ đơn 
giản căn cứ duy nhất vào sự kiện không tìm 
thấy được chúng sau khi đã phân tích đến 
chỗ tột cùng. Cách lập luận này tuy thế vẫn 
còn thiếu sót. Khi bảo rằng mọi vật thể và 
sự kiện không hàm chứa sự hiện hữu nội tại 


Tu Tuệ 399 





hay tự tại thì đấy là vì chúng chỉ có thể 
hiện hữu bằng cách lệ thuộc vào các yếu tổ 
khác. Đẫy là những gì phải nghĩ đến trước 
hết. Cách lập luận này giúp loại bỏ được cả 
hai thái cực: trước hết là chủ nghĩa hư vô 
(nihilism) bởi vì chúng ta vẫn còn tiếp tục 
chấp nhận một hình thức hiện hữu trong 
phạm vi của sự tương liên (¡z/erdependence 
/ dưới hình thức một sự cấu hợp lệ thuộc 
vào nhiễu yếu fó), và sau đó là chủ nghĩa 
tuyệt đối (absolutism / độc đoán, độc tôn, tự 
hiện hữu không cần liên hệ với các nhân tổ 
hay các điều kiện khác) bởi vì chúng ta phủ 
nhận sự hiện hữu nội tại của mọi hiện tượng. 


Trong một bải kinh sou-tra (soufra là các 
kinh nguyên thủy bằng tiếng Pa-li) Đức Phật có 
dạy rằng bát cứ một thứ gì sinh ra nhờ vào điễu 
kiện thì không hệ sinh ra, vì bản chất của nó 
không phải là để được sinh ra (một thứ gì đó có 
vẻ như là được "sinh ra", thể nhưng thật ra thì 
đấy chỉ là một biểu hiện trong số muôn ngàn 
các biếu hiện khác của sự vận hành tự nhiên 
của các hiện tượng cấu hợp, thuận theo quy 


400 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





luật tương liên, nó không hệ được "sinh ra" 
như là một thứ gì "mới mẻ"). Câu "không bê 
được sinh ra" có nghĩa là gì? Tất nhiên đây 
không phải là cách muốn nói đến tình trạng 
không sinh (không thực, không thể có được) 
của một thực thể mang tính cách tưởng tượng, 
chăng hạn như sừng một con thỏ. Cũng vậy, 
chúng ta chấp nhận nguồn gốc của mọi vật thể 
và sự kiện trên phương diện quy ước (chúng fa 
chấp nhận sự “sinh ra" các hiện tượng trong 
lãnh vực quy ước. Trong lãnh vực tôi hậu thì 
không có gì “sinh ra" cả, những gì “sinh ra” chỉ 
là những sự "chuyển động" của các cấu hợp 
thuộc thế giới hiện tượng). Điều mà chúng ta 
muốn nói là tất cả mọi hiện tượng chỉ là sản 
phẩm phát sinh từ điều kiện, thế nhưng tất cả 
đều mang bản chất Tánh Không. Nói cách khác 
là tất cả những øì lệ thuộc vào các yếu tô khác 
(để hiện hữu) sẽ không hàm chứa một bản chất 
tự chủ và độc lập nào cả, và sự vắng mặt của 
bản chất độc lập ấy chính là Tánh Không. 


Trong tập Trung Quán — Luận 
(Madhyamakakarika), Long Thụ có nói rằng 


Tu Tuệ 401 





các vật thể và sự kiện hiện ra băng cách lệ 
thuộc đều là trông không, và ngay cả phương 
cách sử dụng để chỉ định ấy tự nó cũng đã là 
một sự lệ thuộc (/ệ /huộc vào chủ thể chỉ định 
và đối tượng được chỉ định, nói cách khác là sự 
"diễn đạt" hay "chỉ định" tự chúng cũng là 
những hình thức lệ thuộc). Sự tạo tắc tương liên 
(producHon Imterdépendame, coproducfion 
conditionnée / conditioned co-production / sự 
tạo tác do điều kiện mà có) là quan điểm của 
Con Đường Trung Quán, quan điểm đó vượt 
lên trên cả hai thái cực là chủ nghĩa hư vô và 
chủ nghĩa tuyệt đối. Sau khi nêu lên quan điểm 
trên đây, Long thụ lại tiếp tục khẳng định thêm 
như sau: 


"Không có bất cứ một thứ gi, 

Mà nguồn gốc của nó lại không mang tính 
cách tương liên. 

Vì thể, không có bất cứ một thứ gì, 

Lại không trống không" (về sự hiện hữu 
nội tại). 


402 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Long Thụ kết luận rằng không hề có bất cứ 
một thứ gì lại không trống không, bởi vì không 
có bất cứ một thứ gì lại không mang nguồn gốc 
tương liên. Điều này cho thấy một phương trình 
lên kết giữa hiện tượng tương liên 
(pratityasamutfpada / lý duyên khởi hay sự tạo tác 
tương liên) và Tánh Không. 


Khi đọc đến các đoạn trong tập Hành trình 
đến Giác Ngộ nêu lên sự kiện không sao tìm 
thấy được các vật thể và sự kiện, thì thật hết 
sức quan trọng là không được để bị rơi vào chủ 
nghĩa hư vô, có nghĩa là kết luận một cách sai 
lầm bằng cách cho rằng không có bất cứ gì hiện 
hữu một cách đích thật, và cũng có nghĩa là 
chăng có gì đáng để quan tâm. Phải tránh vị thế 
cực đoan nảy với bất cứ giá nào. 


SỰ HIẾU BIẾT SIÊU NHIÊN 


Vượt lên trên sự hiểu biết trí thức 


Tu Tuệ 403 





Sự hiểu biết trí thức về Tánh Không khác 
hắn với sự thực hiện toàn vẹn Tánh Không, bên 
trong sự thực hiện Túnh Không đó sẽ không 
còn một bất cứ một sự nhận thức nào liên 
quan đến nguôn gốc tương liên của mọi sự vật 
nữa (câu này rất quan trọng: hiểu được Tánh 
Không chẳng có ích lợi gì cả, thí dụ như xếp 
quyển sách này lại thì chúng ta quên hết, đâu 
vẫn hoàn đấy. Đạt được hay thực hiện được 
Tánh Không hoàn hảo có nghĩa là sau khi xếp 
quyền sách lại thì chúng ta bỗng nhìn thấy thể 
giới này và cả chính mình đều trở nên khác đi, 
có nghĩa là chúng ta tháo gỡ được tất cả mọi sự 
tương tác giữa nguyên nhân và điểu kiện, nói 
một cách khác là "phá võ” mọi hiện tượng cấu 
hợp và không còn cảm nhận được bất cứ một 
hình thức tương liên, tương kết và tương tạo 
nào nữa. Tất cả mọi hiện tượng dưới các thể 
dạng hình tưởng đều "biến mất" Một bằu 
không gian trồng không, trong sáng và thanh 
thản mở ra chung quanh chúng f4). Trong tập 
Giản Yếu về kinh sách  Sou-tra 
(Sutrasamuccaya, một tập luận của Long Thụ) 


404 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





có nêu lên lời của Đức Phật dạy rằng trong khi 
thiền định về Tánh Không nếu có bất cứ một 
chút ý nghĩ mang tính cách khẳng định nào hiện 
ra - thí dụ như "cái này là Tánh Không” hay là 
"các sự vật phải hiện hữu" - thì cũng đủ khiến 
cho chúng ta vướng vào sự bám víu. Trong khi 
thiền định về Tánh Không tất cả những gì chất 
chứa trong sự nhận thức của mình phải hoàn 
toàn tan biến vào một thể dạng phủ định 
(negation) tinh khiết nhất, tức là sự vắng mặt 
của sự hiện hữu nội tại. Không nên để cho bất 
cứ một mảy may yếu tố mang tính cách khăng 
định nào có thể hiện ra trong khi thiền định . 


Tuy nhiên, khi nào quý vị đã đạt được sự 
hiểu biết sâu xa về Tánh Không thì quý vị cũng 
sẽ đạt được một cấp bậc mà các ý niệm về 
chính sự hiện hữu của quý vị cũng sẽ trở nên 
khác đi. Quý vị sẽ nhận thấy một sự khác biệt 
rõ rệt trong các cách phản ứng của mình đối với 
các đối tượng quen thuộc từ trước, và cả trong 
sự cảm nhận của mình đối với các đối tượng ấy 
nữa (một cách văn tắt và cụ thể là khi nào 
chúng ta đạt được một sự hiểu biẾt sâu xa về 


Tu Tuệ 405 





Tánh Không thì sự nhận định của mình đối với 
những người mà trước đây mình hận thù, ghét 
bỏ, thương yêu và bảm ví... cũng sẽ trở nên 
khác đi, và cả sự cảm nhận cũng như cách 
hành xử của mình đối với họ cũng sẽ khác hơn 
fruớc). Quý vị sẽ nhận thấy được bản chất của 
các đối tượng ấy cũng chăng khác gì như ảo 
giác. Khi nào quý vị quán nhận được là dù mọi 
sự vật tuy có vẻ như vững chắc và tự chủ thế 
nhưng thật ra chúng không hề hiện hữu đúng 
như thế, thì đấy cũng có nghĩa là quý vị đã thật 
sự đạt được một sự hiểu biết về Tánh Không 
bằng kinh nghiệm của chính mình. Quý vị sẽ 
quán nhận được các vật thể cũng chăng khác gì 
như do giác. Thật vậy, khi nào đã thực hiện 
được Tánh Không một cách sâu xa thì quý vị 
cũng không cần phải cố gắng nhiều mới có thể 
nhận biết được các sự vật trong thể dạng đó: 
chúng tự động hiện ra với chúng ta như hàm 
chứa bản chất ảo giác một cách thật tự nhiên. 
Nếu sự hiểu biết của quý vị ngày càng thâm 
sâu hơn và trở thành một kinh nghiệm cảm nhận 
hoàn hảo về Tánh Không, thì quý vị cũng sẽ 


406 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





càng có nhiều khả năng hơn để quán nhận được 
Tánh Không của mọi hiện tượng bằng cách chỉ 
đơn giản liên tưởng đến nguồn gốc tương liên 
của chúng. Hơn nữa, một sự quán nhận cảng 
minh bạch về Tánh Không sẽ càng làm gia tăng 
thêm sự tin tưởng của quý vị về sự vững chắc 
của quy luật nguyên nhân hậu quả. Sự hiểu biết 
về Tánh Không và nguồn gốc tương liên (cửa 
mọi sự vậi) sẽ cùng hỗ trợ cho nhau và sẽ giúp 
quý vị bước một bước thật dài trên con đường 
thực hiện (sự Giác Ngộ). 


Khi đó quý vị cũng có thể nghĩ rằng rồi 
đây khi sự hiểu biết của mình trở nên sâu xa 
hơn nữa nhờ vào cách suy nghĩ trên đây thì 
mình cũng sẽ đạt được một cấp bậc thực hiện 
thật cao giúp nhận biết được là mình đã tiến 
đến thật gần với sự Giác Ngộ hoàn hảo! Thế 
nhưng chưa phải là trường hợp của quý vị hiện 
nay đâu. Trong những bước đầu tiên trên “con 


5 


đường tích lũy" (có nghĩa là tu giới: gom góp 
những điễu xứng đáng và đạo hạnh) sự hiểu 
biết Tánh Không của quý vị còn phải dựa vào 


sự suy diễn. Nêu muôn cho sự hiệu biệt ây trở 


Tu Tuệ 407 





nên thâm sâu hơn thì quý vị còn phải phát huy 
thêm một yếu tô tinh thần khác nữa: đấy là khả 
năng tập trung tâm thức vào một điểm duy 
nhất. Dù rằng có thể khởi sự ngay cách tập 
trung tâm thức vào một điểm nhờ vào một 
trong các phép suy luận phân giải (4p frung sự 
suy tư vào một chủ đề duy nhất: tìm hiểu Túnh 
Không chẳng hạn), tuy nhiên cũng có thể là sẽ 
dễ dàng và hữu hiệu hơn nếu quý vị bắt đầu 
bằng các phép luyện tập mang lại cho mình một 
sự thăng bằng tâm thức trước đã, và sau đó thì 
mới suy tư về bản chất trống không của các 
hiện tượng. Dầu sao thì cũng phải đạt được sự 
tĩnh lặng tâm thần (ức là sự fĩnh lặng, thăng 
bằng và thanh thản của tâm thức gọi là 
samatha, kinh sách gốc Hán ngữ gọi là "chỉ". 
Phép thiên định này sẽ giúp mang lại sự an 
bình trong tâm thức và làm gia tăng sự chú 
tâm, và hoàn toàn khác với phép thiên định 
phán giải giúp phát huy trí tuệ). Khi nào đạt 
được thể dạng đó thì sự thăng bằng hiện ra 
trong trong tâm thức sẽ giúp quý vị thiền định 
về Tánh Không dễ dàng hơn. Và đấy cũng có 


408 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





nghĩa là quý vị đã thành công trong việc phối 
hợp giữa sự tĩnh lặng tâm thần (samatha) và sự 
quán thấy siêu đẳng (iếng Phạn là vipasyana / 
tiếng Pa-li là vioassana / kinh sách gốc Hán 
ngữ goi là "quản" / có nghĩa là sự quán thấy 
đúng đắn về hiện thực mang lại từ phép thiên 
định phân giải). 

Đến đây có thể nói là quý vị đã đi hết "con 
đường chuẩn bị". Bắt đầu từ giai đoạn này quý 
vị sẽ nhận thấy các biểu hiện nhị nguyên (ức /à 
những ý nghĩ liên hệ đến chủ thể và đổi tượng) 
dần dần giảm bớt di trong khi thiền định về 
Tánh Không. Quá trình này sẽ đạt được một cấp 
bậc tối thượng khi nảo quý vị thực hiện được 
Tánh Không một cách trực tiếp và hoàn toàn 
phi-khái-niệm. Thể dạng hoàn toàn thoát khỏi 
tính cách nhị nguyên và mọi sự bám víu vào sự 
hiện hữu tự tại ấy sẽ được gọi là "con đường 
đích thật”. Khi đã bước được vào con đường 
này thì quý vị sẽ trở thành một thánh nhân 
(arya), có nghĩa là một "người cao quý”. 


Con đường đích thật tất sẽ giúp đạt được 
sự đình chỉ đích thật - có nghĩa là sự chấm dứt 


Tu Tuệ 409 





của các thể dạng tâm thức sai lầm và bắn loạn ở 
một mức độ nảo đó. Chính trong thể dạng ấy và 
nhờ vào các kinh nghiệm tu tập chúng ta sẽ trực 
tiếp quán nhận được Đạo Pháp (Dharma), tức là 
một trong ba đối tượng của tam quy (Phật, Đạo 
Pháp và Tăng Đoàn): duy nhất chỉ có cấp bậc 
này mới hội đủ cơ may giúp chúng ta đón nhận 
viên bảo châu Đạo Pháp. Tuy nhiên sẽ còn 
nhiều giai đoạn khác nữa trên con đường mà 
chúng ta phải vượt qua để đạt được sự Giác 
Ngộ hoàn hảo. Trên hai đoạn đường đầu tiên là 


sa FƑ 


"con đường tích lũy 


„! 


và "con đường chuẩn bị 
thì việc gom góp những điều xứng đáng thuộc 
vào khoảng thời gian bao la và vô lượng kiếp 
(eon) thứ nhất có thể xem như là đã hoàn tất. 
Khi nào vượt được bảy địa giới đầu tiên (hập 
địa hay dasabhumi là một khải niệm của Đại 
Thừa, gôm có tất cả mười địa giới. Người bồ- 
tát sau khi đã hoàn tất hai đoạn đường đầu tiên 
là con đường tích lũy đạo hạnh và con đường 
chuẩn bị sẽ có thể được xem là đã bắt đầu bước 
được vào địa giới thứ nhất. Địa giới này goi là 
"con đường quán thấy", tám địa giới còn được 
gọi chung là "con đường thiên định" ôm các 


410 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





cấp bậc thăng tiễn tuân tự. Phía sau địa giới 
thứ mười là "con đường không còn gì để học 
hỏi nữa", có nghĩa là bắt đầu từ địa giới thứ 
mười này người bâ-tát có thể "bước " thắng vào 
thể dạng Giác Ngô) thì người bồ-tát sẽ hoàn tất 
được những điều xứng đáng thuộc vào &hoảng 
thời gian bao la và vô lượng kiếp thứ hai. Bắt 
đầu từ địa giới thứ tám người bồ-tát sẽ loại bỏ 
được tất cả các tư duy và xúc cảm bấn loạn. 
Sau đó người bồ-tát sẽ tuần tự trải qua các địa 
giới cuối cùng - tức là các địa giới thứ tám, 
chín và mười - các địa giới này được gọi chung 
là các địa giới tỉnh khiết, bởi vì trong các địa 
giới này sẽ không còn sót lại bất cứ một sự 
căng thắng nào gây ra từ các tư duy bấn loạn 
nữa. Sau khi vượt hết ba địa giới cuối cùng này 
thì người bô-tát cũng sẽ hoàn tất được sự gom 
góp những điều xứng đáng thuộc vào &hoảng 
thời gian bao la và vô lượng kiếp thứ ba. Quý 
VỊ thấy đó, nếu muốn đạt được sự Giác Ngộ 
hoàn hảo thì phải cần đến ba thời gian tu tập 
thật dài! 


Tu Tuệ 4I1 





Ở vào địa giới thứ mười của người bồ-tát 
chúng ta sẽ phát huy được một trí tuệ cực mạnh 
về Tánh Không, và trí tuệ đó sẽ tác động như 
một liều thuốc hoá giải nhăm loại trừ các sơ đồ 
(schéma / scheme / các định kiến và khái niệm 
đã trở thành thói quen) và xu hướng cũng như 
các vết hắn tạo ra bởi những thứ xúc cảm bắn 
loạn trong quá khứ và các thể dạng tâm thức sai 
lầm của chúng ta (nói chung là xóa bỏ được 
các dấu vết của nghiệp ghi khắc trên dòng tiếp 
nổi của tâm thức mình), và nhờ đó chúng ta sẽ 
đạt được sự hiểu biết toàn năng, tức là Phật 
Tính (hành Phát). 


Lòng nhiệt tâm thật cần thiết cho việc tu 
tập và phát huy nghị lực 


Như quý vị đã thấy, có cả một "kế 
hoạch” được quy định hắn hoi nhằm mang lại 
sự Giác Ngộ hoàn hảo. Quý vị không cần phải 
dọ dẫm trong bóng tôi, không một điểm chuẩn 
nào. Toàn bộ con đường đã được vạch ra đầy 
đủ và cũng được nêu lên từng giai đoạn, 


412 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





tương quan với việc tích lũy những điều xứng 
đáng trong suốt ba khoảng thời gian bao la và 
vô lượng kiếp. Là người tu tập quý vị phải ý 
thức được điều đó, và nhất là phải nhìn vào 
đấy để phát huy sự quyết tâm và lòng nhiệt 
thành sâu xa của mình khi bước vào con 
đường tâm linh. Nếu quý vị ghép thêm con 
đường Kim Cương Thừa (Vajrayana) vào sự 
tu tập của mình thì đây sẽ là một việc rất lành 
mạnh, giúp cho việc tu tập của quý vị được 
vững vàng hơn. 


Ngược lại, nếu khi nghĩ đến việc tu tập sẽ 
kéo dài trong ba khoảng thời gian bao la và vô 
lượng kiếp khiến cho mình cảm thấy thối chí 
và cứ muốn tìm một con đường khác dễ dàng 
hơn chăng hạn như nhờ vào phép tu tập tan-tra 
(tức là phép tu tập của Kim Cương Thừa. Kim 
Cương Thừa chủ trương việc tu tập có thể giúp 
trở thành Phát trong kiếp sống hiện tại, hoặc 
sau một hay vài lần tải sinh) thì nhất định thái 
độ đó không đúng đắn lắm, hơn nữa nó còn 
cho thấy sự dẫn thân của quý vị trên đường tu 
tập Đạo Pháp chưa được vững vàng lắm. Điều 


Tu Tuệ 413 





chủ yếu nhất chính là ý nguyện bước vào con 
đường tu tập và nghị lực phản ảnh lòng quyết 
tâm tạo ra cho mình các điều kiện thuận lợi 
hầu giúp mình đạt được sự Giác Ngộ hoàn 
hảo, dù phải trải qua ba khoảng thời gian bao 
la và vô lượng kiếp. Nếu quý vị bước vào con 
đường Kim Cương Thừa với lòng quyết tâm 
đó thì việc tu tập của quý vị mới có thể gọi là 
vững chắc và mạnh mẽ được. Nếu không thì 
cũng chăng khác gì như quý vị xây dựng một 
tòa lâu đải mênh mông trên một nền móng 
thiếu vững chắc. Thật vậy không có một chút 
nghi ngờ nào cả, con đường tu tập tan-tra hàm 
chứa một chiều sâu thật lớn, thế nhưng thừa 
hưởng được chiều sâu ấy hay không thì tất cả 
còn tùy vào khả năng của từng quý vị đấy. 

Tất nhiên là những gì tôi nêu lên là chỉ 
dựa vào sự nhận định của riêng tôi. Chính tôi 
cũng đã từng nghĩ rằng ba khoảng thời gian 
bao la kéo dài vô lượng kiếp quả là quá dài. 
Tôi cảm thấy khó có thể chấp nhận được 
khoảng thời gian vô biên đó, trong khi ấy thời 
gian cần thiết giúp mang lại sự Giác Ngộ do 


414 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





Kim Cương Thừa nêu lên có vẻ hợp lý hơn. 
Viễn ảnh mang lại kết quả nhanh chóng của 
con đường Kim Cương Thừa tất nhiên cho 
thấy một sự thu hút khá mạnh nào dó. Thế 
nhưng các cảm tính của tôi trước đây nhất là 
đối với khoảng thời gian bao la kéo dài vô 
lượng kiếp cũng đã dần dần biến đổi. Từng 
chút một tôi có cảm giác bị thu hút ngày càng 
nhiều hơn bởi bối cảnh của ba khoảng thời 
gian vô biên ấy. Thế rồi tôi cảm thấy mình 
dần dân nghiêng nhiều hơn về cách tu tập dựa 
vào kinh sách sou-tra (ức là kinh sách bằng 
tiếng Pa-li của Tiểu Thừa, đại diện ngày nay 
bởi Phật Giáo Theravada), và tôi cũng bắt 
đầu thật sự nhận thấy các hiệu quả lớn lao 
mang lại từ phép tu tập ấy nhằm phát động 
lòng quyết tâm sâu xa nơi người tu tập giúp 
họ bước vào con đuờng tâm lĩnh. 


BÌNH GIẢI 


Tu Tuệ 415 





Tập trung sự chủ tâm vào tánh không 
của giác cảm 


Sau đây là phép thiền định gọi là "chú tâm 
vào giác cảm”: 

Tiết 88. Nếu sự đau đớn mang một sự hiện 
hữu đích thật (tức có nghĩa là thuờng 
xuyên) thì tại sao nó lại không tác động đến 
những kẻ đang hân hoan? Nếu hạnh phúc 
hiện hữu một cách thật sự thì tại sao một 
món ăn tuyệt hảo không mang lại một chút 


thích thú nào cho một người đang lo buôn? 


Tiết 89. Có phải người ta vẫn thường nói 
rằng thích thú và đớn đau không thể nhận 
biết được bởi vì chúng bị che lấp bởi những 
thứ giác cảm khác mạnh hơn? Thể nhưng 
làm thế nào có thể gọi là giác cảm khi 
chúng mang đặc tính không nhận biết 
được? 


Tiết 90. Có phải người ta thường viện dân 
lý do là đớn đau luôn là một thể dạng tỉnh 


416 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





tế và chỉ riêng có thể dạng phát lộ của nó 
thì mới bị che khuất bởi những thứ giác 
cảm khác mạnh hơn? 


Tiết 91. Nếu sự đau đớn không phát lộ được 
khi có một giác cảm khác đối nghịch lại với 
nó, thể nhưng vẫn cứ xem nó là "giác cảm" 
thì đấy có phải là một sự xác nhận không 
cần thiết (affirmation gratuile / unfounded 
aftrmation / dự thừa) hay chăng? 


Nếu các cảm nhận khổ nhọc và đớn đau 
hiện hữu một cách độc lập và không lệ thuộc 
vào các yếu tô khác thì những cảm nhận hân 
hoan tất sẽ không thể nào có thể xảy ra được 
(sự khổ đau mang tính cách thường xuyên và 
nội tại là những xúc cảm rất mạnh và sẽ che 
lấp mọi cảm nhận hân hoan). Cũng thễ nêu 
hạnh phúc hiện hữu một cách độc lập thì nó sẽ 
phải ngăn chận sự xuất hiện của lo buồn, đớn 
đau và bịnh tật. Tóm lại, nếu các thứ giác cảm 
hân hoan và thích thú hiện hữu một cách nội 
tại, thì một người nào đó dù đang phải đương 
đầu với những việc đau buồn hay những đớn 


Tu Tuệ 417 





đau thật gay gắt vẫn có thể tìm thấy sự thích thú 
trong các món ngon và những tiện nghi vật 
chất, một sự thích thú mà họ vẫn thường cảm 
thấy trong những lúc bình thường. 


Trong phạm vĩ mà sự cảm nhận, 
(sensation) theo cách hiểu thông thường thuộc 
vào lãnh vực giác cảm, thì nó chỉ có thể hiện 
hữu bằng cách liên đới với một số cảnh huống 
nào đó. Thật vậy qua một số trường hợp và nhờ 
vào các kinh nghiệm riêng của mình, đôi khi 
chúng ta cũng có thể nhận thấy được là các giác 
cảm cũng có thể hóa giải lẫn nhau. Chắng hạn 
như khi chúng ta đang lâm vào cảnh buồn khổ 
thật ray rứt, thì sự buồn khổ đó cũng sẽ ảnh 
hưởng đến toàn bộ sự sinh hoạt của mình và 
không cho phép mình phát lộ được một mảy 
may hân hoan nào. Cũng thế, khi chúng ta cảm 
thấy hân hoan tột độ thì niềm hân hoan đó sẽ 
chi phối toàn bộ sự cảm nhận của mình trong 
lúc ấy, đến độ dù có xảy đến những tin buồn 
hay những chuyện rủi ro thì chúng cũng không 
thể gây ra cho mình những lo buôn quá đáng. 


418 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Thế nhưng nếu chúng ta cứ nhất quyết 
bám víu vào ý nghĩ cho rằng tất cả các thực 
trạng ấy phát sinh từ một sự kiện nào đó mang 
tính cách độc lập (ức là hiện hữu một cách 
đích thật và nội tại gọi là “giác cảm” 
(sensation) thì những người Trung Quán sẽ bảo 
với chúng ta rằng: "Thế nhưng chăng phải là sự 
kiện ấy cũng chỉ là những gì lệ thuộc vào các 
yếu tô khác, chăng hạn như các nguyên nhân và 
điều kiện làm phát sinh ra nó hay sao?". Vì thế 
ý nghĩ về một thứ giác cảm độc lập chỉ là một 
sự giả tưởng, một sản phẩm tưởng tượng 
(fantaisie / ƒancy, imaginafion). Không có một 
thứ giác cảm nào hiện hữu một cách độc lập, dù 
đấy là thích thú, đớn đau hay trung hòa: tóm lại 
là không có một thứ giác cảm nào có thể lọt ra 
ngoài bản chất của một trong số ba sơ đồ đó 
của sự hiện hữu (wy bản chất của giác cảm 
thật hết sức đơn giản - tích cực, tiêu cực hoặc 
trung hòa - thế nhưng nguyên nhân tạo ra 
chúng và hậu quả do chúng gáy ra thì lại thật 
ña dạng và phức tạp, kể cả đối với trường hợp 
của giác cảm "trung hòa". Đổi với thời gian 


Tu Tuệ 419 





cũng thể, nó chỉ có quá khứ, hiện tại và tương 
lai thể nhưng chúng ta đem ghép nó vào đủ mọi 
thứ vật thể và sự kiện dể rồi chúng mang lại 
cho chúng ta đủ mọi thứ xúc cảm bắn loạn). 


Sau khi nêu lên sự vắng mặt của sự hiện 
hữu nội tại nơi mọi hiện tượng, Tịch Thiên 
khuyên chúng ta phải biết lợi dụng sự quán 
thấy ấy bằng cách xem nó như là một liều thuốc 
hoá giải giúp mình loại bỏ mọi sự bám víu vào 
ý niệm về một sự hiện hữu đích thật - trong 
trường hợp trên đây là ý niệm về các giác cảm 
hàm chứa một thực tại cụ thể và độc lập. 

Tiết 92. Vì thế nên liễu thuốc hoá giải sự 
hoang mang ấy chính là phép thiên định 
phán giải. Sự suy nghiệm mọc cao từ mảnh 
đất của sự phân giải sẽ là thực phẩm nuôi 
dưỡng người tu tập. 


Việc thiền định về Tánh Không của các 
giác cảm (sự rồng không hay tính cách vô-thực 
thể và "vô căn cứ" của các giác cảm) cũng 
chăng khác gì như nhiên liệu làm bùng lên sự 
quán thấy thượng thặng về Tánh Không. Ngay 
trong những dòng khởi đầu chương IX, Tịch 


420 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Thiên cũng đã cho biết rằng trước hết phải tập 
trung tâm thần vào một điểm duy nhất với mục 
đích mang lại cho mình một tâm thức an bình, 
và sau đó thì mới phát huy sự quán thấy thượng 
thặng. Khi nào kết hợp được sự an bình tâm thần 
và sự quán thấy thượng thặng thì người hành 
thiền mới có thể thực hiện được các phép luyện 
tập du-già thật thâm sâu (ức là các cách thiên 
định dựa vào các kỹ thuật chuyên biệt của Kim 
Cương Thừa) hướng vào Tánh Không. "Thực 
phẩm nuôi dưỡng người du-già" („gười hành 
thiên) phản ảnh từ khả năng tập trung sự thiền 
định Tánh Không về các giác cảm (ohẩm chất 
của thực phẩm nuôi dưỡng người dụ già liên 
quan đến khả năng và trình độ của người ấy khi 
thiên định về Tánh Không của các giác cảm). 


Tóm lại giác cảm phát sinh từ sự tiếp xúc, 
nếu nói cách khác thì sự tiếp xúc chính là 
nguyên nhân của giác cảm (⁄gñ giác "tiếp xúc" 
với các đối tượng của chúng như âm thanh, 
hình tướng, mùi, vị... và sẽ làm phát sinh ra các 
giác cảm như: nghe thấy, trông thấy, ngửi thấy, 
nếm thấy..., trong tâm thức thì giác quan thứ 


Tu Tuệ 421 





sảu là tri thức sẽ "tiếp xúc" với tư duy và sự 
tiếp xúc đó sẽ làm phát sinh ra sự cảm nhận 
dưới hình thức các sự diễn đạt hay xúc cảm bên 
trong tâm thức). 


Tiết 93. Nếu cơ quan giác cảm bị ngăn cách 
với đối tượng của nó bởi một khoảng cách 
thì sẽ không thể nào có sự tiếp xúc được? 
Vậy nếu không có một khoảng cách nào thì 
cả hai (cơ quan giác cảm và đối tượng) sẽ 
trở thành một đơn vị duy nhất: vậy cái nào 
sẽ tiếp xúc với cải nào? 

Tuy nhiên nếu sử dụng sự phân tích nhằm 
tìm kiếm xem sự tiếp xúc làm phát sinh ra giác 
cảm thật sự ở đâu, thì tất nhiên chúng ta sẽ 
nhận thấy nó không hề hiện hữu trên phương 
diện tuyệt đối (nó chỉ mang tính cách cầu hợp 
và fgm fhời). Tiết trên đây nêu lên sự phân tích 
về bản chất của sự tiếp xúc. “7iếp xúc" là một 
yếu tố tâm thần và được định nghĩa như là một 
điểm hội tụ giữa khả năng giác cảm và đối 
tượng của nó. Sự tiếp xúc sẽ xảy ra khi tri thức, 
đối tượng và khả năng giác cảm kết hợp với 
nhau. Tịch Thiên nêu lên câu hỏi sau đây: "Nếu 


422 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





có một khoảng cách không gian phân cách các 
giác quan và các đôi tượng cảm nhận thì sự tiếp 
xúc làm thế nào có thê xảy ra được?" Thí dụ 
nếu có hai hạt nguyên tử dính vào nhau trên tất 
cả các mặt thì hai nguyên tử ấy bắt buộc phải 
hoà lẫn với nhau, và sẽ không thể nào phân biệt 
được là có hai thành phần khác nhau. Vậy các 
tiết sau đây sẽ nói lên điều gì: 
Tiết 94. Một hạt nguyên tử (của cơ quan 
giác cảm) không thể sáp nhập được vào 
một hạt nguyên tử (của đối tượng), bởi vì 
các hạt nguyên tử không có chỗ nào trồng 
để tiếp nhận một sự thâm nhập, và chúng 
đêu có kích thước như nhau (vào thời bấy 
giờ người ta cho rằng vật chất được hình 
thành bởi sự kết hợp của các hạt nguyên tử 
cực vi và đồng nhất, do đó chúng không có 
"chỗ trồng" nào để tiếp nhận một sự thâm 
nhập hay tiếp xúc khác từ bên ngoài nó). 
Vì không thể thâm nhập vào nhau nên 
chúng không thể hòa lần với nhau được, và 
ít ra vì lÿ do không thể hòa lẫn với nhau 


Tu Tuệ 423 





nên chúng cũng sẽ không thể tiếp xúc với 
nhau. 

Tiết 95. Làm thế nào có thể xảy ra sự tiếp 
xúc đối với một thứ gì đó không hàm 
chứa một thành phần nào cả? Nếu có 
trường hợp nào cho thấy sự tiếp xúc có 
thể xảy ra với một thứ gì đó không có 
kích thước (vô hình tướng), thì hãy nêu 
lên xem? 


Tịch Thiên lại nói tiếp như sau: người ta 
có thể đầy sự lý luận xa hơn nữa: trong phạm vi 
mà tri thức mang tính cách phi-vật-chất thì làm 
thế nào chúng ta có thể sử dụng thuật ngữ "tiếp 
xúc" được, bởi vì sự tiếp xúc chỉ có thể xảy ra 
với những gì mang tính cách vật chất? Tịch 
thiên lại tiếp tục nêu lên câu hỏi như sau: "Cái 
gì sẽ tạo ra sự tiếp xúc với tri thức?" (xửi hiểu 
bản chất của trì thức là không hình tưởng và 
phi-vật-chất). 
Tiết 96. Vì lý do tri thức không hình tướng 
nên không thể tạo ra sự tiếp xúc được. Một 
tổng thể gồm trì thức, cơ quan giác cảm và 


424 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





đối tượng như đã được trình bày trên đây, 
sẽ không mang một thực thể nào cả. 


Tiết 97. Nếu không có sự tiếp xúc thì làm 
thể nào giác cảm (sensation) có thể xảy ra 
được? Vậy thì tự hành hạ mình để làm gì? 
(có nghĩa là bám víu vào những thứ "tiếp 
xúc” mang tính các không thực sẽ chỉ là 
cách mang lại khổ đau cho mình mà thôi). 
Khổ đau làm thể nào có thể sinh ra được và 
cũng chẳng có ai để mà dập tắt nó? 


(các tiết từ 93 đến 97 trên đây nêu lên một cách 
lập luận hoàn toàn thuộc lãnh vực triết học 
siêu hình. Quả đấy cũng không phải là một điễu 
khó hiểu bởi vì khi tập Hành Trình đến Giác 
Ngô được trước tác cách nay mười ba thể kỷ thì 
các kiến thức khoa học như ngày nay chưa 
thành hình. Nhở vào các khảm phá khoa học 
nên sự "tiếp xúc" giữa cơ quan giác cảm và các 
"đối tượng" của chúng đã trở nên dễ hiểu hơn 
nhiễu đối với chúng ta ngày nay. Thí dụ như 
trường hợp thị giác: các tia ánh sảng khúc xạ 
phản chiếu từ "đối tượng" - một hình tướng nào 
đó - xuyên qua con ngươi và thủy tỉnh thể và 


Tu Tuệ 425 





khích động các tế bào nhạy sáng của võng mạc, 
các tế bào này sẽ tạo ra các tin hiệu điện. Các 
tín hiệu ấy sẽ được truyền lên não bộ nhờ các 
dây thân kinh thị giác. Não bộ nhận được các 
tín hiệu điện truyền lên từ mắt sẽ " diễn đạt" 
các tín hiệu này thành các hình ảnh "tâm thân". 
Do đó sự "tiếp xúc" là một quá trình phức tạp 
nhờ vào nhiều yếu tô trung gian, chẳng hạn 
nhự tia sáng khúc xạ từ đối tượng, con ngươi, 
thủy tỉnh thể, võng mạc, tín hiệu điện, V.V...Sự 
"tiếp xúc" đó tất nhiên là một sự "cầu hợp", và 
vì thế nên nó không mang một thực thể nào, 
cũng không hàm chứa một sự hiện hữu độc lập 
và nội tại nào cả! Tuyệt vời thay và đáng để 
khâm phục thay một sự lập luận được nêu lên 
cách nay mười ba thế kỷ và chỉ căn cứ vào các 
luận cứ siêu hình, thế nhưng đã đưa ra những 
kết luận không trái ngược lại với sự hiểu biết 
khoa học ngày nay, và hơn thể nữa còn đưa ra 
một cách giải thích thật sâu sắc về khái niệm 
lánh Không của giác cảm giúp chúng ta tránh 
khỏi những khổ đau do chúng gây ra). 


426 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





AI sẽ phải gánh chịu những cảm nhận đau 
đớn trong phạm vi không có bất cứ một thứ gì 
có thể được xem là "giác cảm đớn đau hàm 
chứa một sự hiện hữu tuyệt đối?". Vì thế khi 
phân tích sự tiếp xúc - tức nguyên nhân tạo ra 
giác cảm - và tìm hiểu bản chất của giác cảm 
thì chúng ta sẽ chắng tìm thấy một thứ giác cảm 
nào, cũng như một thứ cảm tính (sentiment / 
feeling) nào hàm chứa một sự hiện thực nội tại. 
Vì thế người ta có thê kết luận rằng giác cảm và 
các thứ cảm tính chỉ có thể hiện hữu bằng cách 
lệ thuộc vào các yếu tô khác, và sẽ chẳng có gì 
có thể hiện hữu một cách độc lập và nội tại cả. 

Sự phân tích trên đây đưa đến một kết 
luận thật quan trọng: không có người cảm nhận 
và cũng không có đối tượng - tức là giác cảm - 
nào hiện hữu một cách thật sự cả. Một khi đã 
hiểu được sự thật đó thì thật hết sức hữu lý là 
phải tránh mọi sự thèm muốn, cách lập luận 
này sẽ được tóm lược trong tiết dưới đây: 


Tiết 98. Bởi vì không có chủ thể cảm nhận, 
cũng không có giác cảm (tất cả chỉ là Túnh 


Tu Tuệ 427 





Không), tham vọng ơi, trước cảnh đó tại 
sao mỉ không biến đi cho rồi? 


Mỗi khi suy tư về bản chất của giác cảm 
thì thử hỏi chúng ta có tìm thấy được một luận 
cứ nào chứng minh là giác cảm và các thứ cảm 
tính có thể bùng lên và hàm chứa một sự hiện 
hữu độc lập hay chăng? Tri thức - hay tâm thức 
- xảy ra cùng lúc với giác cảm nên không thể 
nhận biết được là giác cảm đó có mang tính 
cách đích thật và tự chủ hay không (¡ thức chỉ 
phát sinh khi tiếp xúc với đổi tượng của nó, hai 
thứ kết hợp với nhau trong cùng một thời điểm 
để làm phát sinh ra giác cảm đưa đến sự nhận 
thức hay "hiểu biết", đấy chỉ là một sự tương 
tác giữa chủ thể và đối tượng, do đó trí thức 
với tư cách là chủ thể không thể biết được đối 
tượng của nó có mang bản chất nội tại và tự 
chủ hay không. Ghi chú trên đây về thị giác cho 
thấy rằng thì tri thức - hay não bộ - chỉ diễn đạt 
các tín hiệu điện truyền lên từ mắt, do đó nó 
không thể biết được những gì xảy ra trước và 
sau khi nhận được các tín hiệu ấy, nói cách 
khác là tri thức không thể biết được đối tượng 


428 


Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





của nó có "địch thật" và mang tính cách “nội 


tại' 


' hay không). 


Tiết 99. Người ta trông thấy, sở thấy: thể 
nhưng tất cả những thứ ấy cũng chỉ tương 
tự như ảo giác, như một giấc mơ. Vậy thì 
làm thế nào tư duy có thể nhận biết được 
giác cảm khi cả hai xảy ra cùng một lúc với 
nhau ? 


Tiết 100. Nếu cải này (ư duy) xảy ra sau 
cái kia (giác cảm) thì đấy là trí nhớ, không 
phải là một kinh nghiệm cảm nhận trực tiếp 
(rong trường hợp này nên hiểu trì thức là 
một dòng tiếp nối gôm các đơn vị thời gian. 
Tri thức chỉ xảy ra khi tiếp xúc với đối 
tượng, do đó nếu trì thức xảy ra sau sự tiếp 
xúc ấy thì có nghĩa là nó tiếp xúc với một 
đối tượng khác - trong trường hợp trên đây 
"đối tượng khác" ấy là một vết hẳn của 
nghiệp tạo ra bởi sự tiếp xúc giữa tri thức 
và đổi tượng vừa xảy ra trước đó. Vì thể sự 
tiếp xúc thứ hai xảy ra sau sẽ làm phát sinh 
ra một sự cảm nhận hay giác cảm gọi là 
"trí nhớ”, nói cách khác là hai trí thức 


Tu Tuệ 429 





thuộc hai thời điểm là hai trì thức hoàn 
toàn khác nhau, thế nhưng vẫn thuộc vào 
một dòng luân lưu chung của trì thức). Do 
đó giác cảm không thể tự nhận biết được 
nó, và đông thời cũng không thể được nhận 
biết bởi một thứ gì khác (có nghĩa là cả hai 
phải lệ thuộc vào nhau bởi sự tiếp xúc, 
khoa học ngày nay cho biết đấy là tác động 
của các tín hiệu điện khi "tiếp xúc” với các 
tế bào thần kinh của não bộ). 

Tiết 101. Nếu không có chủ thể nhận biết 
thì giác cảm cũng sẽ không thật sự hiện hữu 
(thí dụ chúng ta đang suy nghĩ về một việc 
gì đó hay trong tình trạng tâm thần xao 
động thì những gì xảy ra trước mắt cũng 
không hay biết, đối với một người hành 
thiên thì họ vẫn ý thức được bối cảnh chung 
quanh một cách thật minh bạch và trong 
sáng thế nhưng ngoại cảnh không phải là 
đối tượng chủ tâm của họ nên không tạo ra 
một tác động nào đối với họ. Trong cả hai 
trường hợp đó, một người bị phân tâm và 
một người hành thiên thật cảnh giác, sẽ 


430 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





không xảy ra "chủ thể" nhận biết và "đối 
tượng” được nhận biết, do đó giác cảm sẽ 
không có. Đối với người bị phân tâm thì họ 
không cảm nhận được đối tượng trước mốt, 
đối với người hành thiên thì người này vẫn 
"nhận thấy đối tượng" thế nhưng đối tượng 
không gây ra sự "tiếp xúc" và "giác cảm" 
nào đối với họ. Vậy nếu người hành thiên 
không nhận biết đối tượng thì làm thế nào 
giác cảm có thể phát sinh và gây ra tốn hại 
cho một cấu hợp không hàm chứa "cải tôi" 
của một người hành thiên). 


Không có một khoảnh khắc tri thức nảo 
xảy ra trước giác cảm, cũng không có một 
khoảnh khắc tri thứ nào xảy ra sau giác cảm, lại 
có thê nhận biết được giác cảm ấy (các fế bào 
thân kinh thuộc não bộ chỉ bị kích thích đúng 
vào lúc chúng nhận được các tín hiệu điện đưa 
lên từ các cơ quan giác cảm, những gì xảy ra 
sau chỉ là trí nhớ). Những khoảnh khắc xảy ra 
trước giác cảm không còn là hiện tại nữa, và 
chúng chỉ tồn lưu dưới hình thức những vết hắn 
phát sinh vào đúng lúc giác cảm xảy ra (ức là 


Tu Tuệ 431 





các dấu vết của nghiệp ghi khắc trên dòng luân 
lưu của tr thức). Và trong những khoảnh khắc 
tri thức xảy ra sau giác cảm thì chỉ còn lưu lại 
các đối tượng của trí nhớ (ức là các dấu vết 
của nghiện). Hơn nữa sẽ không còn có bất cứ 
một người nào cảm nhận giác cảm đó đúng 
nguyên như thế nữa (¡ (hức đã đổi khác do đó 
"con người" cũng đổi khác, trong khi đó thì đối 
tượng của giác cảm cũng đã đổi khác và đã trở 
thành các vết hăn của nghiệp). Chúng ta có thể 
kết luận rằng không có một giác cảm nảo cũng 
như không có một cảm tính nào hàm chứa một 
thực thể độc lập. Phép thiền định gọi là "sự chú 
tâm vào giác cảm" có thể được xem là chấm 
dứt với câu kết luận trên đây (xin chấắp tay kính 
phục những lời thuyết giảng vô cùng thâm sâu). 


Chủ tâm vào Túnh Không của tâm thức 


Tiếp theo đây là phép thiền định gọi là "sự 
chú tâm vào Tánh Không của tâm thức". Phép 
thiền định này bắt đầu bằng việc phủ nhận thực 
thể nội tại và độc lập của tri thức. 


432 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tiết 102- Tâm thức không nằm bên trong 
các cơ quan giác cảm, cũng không nằm bên 
frong đổi tượng của các cơ quan ấy, cũng 
không năm ở khoảng cách giữa hai thứ ấy. 
Tâm thức không thuộc vào bên ngoài, 
không thuộc vào bên trong, cũng không 
thuộc vào bắt cứ một nơi nào khác. 


103- Những gì không nằm bên trong thân 
xác, không thuộc vào bất cứ một nơi nào 
khác và cũng không phải là biệt lập, sẽ 
chẳng mang một ý nghĩa nào cả. Vì thể nên 
từ bản chất, tất cả chúng sinh đều ở trong 
thể dạng niết bàn (thế nhưng tiếc thay 
chúng sinh nào có hiểu được điễu ấy và cứ 
tiếp tục xuay vẫn với chủ kỳ hiện hữu!). 


Tâm thức không thể nằm bên trong thân 
xác với tư cách là thân xác, hay là ở vào một 
nơi nào khác ngoài hai thứ ấy; nó cũng không 
thê hiện hữu độc lập với thân xác. Tóm lại là 
không sao có thể tìm thấy được tâm thức ở vào 
bất cứ một vị trí nào cả: vì thế nên nó không 
hàm chứa một sự hiện hữu nội tại. Và khi nào 
chúng sinh nhận biết được bản chất đó của tâm 


Tu Tuệ 433 





thức thì sự giải thoát sẽ hiện ra với họ (khi nào 
vẫn còn bị ám ảnh bởi "cải tôi", "cái ngã", 
"vong linh" hay "lình hôn" thì mình vẫn còn bị 
nô lệ và tự tạo ra mọi thứ khổ đau cho mình, và 
tiếc thay cho cả những nguời khác nữa). 


Dầu chúng ta tin rằng tri thức có hiện hữu 
đi nữa, thế nhưng nếu phân tích nó và tìm cách 
xác định vị trí của nó thuộc đúng vào những 
khoảnh khắc xảy ra trước hay sau nó trên dòng 
tiếp nối liên tục của chính nó, thì sự nhận thức 
của chúng ta xem nó như là một thể tính độc 
nhất (entité wnitaire / unit entity) sẽ biến mất 
ngay, tương tự như khi phân tích về thân xác 
(đâu không phải là thân xác, tay không phải là 
thân xác..., và nếu cứ tiếp tục phận tích đến chỗ 
tột cùng thì sẽ không còn thấy thân xác đâu 
w„ữa). Cách suy luận đó sẽ giúp chúng ta khám 
phá ra sự văng mặt của sự hiện hữu nội tại của 
tri thức. Chúng ta có thể xử dụng cách phân 
tích trên đây đối với các kinh nghiệm cảm nhận 
thuộc lãnh vực giác cảm trong phạm vi mà 
chúng có cùng một bản chất như nhau, thí dụ 
như các cảm nhận thị giác chăng hạn. 


434 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tiết 104,105ab. Nếu tri thức ở vào vị trí 
trước đối tượng của nó, thì nó sẽ phải dựa 
vào đâu để phát sinh? (xin nhắc lại là trí 
thức chỉ hiện ra khi nào có một đối tượng 
cho nó nhận biết, trong khi ngủ say không 
chiêm bao, hoặc trong khi bất tỉnh thì 
không có trì thức xảy ra) Nếu nó hiện ra 
cùng lúc (với đối tượng) thì sau đó nó sẽ 
còn giữ được đúng như thế hay không? Và 
nếu nó ở vị trí sau đối tượng, thì nó sinh ra 
từ đâu? 

Nếu đã hiểu rằng một tri thức, chẳng hạn 
như sự nhận biết giác cảm (còn gọi là tri thức 
giác cảm) phát sinh cùng lúc với đối tượng của 
nó, thì trong trường hợp ấy sẽ không thể nào 
xem quá trình nhận biết mang tính cách tuần tự 
được (sequermfial process / một sự truy cập hay 
tiễn trình tuần tự, tức có nghĩa là đối tượng 
hiện hữu trước và sau đó tri thức mới nhận biết 
được nó, điều này sẽ đi ngược lại nguyên tắc tri 
thức chỉ phát sinh từ sự tiếp xúc trực tiếp và 


cùng một lúc giữa nó và đổi tượng của nó). 


Tu Tuệ 435 





Hơn nữa, trong trường hợp xảy ra cùng lúc 
(simultaneity) như thế thì làm thế nào một đối 
tượng có thể kéo theo phía sau nó một sự nhận 
thức được? (i thức, sự tiếp xúc và đối tượng 
mang tính cách cùng lúc, do đó đối tượng 
không thể là nguyên nhân làm phát sinh ra tri 


thức xảy ra tiếp theo sau đó được). 


Ngoài ra, nếu như đối tượng hiện hữu 
trước và sau đó tri thức nhận biết đối tượng ấy 
mới phát sinh, thì vào đúng lúc sự nhận biết - 
hay nhận thức - xảy ra thì đối tượng đã chấm 
dứt sự hiện hữu của nó. Nếu đúng như thế thì 
sự nhận biết - hay nhận thức - sẽ phát sinh từ 
cái gì, bởi vì lúc đó đối tượng đã biến mất? Khi 
chúng ta phân tích các cảm nhận về giác cảm 
theo cách trên đây thì chúng ta cũng sẽ thấy 
rằng không sao có thể tìm ra được chúng, tương 
tư như trường hợp của tri thức tâm thần. 


Sự chú tâm vào Tánh Không của mọi 
hiện tượng 


436 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Tiết 105cd. Thật hết sức hiển nhiên, không 
thể nào tìm thấy nguôn gốc của mọi hiện 
tƯỢnG. 


Thông thường, luận cứ đưa ra để chứng 
minh hiện thực mang tính cách thực thể được 
dựa vào sự kiện theo đó các vật thể và biến cô 
đều mang một chức năng rõ rệt - tức có nghĩa là 
một số điều kiện nào đó sẽ phải làm phát sinh 
ra các vật thể nhất định nào đó (liên quan với 
chúng), và một số tình huống nào đó sẽ phải 
gây ra các sự kiện nhất định nào đó (có ñghữa là 
các nguyên nhân sẽ làm phát sinh ra các vật 
thể và sự kiện liên hệ và tương quan với chúng, 
nói cách khác là nguyên nhân không thể làm 
phát sinh ra bất cứ một kết quả mang tính cách 
vô cớ nào). Sự kiện này khiến chúng ta tưởng 
rằng mọi vật thể và biến cô phải có thật và hàm 
chứa một hiện thực mang tính cách thực thể (ihí 
dụ chúng ta lấy gỗ đóng một cái ghế và chúng 
ta cho "cải ghế" là thật, thể nhưng nếu nó gãy 
một chân và không còn bảo tôn được chức 
năng của nó thì nó sẽ không còn là cải ghế nữa, 


Tu Tuệ 437 





do đó cải ghế không hàm chứa một sự hiện 
thực mang tính cách thực thể nào cả). Ñguyên 
tắc về tính cách hiệu năng (foncfionnalité / 
ƒunctionalty / hiệu năng hay chức năng) là 
nguyên tắc chủ yếu nhất mà những người theo 
thuyết hiện thực (realism) dựa vào đấy để 
khăng định sự hiện hữu độc lập của mọi vật thể 
và sự kiện (cái ghế dùng để ngồi, chức năng 
của nó là dùng để ngồi, nó không phải là cải 
bàn hay chiếc xe đạp, bởi vì các thứ này mang 
những chức năng khác với nó. Đấy là lập luận 
chính yếu nhất của chủ thuyết hiện thực). Nếu 
những người Trung Quán đã thực hiện được sự 
phủ nhận tính cách hiện hữu nội tại của các 
thực thể mang một chức năng nào đó - đúng 
như cách mà Long Thụ đã nêu lên trong tập 
Trung Quán Luận (Madhyamakakarika) - thì 
việc phủ nhận sự hiện hữu nội tại của những 
thực thể mang tính cách trừu tượng chắng hạn 
như không gian và thời gian tất nhiên là sẽ phải 
dễ dàng hơn. 

Rất nhiều các luận cứ thuộc loại trên đây 
hình như đã vay mượn nguyên tắc lập luận của 


438 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





Trung Quán nhăm xác định sự "vắng mặt của thể 
tính (idemtity) và của sự khác biệt (difference)”. 
Chăng hạn như các đặc tính cấu hợp (composite) 
và chia cắt được (divisible) của các hiện tượng 
vật chất được giải thích nhờ vào các thuật ngữ 
như các "hành phẩn hướng xạ" (parties 
directionnelles / directional parts / các thành 
phân mang tính cách định hướng). Trái lại bản 
chất cấu hợp của tri thức thì phải được giải thích 
như là một chuỗi tiếp nối liên tục của các khoảnh 
khắc thời gian. Đối với bản chất của các câu hợp 
mang tính cách trừu tượng, chăng hạn như không 
gian hay thời gian, thì có thể được hình dung nhờ 
vào các thuật ngữ xác định chiều hướng (không 
gian được xác định bởi đông, tây, nam, bắc; thời 
gian được xác định bởi quả khứ, hiện tại và 
tương lai). Do đó khi nào một vật thể còn có thê 
chia cắt được, có nghĩa là khi nào còn có thể 
phân chia nó ra thành nhiều thành phần riêng rẽ 
thì chúng ta vần còn có thể xem bản chất của nó 
lệ thuộc vào các thành phần cấu tạo ra nó (không 
gian là một sự cấu hợp gôm các hướng của nó, 
thời gian cũng thế phải lệ thuộc vào quá khử, 


Tu Tuệ 439 





hiện tại và tương lai). Mặt khác, nếu như có một 
vật thê nào hiện hữu một cách nội tại với tư cách 
là một hiện thực mang tính cách thực thể thì nó 
sẽ không lệ thuộc vào các thành phần của nó; và 
tất nó sẽ phải hiện hữu như một hiện thực riêng 
biệt, không chia cắt được và mang tính cách toàn 
vẹn (như thế có nghĩa là đi ngược lại với nguyên 
tắc tương liên, cấu hợp, vô thường... của các hiện 
tượng trong vũ trụ). 


THIÊN ĐỊNH 


Đến đây chúng ta hãy thiên định một lúc, 
và chủ đê thiên định thì do quỷ vị tự chọn lựa 
lấy. Chẳng hạn như chúng ta có thể thiên định 
về Tánh Không, vô thường hay khổ đau. 


440 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





TU TUỆ 
Chú Thích 


(xin đặt vào cuôi trang) 


I- Tupten Jinpa, sinh năm 1958 ở Tây Tạng, lưu 
vong ở Ấn và xuất gia từ thuở nhỏ, đỗ tiến sĩ triết học 
tại Đại Học Cambridge ở Anh Quốc. Ông là một trong 
những người chuyên dịch sách của Đức Đạt-lai Lạt-ma 
sang tiếng Anh. 


2- Khentchen Kunzang Palden (1872-1943) là 
một vị đại sư thuộc học phái Ninh-mã (Nyingmapa). 
Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tập bình giảng 
chương IX trong tác phẩm "Hành trình đến Giác Ngộ" 
của Tịch Thiên. 


3- Minyak Kungzang Seunam, một đại sư thuộc 
học phái Cách-lỗ (Guelougpa), và cũng là người đã đưa 
ra những lời bình giải về chương IX trong tác phẩm của 
Tích Thiên theo quan điểm của học phái này. 


Cả hai cách bình giải của Khentchen Kungzang 
Palden và Minyak Kungzang Seunam đều đã được dịch 
sang các ngôn ngữ Tây Phương và gộp chung trong 
một quyên sách khá nối tiếng đã được rất nhiều nhà 
xuất bản ấn hành và tái bản. Xin giới thiệu hai trong số 
các ấn bản này: một bằng tiếng Pháp và một tiếng Anh: 


Tu Tuệ 441 





- Khentchen Kungzang Palden & Minyak 
Kungzang Seunam: Cømprendre la Vacuié, Ed. 
Padmakara, 1993 


- Khentchen Kungzan Palden & Minyak 
Kungzang Sönam: Wisdom.  Two  Buddhist 
commenfaries on the nìmthh chapter oƑ ShanfidevaS 
Bhodicharyavafara, Ed. Padmakara, 1993. 


4- Long Thụ (Nagarjuna), một vị đại sư và triết 
gia người Ấn, sáng lập ra học phái Trung Quán. Ông là 
một trong những vị luận sư vĩ đại nhất trong lịch sử 
Phật Giáo, tác giả của nhiều tập luận triết học thật sâu 
sắc, và cũng là người đầu tiên không dùng tiếng Pa-li 
mà chỉ sử dụng tiếng Phạn để trước tác. Là một trong 
những vị trụ trì đầu tiên của đại học Na-lan-đà và có 
công rất lớn trong việc chấn hưng Đại Thừa thế nhưng 
tiểu sử của ông thì lại hết sức mơ hồ và gần như gôm 
toàn là huyền thoại. Người ta chỉ biết răng ông sông 
vào khoảng thế kỷ thứ II (trong khoảng thời gian từ 
giữa hậu bán thế kỷ thứ I đến khoảng đầu thế kỷ thứ 
II). 


5- Phật Giáo Tây Tạng gồm có bốn học phái lớn 
là: Ninhmã phái (NyIingmapa), Ca-nhĩcư phái 
(Kagyupa), Tátca phái (Sakyapa) và Cách- lỗ phái 
(Guelugpa). Tất cả bốn học phái đều chủ trương cùng 
một nên tảng giáo lý Ohật Giáo như nhau, thế nhưng 
các khái niệm chính yêu thì lại được đặt vào các câp 
bậc mang tầm quan trong khác nhau. Ngoài ra các 


442 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





phương pháp tu tập và thiền định của bốn học phái 
cũng cho thây có một vài khác biệt. 


An"? 


6- Vô Trước (Asanga, nguyên nghĩa là "người 
không bám víu"), là một vị đại sư và triết gia sống vào 
thế kỷ thứ III. Ông sinh ra ở Cachemire trong một nơi 
gần Peshawar thuộc Pakistan ngày nay và là người đã 
sáng lập ra học phái Duy Thức. 


7- Tịch Hộ (Shantarakshita, nguyên nghĩa là 
"người bảo vệ an bình") là một vị đại sư người Ấn sông 
vào thế kỷ thứ VIII, đã mang Tạng Luật (tạng thứ nhất 
trong Tam Tạng Kinh) và học thuyết Trung Quán vào 
Tây Tạng. 


ö- Liên Hoa Sinh (Padmasambhava, nguyên 
nghĩa là "sinh ra từ hoa sen") là một vị đại sư người Ấn 
thuộc thế kỷ VIII, sinh ra trong thung lũng Swat thuộc 
Pakistan ngày nay. Ông là một trong những người 
mang Phật Giáo vào Tây Tạng. Uy danh và công lao 
của ông rất lớn trên đất Tây Tạng, người dân ở đây 
thường xem ông như là vị Phật thứ hai (sau Đức Phật 
Thích-ca Mâu-m). 


9- Trisongdetsen (742- 797) là một vì vua Tây 
Tạng, có công giúp đỡ và truyền bá Phật Giáo trong 
nước. Ông là một vì vua rất giỏi, cả VỀ tôn giáo lẫn 
chính trị, và đã đưa đạo Phật lên hàng quốc giáo. Dưới 
triều đại của ông nước Tây Tạng rất mở mang và phồn 


Tu Tuệ 443 





thịnh. Về phương bắc lãnh thổ Tây Tạng mở rộng đến 
vùng Đôn Hoàng (thuộc tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung 
Quốc ngay nay), nơi có nhiều hang động cất chứa rất 
nhiều đi tích Phật Giáo. Về phía tây, lãnh thổ lãnh thổ 
Tây Tạng mở rộng sang gần hết vùng Trung Á, và về 
phương nam thì gồm toàn bộ mặt phía nam của Hy-mã- 
lạp-sơn và cả xứ Nepal ngày nay. 


10- Còn gọi là Thập nhị nhân duyên, có nghĩa là 
một chuỗi lôi kéo gồm 12 nguyên nhân và hậu quả: từ 
nguyên nhân này làm phát sinh ra hậu quả kia, hậu quả 
kia lại trở thành nguyên nhân khác đề làm phát sinh ra 
hậu quả khác... Chuỗi lôi kéo đó như sau: vô minh (1) 
làm phát sinh ra nghiệp (2), nghiệp làm phát sinh ra trì 
thức (3), tri thức làm phát sinh ra danh xưng và hành 
tướng - tức là một nhân dạng (4), danh xưng và hình 
tướng làm phát sinh ra lục giác - tức là ngũ giác và tâm 
thức (6), lục giác làm phát sinh ra sự cảm nhận (7), sự 
cảm nhận làm phát sinh ra sự ham muốn và thèm khát 
(8). sự ham muốn và thèm khát làm phát sinh ra sự năm 
bắt và bám víu (9), sự năm bắt và bám víu đưa đến sự 
hình thành và mong muốn được kéo đài sự hiện hữu 
(10), sự hình thành và mong muốn được kéo dài sự hiện 
hữu sẽ đưa đến sự tái sinh (11), sự tái sinh sẽ đưa đến 
già nua và cái chết (12). 


II- Mipham còn gọi là Mipam Rinpoché 
(1846-1912) là một vị đại luận sư Tây Tạng thuộc 
Ninh-mã phái. Lúc được 14 tuổi ông ân cư suốt mười 
tám tháng liền và đắc đạo sau đó. Người đương thời 
thường xem ông ngang hàng với Văn Thù Sư Lợi 


444 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên dịch 





(Manjusri). Ông có trí thông minh khác thường và đã 
trước tác được khoảng ba mươi tập luận thuộc mọi lãnh 
vực: triết học, thiên văn, y khoa, hội họa... Trong một 
tâp luận về Trung Quán Tông ông có bình giải chương 
IX trong quyên Hành Trình đến Giác Ngộ của Tịch 
Thiên. 


12- Tông Khách Ba (Tsongkapa, 1357-1419) là 
một vị đại luận sư và Lat-ma Tây Tạng, được thụ giới 
khi vừa được ba tuổi. Ông là người sáng lập ra tông 
phái Cách-lỗ và là tác giả của rất nhiều trước tác đã trở 
thành kinh sách giáo khoa. 


13- Quyền sách này của Long Thụ đã được dịch 
sang tiếng Pháp và Anh: Commemaire sur Ï'esprit 
déveil Í Commentary on Bodhicia (Bodhicita- 
viwarana-nama, Ârya Nagarjuna). Có thê xem phiên 
bản song ngữ Tây Tạng - Pháp - Anh của quyền sách 
này trên mạng Internet: 


http://www.IinstitutvaJrayogInI.fr/YangsiRinpoc 
heVideos/YR-2009- 
2010/Commenfarre_de_bodhicitta_ NagarJouna.pdf 


14- Nguyệt Xứng (Chandrakiri, còn viết là 
Candrakirti, tiếng Phạn candra là mặt trăng, k¿rr¡ là nổi 
tiếng, lừng danh) sinh vào cuối thế kỷ thứ VI, là một 
đại luận sư người Ấn thuộc Trung Quán - Cụ Duyên 
Tông (Madhyamaka-PrasangIka), từng trụ trì đại học 
Na-lan-đà và đã trước tác nhiều tập luận quan trọng. 


Tu Tuệ 445 





Ông nổi danh là một triết gia uyên bác và có tải hùng 
biện. Chính ông và một luận sư khác là Nguyệt Cung 
(Chandragomin) thuộc tông phái Duy Thức do Vô 
Trước (Asanga) sáng lập đã cùng nhau tranh cãi trong 
các buổi thảo luận được tổ chức theo định kỳ trong bảy 
năm liên tiếp ở đại học Na-lan-đà, với cử tọa luôn luôn 
đông đảo. Trong suốt thời gian này không bên nào cho 
thấy là mình thắng thế rõ rệt. Lý do có thê là vì Nguyệt 
Xứng đứng về phía Trung Quán Tông và đưa ra các 
luận cứ thuộc lãnh vực Luận Lý Học và Triệt Học Siêu 
Hình, trong khi đó thì Nguyệt Cung đại diện cho Duy 
Thức Học và nêu lên các luận cứ thuộc lãnh vực Tâm 
Lý Học nhiều hơn. Dầu sao thì đây cũng lả cuộc tranh 
luận kéo dài nhất trong lịch sử của đại học Na-lan-đà. 


15- Chữ Tiểu Thừa được dịch từ chữ Hinayana 
trong bản gốc. Thuật ngữ Hinayana hay Tiểu Thừa sở 
dĩ đã được đặt ra là nhằm vào mục đích duy nhất giúp 
phân biệt giữa Tiểu và Đại Thừa (Mahayana). Hơn nữa 
cũng xin hiểu thuật ngữ này trong phạm vi của bối cảnh 
Phật Giáo vào thế kỷ thứ VIHI khi Tịch Thiên trước tác 
tập Hành trình đến Giác Ngộ. 


16- Mười sáu thuộc tính của Bốn Sự Thật Cao 
Quý gồm có: 

- A) Bốn thuộc tính của sự thật về khổ đau: I- 
vô thường (znyíia), 2- khổ đau đúng nghĩa của nó 
(duhkha), 3- tánh không(sunyafa), 4- không có "cái tôi" 
tức là "vô ngã" (anafman). 


446 Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong biên địch 





- B) Bốn thuộc tính của sự thật về nguyên nhân 
mang lai khổ đau: 5- nguyên nhân (Jíw), tức có nghĩa 
là nghiệp, 6- nguồn gốc (szzwdaya), tức là các hành 
động tạo ra nghiệp, 7- sự tạo tác (prabhava), tức là sự 
hình thành của các thể dạng hiện hữu trong cõi luân 
hồi, 8- điều kiện (przyaya) làm phát sinh ra khổ đau, 
tức là dục vọng và các hành động ô nhiễm tạo ra các 
điều kiện đưa đến các hoàn cảnh làm phát sinh ra khổ 
đau. 


- €) Bốn thuộc tính của sự thật mang lại sự 
chấm dứt khổ đau: 9- sự đình chỉ (mirodha), tức là sự 
giải thoát khỏi mọi nguyên nhân tạo ra dục vọng đưa 
đến khổ đau, 10- sự an bình (sara), tức là sự giải thoát 
khỏi mọi khổ đau, 11- sự vượt bực (przmi:a), có nghĩa 
là không có gì hoàn hảo hơn là sự chấm dứt khổ đau vì 
đây chính là niềm phúc hạnh đích thật, 12- sự từ bỏ 
(niryana), tức là thoát ra khỏi khổ đau và đạt được niềm 
an vui vĩnh cữu. 


- D) Bốn thuộc tính của sự thật về con đường: 
13- con đường (marga), có nghĩa là quán nhận được 
không có cái tôi - tức vô ngã - là con đường giúp đạt 
được sự giải thoát, 14- sự hiểu biết (yidya), tức là trí tuệ 
giúp quán thấy được là không có cái tôi và đấy cũng là 
liều thuốc hóa giải vô minh và ngăn chận sự phát sinh 
của dục vộng, I5- sự thực hiện (prafipaffi), có nghĩa là 
sự tu tập giúp hiểu được bản chất của tâm thức, 16- sự 
giải thoát cuối cùng (nairyanika), có nghĩa là sự hiểu 
biết không có cái tôi và sự tu tập theo đúng con đường 
sẽ mang lại sự giải thoát cuối cùng và vĩnh viên mọi 
thứ khổ đau, tức là thê dạng niết bàn. 


Tu Tuệ 447 





17- Thánh Thiên (Aryadeva, nguyên nghĩa là 
"thiên nhân cao quý"), sinh vào khoảng cuối thế kỷ 
thứ II hay đầu thế kỷ thứ III ở Tích Lan, làu thông 
kinh sách Theravada. Ông lên miền bắc Ấn để hành 
hương và tu học thêm. Ông gặp được Long Thụ và 
được vị này nhận làm đệ tử. Nhờ đó ông được học hỏi 
về Trung Quán và tất cả các kinh trong bộ Bát Nhã Ba 
La Mật Đa (Prajnaparamita). Ông trở thành một học 
giả thông thạo về tất cả mọi học phái Phật Giáo kể cả 
ngoài Phật Giáo và được nhiều người biết đến. Một 
hôm ông được đại học Na-lan-đà mời đến để tranh 
biện với một vị Bà-la-môn rất lỗi lạc là Durdhasakala 
mà từ trước đến nay không ai thắng được ông ta. Trên 
đường đến Na-lan-đà ông gặp một bà lão xin ông một 
con mắt để tu luyện, ông bèn móc mắt cho ngay, cử 
chỉ này cho thấy ông không bám víu vào bất cứ một 
thứ gì kế cả thân xác và sự đau đớn của mình, và cũng 
từ đó ông có thêm một biệt danh là Độc Nhãn Bồ-tát. 
Trong cuộc tranh biện ở đại học Na-lan-đà ông thắng 
Dhurdhasakala, vị này bèn xin quy y Phật Giáo. Sau 
đó ít lâu ông được mời giữ chức trụ trì của Na-lan-đà. 
Trong thời gian ở bắc Ấn ông thiết lập được 24 tu 
viện, và khi đó cũng đã lớn tuôi nên ông quay về quê 
nhà ở miền nam. 


